Bóc sĩ BIIAN L. WEISS 
Người dịch: VƯƠNG THỊ MINH TÂM 


LỜI NGỎ 
TỪ CÔI TÂM LINH 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
S000) 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WeIss 





Ths book 1s  publshed by the 
Agreement with the Proprietor Weliss Family 
Lmited Partnership I, LLP c/o William Morns, 
LUC-USA. 

Vietnamese language translatlon rights © 
2009 by Phat Quang cultural co. LTD. 


Công Ty Văn Hóa Phát Quang giữ bản 
quyên xuất bản và phát hành bản tiếng Việt 
theo hợp đồng tác quyên với Weiss Family 
Lmited Partnership 1, LLUP và William Mornis, 
LLỤC - Hoa Kỳ. 


Nguyên tác: Messages from the Masfters 
Tác giả: Brian L. WelIss 

Bản tiếng Việt:Lời ngỏ từ cõi tâm linh 
Người dịch: Vương Thị Minh Tâm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Lời tựa. 


Trong cuộc đời, con người thường đặt ra 
nhiều kế hoạch, nhiều ước mơ. Nếu không đạt 
được theo ý nguyện, con người có thể phát 
điên vì đau khổ. Rất ít người hiểu được rằng 
thành công hay thất bại trong đời người đều do 
sự sắp sẵn của nhân quả nghiệp báo. Người 
này hạnh phúc sung sướng do những thành tựu 
đạt được, còn người kia đau khô vì thất bại đều 
được an bài bởi luật nhân quả. Mỗi hành vi dù 
rất nhỏ, mỗi tư tưởng dù chỉ thoáng qua cũng 
không thể tránh khỏi nhân quả nghiệp báo. 

Tác giả nói rằng: “Chúng ta không mang 
bất cứ thứ gì theo bên mình khi chết khi, mà 
chỉ có tư tưởng và hành vi sẽ theo ta hết kiếp 
nảy sang kiếp khác”. 

Có lẽ khi đọc hết cuốn sách này, bạn đọc 
sẽ hiểu rằng tác giả đã thấm nhuân triết lý về 
luật nhân quả, cho nên, mỗi lời ông viết ra đều 
mong mỏi từng người trong chúng ta hãy biết 
yêu thương, biết trang trải lòng từ ái đến cho 


mỌI nĐƯười. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Ông không ca ngợi một tôn giáo riêng rẽ 
nảo, một đẳng tối cao nào cả. Tôn giáo và 
đẳng tối cao ông tôn thờ là một tôn giáo của 
lòng nhân ái, của tình yêu thương. Hiếm khi 
COn nØười thấu triệt được điều này. Bởi vì, như 
tác giả đã nói, chúng ta sợ hãi, chúng ta không 
đủ can đảm vượt qua chính mình. Chúng ta 
luôn mong chờ một bàn tay cứu vớt từ đẳng tối 
cao. Chúng ta quên rằng không ai có thể cứu 
giúp chúng ta trừ chính bản thân chúng ta. 

Theo đạo Cơ Đốc thì chúng ta là những 
linh hồn đang trải nghiệm thân thê vật chất, 
cho nên bản chất tâm linh thật sự của chúng ta 
luôn ân sâu trong con người mình. Một bản 
chất thuần khiết khó có thể bị cuộc đời thân 
thể vật chất làm hư hại. Nếu chúng ta hiểu 
được quy luật này, chúng ta sẽ không dễ bị tổn 
thương vì hành vi hay lời nói của người khác, 
mà chỉ có thể bị tổn thương do chính hành vi 
và lời nói của mình gây ra. 

Vậy thì chính bản thân chúng ta là tác 
nhân gây ra sự đau khổ cho mình, chứ không 
phải do người khác, và cũng không ai có thể 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss [đ— 


mang lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta, ngoại 
trừ chính chúng ta là người tự tìm niềm vui 
thanh thản cho bản thân mình. 

Khi chúng ta có được niềm vui thật sự, 
chúng ta sẽ có một cuộc sống lạc quan, và rôi 
chúng ta cũng sẽ nhìn cuộc đời theo hướng 
tích cực hơn. 

Đề tìm được một cuộc sông tốt như vậy 
không phải là đơn giản, nhưng đôi khi chỉ cần 
một chút cô găng, cân một chút thời gian để 
đọc, để tìm hiểu cuộc sông thực tế của người 
khác được miêu tả sông động trong từng trang 
sách nảy, bạn đọc cũng có thê tự giúp cuộc đời 
mình thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, 
để tự giảm bớt những phiền muộn xảy ra hàng 
ngày trong cuộc đời mình. 

Hy vọng bạn đọc sẽ tìm được niềm vui, 
niềm hạnh phúc thật sự khi đọc Lời Ngỏ Từ 
Cối Tâm Linh. 

Sài Gòn, lập Xuân — 20T]. 
Công ty Phát Quang kính bút. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mội 
Sự khởi đâu 


Bồn phận của chúng là học hỏi, và trở nên 
thánh thiện băng sự hiểu biết. Chúng ta biết 
quá ít .......Chúng ta nên đến gần với đẳng 
Toàn Năng bằng sự hiểu biết của mình, rồi 
chúng ta có thể nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta sẽ 
quay lại hướng dẫn và giúp đỡ người khác. 

Vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên tôi 
có đôi lời cần giới thiệu. Tôi, một người thầy 
thuốc được đào tạo theo truyền thống, chuyên 
gia về tâm thân học, một con người luôn hoài 
nghị, nhận ra răng đời người vô cùng to lớn, 
sâu sắc hơn nhiều so với cách đảo tạo y học 
khắt khe của tôi. Tôi đã đạt được nhiều tiễn bộ 
vào cái ngày định mệnh ây, rôi từ đó đã khiến 
tôi có thêm niêm tin vào tôn giáo. 

Được đào tạo thành giảng viên chuyên 
nghiệp từ các trường Đại học Columbia và 
ngành Y của Đại học Yale, nơi đó tôi đã trở 
thành bác sĩ nội trú, rồi trưởng khoa Tâm thần 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mMN 


học. Tôi giảng dạy ở nhiều trường Y và mười 
một năm làm Chủ tịch khoa Tâm thân học tại 
Trung tâm Y học Mount Sinal ở Miami, 
Florida. Lúc này tôi gặp Catherine, nhân vật 
mà tôi đã kê trong nhiều cuốn sách đã xuất bản 
trước đây. 

Buôi đâu bước vào thê giới tâm linh khiến 
tôi ngạc nhiên đến choáng váng. Tuy nhiên tôi 
cũng khám phá ra sự dung hòa giữa khoa học 
và tâm thức. 

Quá trình này bắt đầu cách đây hai mươi 
năm. Từ đó, tôi đã đưa hơn hai ngàn bệnh 
nhân trở về quá khứ. Tôi cũng viết nhiều 
cuốn sách nói đến những trải nghiệm này 
và đã được dịch ra gân ba mươi ngôn ngữ khác 
nhau. 

Do công việc của tôi thường gặp những 
chủ đề về đầu thai, phép trị liệu trở về những 
kiếp xa xưa, và cuộc trùng phùng của những 
đôi tình nhân, vì vậy tôi trở thành chủ nhiệm 
không chính thức về chuyện đâu thai. Tôi hài 
lòng với cách mô tả này vì tôi tin rằng chúng 
ta đều sống trong vòng luân hôi, sanh tử cho 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đến khi nào chúng ta học hết tất cả những bải 
học và được tốt nghiệp. Như tôi đã thường 
xuyên để cập, chuyện đầu thai có đây đủ 
chứng cứ hiển nhiên, có thật trong lịch sử con 
người. 

Tuy nhiên, cuốn sách nảy nói đến những 
điều tôi hướng dẫn bệnh nhân lại về những 
chuyện hơn cả chuyện đầu thai và những 
chuyến phiêu lưu trở về kiếp quá khứ. Đó là 
những phần quan trọng khó hiểu nhưng có 
những mảng quan trọng mà chúng ta cần biết 
và phải biết rõ ràng. Tôi đã nghiên cứu các nhà 
trị liệu, nhà ngoại cảm, ông đồng, bà cốt, rồi 
tôi nhận ra răng còn nhiều con đường khác dẫn 
đến sự nhận thức về mặt tâm linh của con 
người. 

Đây là cuốn sách đã tích lũy những trải 
nghiệm và nghiên cứu trong hai mươi năm 
qua; không chỉ là chuyện đầu thai mà cả nhiều 
sự kiện được biết đến giống như New Age(1). 
Tôi có găng nhắc bạn về tình yêu, hạnh phúc, 
và cô hướng dẫn bạn làm cách nào để đem 
những khả năng này đi vào cuộc sống của bạn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 1-=- 


ngay bây giờ, khi bạn đang ở trong tình trạng 
thê chất. Bạn sẽ học cách đạt được trạng thái 
hạnh phúc, yên ồn nội tâm, những điều đang 
thiêu trong cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn sẽ 
khám phá ra nhiều tư liệu về bản chất của linh 
hồn, sự bắt. diệt, và chân giá trị. Có nhiều mẹo 
nhỏ thực tế và nhiều phương pháp để bạn tự 
chuyển hóa cuộc đời, những môi quan hệ, 
trạng thái tình cảm và tinh thần, sức khỏe và 
luôn cả số phận của bạn. Biết rõ về những kiếp 
quá khứ không chắc đạt được những thay đôi 
tích cực. Điều cốt lõi là sự thấu triệt. Khi bạn 
thấu triệt bản thể tuyệt đối trong tâm mình và 
mục đích tôi thượng của riêng mình thì cuộc 
đời bạn sẽ thay đối mãi mãi. Rồi sau đó bạn có 
thê dần dần chuyên hóa cả thê giới. 

Cuộc đời của tôi cũng thay đôi theo cách 
đó. Với tôi, những kiếp quá khứ vẫn là những 
khái niệm đáng kể, có tính giá trị cao. Tuy 
nhiên sự thấu triệt, trải nghiệm, và biểu lộ tình 
yêu thương, niềm hạnh phúc, sự yên ổn nội 
tâm có nhiều ý nghĩa hơn, lớn dân trong tôi 
mỗi ngày. Tôi thật sự nhớ ơn ngày Catherine 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


bước vào phòng khám của tôi, cái ngày định 
mệnh đó đã khai mở tâm trí tôi về khái niệm 
của kiếp trước, như thể đó là con đường đưa 
tôi ra khỏi chốn u mê. Rồi sự tỉnh thức này đã 
giúp tôi thấu triệt và phát triển về mặt tâm 
linh. 

Đặc điểm quan trọng và ấn tượng của 
Catherine trong lúc bị thôi miên là khả năng 
truyền đạt lại những thông tin chính xác và tỉ 
mỉ từ đâng Tối Cao. Thông tin này đã khuấy 
động và chuyên hóa hàng ngàn người trên 
khắp hành tinh. Catherine cho rằng thông tin 
đó là của những bậc thầy, những linh hồn đã 
tiến hóa cao hơn, chứ không phải nằm trong 
hình thái vật chất. Những vị này đã kể cho cô 
nhiều chuyện thông thái và tuyệt diệu, rồi cô 
kế lại cho tôi nghe. Sau khi ra khỏi trạng thái 
thôi miên, Catherine có thể nhớ lại nhiều chỉ 
tiết của những kiếp quá khứ mà cô đã trải qua, 
nhưng cô không thể nhớ bất cứ điều gì về 
những lời nhắn nhủ của các bậc thầy. Vì 
những lời nhắn đó chỉ truyền đạt qua cô chứ 
không phải từ trong ký ức của cô. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Trong nhiều lá thư và những cuộc nói 
chuyện, tôi luôn bị giữ lại để trả lời về những 
lời nhắn nhủ đó. “Ông còn nghe gì nữa không? 
Ông vẫn còn liên lạc với các bậc thầy chứ? 
Ông còn học hỏi thêm điều khác nữa không?” 

Câu trả lời là “vẫn còn”. Và câu trả lời 
năm trong cuốn sách này. Thông qua các bệnh 
nhân khác, những chuyên du hành của riêng 
tôi, và các buổi thiên định, tôi đã học hỏi ngày 
càng nhiều hơn. 

Rõ ràng là chúng ta cần thấu hiểu một cách 
sâu sắc về những gì đã được nói ra. Vì vậy, 
nhiều phân quan trọng của lời nhăn nhủ trong 
những cuôn sách trước, được trình bày lại 
trong cuốn sách này: những đoạn chữ nghiêng, 
lời mở đầu của mỗi chương, hoặc nằm trong 
từng chương. 

Khi đan kết chuyện cũ và chuyện mới với 
nhau, tôi bắt đầu nhận ra rằng cả một triết lý 
về tâm linh nhẹ nhàng khai mở và truyền đạt 
cho tôi. Trọng tâm này là lòng yêu thương. Tôi 
tin rằng con người chúng ta sẵn sàng đón nhận 
điều này. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Đặc biệt hơn ba mươi năm qua, chúng tôi 
vẫn nghiên cứu về trạng thái an lành băng cách 
làm sông lại sự thông thái cô xưa, như thể một 
không gian thăng đứng của khoa học và kỹ 
thuật tiên tiễn đang làm chúng ta mất thăng 
bằng. May mãn thay, chúng ta đã chắt lọc sự 
thông thái này để từ bỏ mọi mê tín lỗi thời và 
luôn cả những chuyện hoang đường. Sự tỉnh 
thức của chúng ta rôi cũng tiến hóa để chấp 
nhận sự thông thái tính khiết đã tôn tại từ ngàn 
xưa. 

Chúng ta đang bơi lội giữa biển cả của 
phong trào tư tưởng mới, sự nhận thức toàn 
diện có tính tâm linh dường như đang phá vỡ 
mọi tín ngưỡng lỗi thời, hệ tư tưởng khắt khe. 
Chứng cứ ở khắp mọi nơi. Hệ tư tưởng mới 
đang từng bước tuôn trào thành dòng chảy. 

Viện Y Tế Quốc Gia đang tài trợ cho việc 
nghiên cứu về thuật châm cứu, đông dược, 
thuật thôi miên, trạng thái biến đổi nhận thức. 
Các công ty bảo hiểm đủ tiền chi trả cho các 
phương pháp chữa trị đã được thay đổi và bô 
sung. Các công ty quảng cáo truyền thông cũ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


kỹ đang thúc đây sản phẩm. thương mại trong 
chiến dịch quảng cáo quôc tế, trong đó, chuyện 
đâu thai là tiêu điểm nổi bật như một công cụ 
quảng cáo. Phim ảnh và chương trình truyền 
hình công bố hùng hồn về chủ đề Phong Trào 
Tư Tưởng Mới đến hàng triệu khán giả yêu 
thích. 

Tại sao điều này xuất hiện? 

Hàng trăm năm qua, con người lầm lẫn tin 
răng kỹ thuật đã từng phát triển hoàn hảo, có 
thể chữa trị được bệnh tật của loài người, răng 
khoa học có thể đưa đường chỉ lối ra khỏi nơi 
rừng rậm, tránh khỏi m đau, từ giã đói nghèo, 
đau khổ, tang thương. 

Giờ đây, chúng ta biết rõ khoa học kỹ 
thuật không đủ khả năng giải quyết mọi trắc 
trở trong cuộc sông của chúng ta. Kỹ thuật có 
thể được sử dụng cho cả hai mặt tốt hoặc xấu. 
Chỉ khi nào chúng được sử dụng với một trạng 
thái cần bằng, với một sự thông thái, với một 
tỉnh thân hoàn toàn giác ngộ thì mới thật sự có 
ích cho chúng ta. Chúng ta phải tìm cho được 
trạng thái cân bằng đúng đắn. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Lòng yêu thương là điểm tựa cho trạng 
thái cân bằng này. 

Khi con người có được kinh nghiệm tâm 
linh mãnh liệt thì năng lực yêu thương hầu như 
sẵn sảng tuôn trào. Lòng yêu thương theo dạng 
nảy là vô điều kiện, tuyệt đối và vượt trội. 
Điều nảy tựa như động mạch chính của năng 
lực tỉnh khiết, một năng lực sở hữu một sức 
mạnh toàn năng như sự thông thái, lòng từ bị, 
thời gian bất tận, sự tỉnh giác tuyệt đối. Lòng 
yêu thương là năng lực cơ bản nhất lan tỏa 
khắp nơi, là sự thiết thực cho đời sông con 
người và cho cả vũ trụ. 

Lòng yêu thương to lớn hơn mục đích, hơn 
lý tưởng. Lòng yêu thương là bản chất của 
chúng ta. Chúng ta là lòng yêu thương. 

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hướng dẫn 
bạn đọc nhận ra lòng yêu thương, biết cách 
tích lũy và làm lớn mạnh lòng yêu thương 
trong con người mình (đặc biệt đối với chính 
bản thân và với những môi quan hệ), bạn sẽ 
biết cách thê hiện và tỏa chiếu tình yêu đến với 
người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận lại được 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhiều hạnh phúc hơn, và nhận được nhiều 
niềm vui sống trong cuộc đời. 

Tình yêu là người thầy thuốc siêu việt. 
Trong một tương lai gần, thuộc tính của năng 
lượng yêu thương sẽ thật sự được nghiên cứu 
một cách khoa học, sẽ được xác định, đo đếm 
và sẽ được thấu hiểu. Các thuộc tính khác sẽ 
vẫn còn huyền bí, siêu việt và vượt ngoài sự 
cân đong đo đếm. May mãn thay, khi năng 
lượng yêu thương được cảm nhận sâu sắc thì 
việc chữa trị sẽ mang lại nhiều kết quả khả 
quan, cho dù tình yêu có được thấu hiểu, hay 
bị toan tính đi chăng nữa. 

Nhà vật lý biết rõ mọi vật đều có năng 
lượng. Bom nguyên tử được chế tạo dựa theo 
phương pháp năng lượng biến đổi và giải 
thoát. Đông y dược có tác dụng là do sự biến 
đối năng lượng được kích thích vào lớp tế bào. 
Kết quả hết sức khác nhau, nhưng kết câu bên 
dưới thì giống nhau: sự biến đối năng lượng. 

Năng lượng yêu thương chứa nhiều sức 
mạnh hơn bất kỳ một quả bom nguyên tử nào, 
tỉnh tế hơn bất cứ một loại thảo được nào. Chỉ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


vì chúng ta chưa hiểu hết cách sử dụng, khai 
thác cái năng lượng tinh khiết, cơ bản này. Khi 
nào chúng ta biết cách khai thác, mọi việc 
chữa trị dù riêng lẻ hay cho cả hành tinh đều 
có tác dụng. 

Trong cuốn sách này, tôi ưu tiên miêu tả 
trình bày về tâm thức, đặc tính của những trải 
nghiệm siêu hình học khác nhau: chuyện luân 
hồi đầu thai, bản chất của linh hôn, thây thuốc 
và việc điều trị, sự kiện siêu linh, khả năng 
ngoại cảm, kinh nghiệm chết đi sống lại, và 
những nhà thông thái sống ở một “cõi khác”. 

Hôm nay chúng ta có cơ hội để hiểu và trải 
nghiệm nguôn năng năng lượng phô biến và 
liên kết với tất cả kinh nghiệm, tất cả hiện 
tượng, và chúng sinh ở khắp mọi hành tỉnh. 
Khi bạn hiểu được điều này thì cuộc đời bạn sẽ 
mở rộng hơn, nâng cao hơn; bạn sẽ phá vỡ các 
rào cản đề đạt được nội tâm thanh tịnh, hạnh 
phúc an lạc. 

Linh hồn của chúng ta luôn hướng về tình 
yêu. 

Nếu chúng ta thật sự thấu triệt được khái 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


niệm rằng tình yêu là một năng lượng bao 
trùm, mà trong đó, động mạch chữa trỊ có thê 
nhanh chóng chuyền hóa cả thân thể, tâm trí và 
linh hồn của chúng ta, thì chúng ta sẽ vượt qua 
khỏi những đau đớn, bệnh tật kinh niên. 


kk% 


Làm sao áp dụng lý thuyết trong sách? 

Khi bước vào cuộc du hành bạn nên có 
một tâm trí sáng suốt, hợp lý. Chấp nhận hoặc 
chối bỏ mọi chuyện sẽ dễ bị mắc sai lầm nếu 
không có sự phản ánh, suy xét, tư duy. Khoa 
học là nghệ thuật quan sát tỉ mỉ mà không hề 
có một định kiến hay thiên vị. Tôi cũng đang 
có làm như vậy. Tôi đã từng chạm trán với 
nhiều người cực kỳ tải giỏi như nhà ngoại 
cảm, ông đồng, thầy lang, tuy nhiên vẫn có 
nhiều người kém cỏi và phân lớn là người cơ 
hội. Tôi đã dành nhiều năm học hỏi, nghiên 
cứu và áp dụng phương pháp khoa học, và tư 
tưởng đây hoài nghi của tôi luôn cảnh báo, do 
những trải nghiệm thông qua bộ lọc khoa học 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


này. Tuy vậy, tôi cũng rất cần thận không hè 
bỏ qua bất cứ một giá trị nào năm lẫn trong đó. 
Một con người, một trải nghiệm có thể làm ta 
nản lòng, nhưng còn người kế tiếp, trải nghiệm 
kế tiếp có thê thật sự phi thường, và không nên 
bị xem nhẹ vì những sự kiện trước đó. 

Tôi viết quyền sách này để đưa ra một ít 
vấn đề mà tôi được nhận. Tôi suy nghĩ về 
quyền sách khác sẽ quan trọng như thế nào. 
Cuối cùng, tôi cũng viết xong ba cuốn, trong 
đó có rất nhiều điều được suy nghĩ kỹ lưỡng. 
Bây giờ, những quyền sách hướng dẫn về tâm 
linh dường như có mặt ở khắp mọi nơi. Không 
biết quyền sách khác sẽ thêm vảo điều gì đây? 

Tôi biết rằng dạy học như là một quá trình 
riêng lẻ, phong cách độc lập, thời gian biểu, 
những sở thích cá nhân, những giá trỊ, và còn 
rất nhiều yêu tố khác cũng độc lập. Nhiều nhân 
vật trong các quyền sách hoặc trong các buổi 
hội thảo hoặc do những ví dụ có thê kế với bạn 
về nhiều chuyện, nhưng có lẽ theo nhiều cách 
khác nhau. Cho dù có một chân lý, nhiều cái 
khác tồn tại gần như là chân lý này. Tuy vậy, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


câu trả lời luôn luôn giống nhau; chân lý 
không bao giờ thay đổi. Điều này không có 
nghĩa là người thầy này giỏi hơn người thầy 
kia, cũng không có nghĩa phương pháp hay 
triết lý của người thây này là tối ưu. Chỉ khác 
nhau, có thế thôi. Việc gì đối với bạn là tốt, 
hoặc không tốt có thể sẽ tốt với người nào đó. 
Tất cả chúng ta đều đang tiến đến cùng một 
nơi. Nguyện vọng của tôi là thấu triệt bản chất 
tâm linh của chúng ta qua nhiều thập niên trải 
nghiệm nghiên cứu gian nan mang tính hàn 
lâm, lên đến tột bậc trong cách đào tạo theo y 
học, chuyên khoa tâm thần. Đó là cách của tôi. 
Người khác có lẽ đạt đến điểm tương tự bằng 
kinh nghiệm tự nhiên tràn đây sức mạnh, như 
cuộc trải nghiệm gân với cái chết. Cũng có 
người đạt đến một cấp độ theo cách riêng lẻ do 
tu tập thiên định sau một thời gian dài. Có lẽ 
đó là cách của họ. Có rất nhiều con đường đi 
đến giác ngộ. Chúng ta có thể cùng nhau khám 
phá. 

Niềm tin của chúng ta có thể được chỉnh 
sửa băng sức mạnh và do trực tiếp trải nghiệm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


của cá nhân. 

Bạn có thể bắt đầu hiểu ra điều gì đó khi 
bạn trải nghiệm chính bản chất của vẫn đề. 
Niềm tin của bạn trở thành sự hiểu biết. 

Thật ra chỉ để đọc về những khái niệm 
được trình bày ở đây hoặc dựa vào sự trải 
nghiệm riêng biệt của người khác thì không 
đủ, những vấn đề được trình bày chỉ là những 
ví dụ hoặc những minh họa của khái niệm mà 
thôi. Vì vậy, xuyên suốt cuốn sách này là 
những bải thực hành và nhiều phương pháp để 
mở rộng những trải nghiệm của bạn, để trực 
tiếp giúp bạn chuyên hóa. 

Nhiêu năm qua tôi đã khuyên bệnh nhân 
hãy giữ lại những giấc mơ du hành, ghi nhanh 
ra những ký ức về các giác mơ ngay khi vừa 
thức dậy. Với một chút thực hành, giác mơ gợi 
nhớ lại nỗi bật rất đáng kể. Càng nhiều chỉ tiết 
được ghi chú thì những giấc mơ đó càng dễ 
phân tích chính xác hơn. Nếu bạn thử thực 
hành, bạn có thê thấy hữu ích khi ghi chép lại 
những tư tưởng, những cảm giác, những quan 
sát và trải nghiệm. Với những giâc mơ, nêu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bạn ghi chép lại càng nhiều thì bạn sẽ dễ nhớ 
và dễ xử lý hơn những chỉ tiết trong cuộc trải 
nghiệm. 

Đối với tôi, thực hành những phương pháp 
này rất khó. Vì vậy tôi chỉ kế cho bạn nghe từ 
những trải nghiệm để không làm bạn nản lòng. 
Quá trình dường như rất chậm. Tôi phát hiện 
ra mình chây lười quá mức vì trước khi gợi 
nhớ để bắt đầu thực tập lại, tôi đã không ngồi 
thiền nhiều tuần qua. Tôi đã rơi vào các vết 
bánh xe đồ trong cuộc đời, đôi khi bỏ đi vì 
lòng kiêu hãnh hoặc ghen tỊ hoặc thiếu tự tin. 
Chúng ta đều là con người, và cuộc đời đầy 
khổ đau. Sự nản chí là tính phản ứng chung và 
bình thường. Chúng ta không phải là một loài 
sinh vật có tính kiên nhẫn. 

Như tôi đã nói, vẫn đề là phương hướng, 
không phải tốc độ. Nếu bạn tiến hóa trở thành 
một người đáng yêu hơn, biết cảm thông nhiều 
hơn, giảm bớt hung hăng thì bạn đang đi đúng 
hướng. Giống như tôi, có thê thỉnh thoảng bạn 
bị quân trí, tính khí thất thường, cho đến khi 
bạn tìm được hướng đi ngược lại. Có vẻ như 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bạn đang có hai bước tiễn một bước lùi, nhưng 
điều đó hoàn toàn đúng. Đó là cách có hiệu 
quả khi chúng ta đang trong hình thái con 
người. Giác ngộ là một quá trình chậm và đây 
gian nan, đòi hỏi kỷ luật khắt khe và sự hy 
sinh quên mình. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi là rất 
tốt. Bạn không phải lùi bước; bạn đang củng 
có và nghỉ ngơi. 

Sự tiến triển không phải lúc nào cũng là 
một đường kẻ. Có thê bạn sẽ tiến bộ rất nhiều 
khi phát triển được lòng từ ái vị tha, không kế 
còn nhiều người mới tu tập liên quan đến sự 
giận dữ hoặc kiên nhẫn. Điều quan trọng là 
không nên tự xét đoán bản thân mình. Nếu bạn 
không xét đoán bản thân hoặc không để người 
khác xét đoán, bạn sẽ không nản lòng. 

Những trải nghiệm mà bạn sẽ gặp phải khi 
đọc hết cuốn sách này nhằm truyền đạt giúp 
bạn trở thành người đáng yêu, sông an vui, 
không bạo lực, không sợ hãi. Do sự tiến triển 
cùng với các cuộc du hành bằng tâm thức 
không phải là đường kẻ, bạn có thể tìm thấy 
một vài khái niệm, vài phần thực hành khá dễ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


dàng, nhưng nhiều vấn đề khác lại khó hơn. 
Điều này hoản toàn bình thường. 

Tôi đã từng thất bại nhiều lần, cố gắng 
phục hồi lại kiến thức, rồi tiếp tục chuyến du 
hành. Có lẽ bạn cũng sẽ như vậy. Với cuốn 
sách này, tôi hy vọng giúp bạn ít gặp thất bại, 
dễ phục hồi, dễ tiến bộ. 

Không có sự thông thái và nguồn khích lệ 
của các vị thầy, tôi không thể viết được cuốn 
sách này. Những trích dẫn là những bước đầu 
tiên đến ý tưởng và việc thực hành được trình 
bày trong từng chương. Tư duy và khái niệm 
chứa đựng trong những lời nhắn nhủ tựa như 
những hạt giống đặc thù lớn mạnh và chín 
muồi trong tâm trí tôi, trải qua nhiều năm trở 
thành những bông hoa xinh xắn. Và bây giờ, 
những bông hoa đó đang trưng bày cho các 
bạn thưởng thức. 

Lời nhăn nhủ từ các vị thầy luôn luôn là 
tiếng chuông mà các Phật tử thường xuyên 
được nhắc nhở để trở về tỉnh giác. Những lời 
này cũng giúp tâm trí chúng ta quay lại những 
điều quan trọng: một đời sông đầy yêu thương, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mãi mãi bình yên, những bài thực hành và tư 
duy về tâm linh; và nhắc chúng ta những điều 
không quan trọng: vật chất tầm thường, lòng 
kiêu kỳ, tham lam, hung hăng, sợ hãi, lo lắng, 
và thù hận. 

Như những tiếng chuông, những trích dẫn 
đưa chúng ta về tỉnh thức. Mỗi lần bạn gặp 
những từ In nghiêng, hãy đọc chậm rãi và 
nghiên ngẫm ý nghĩa của từ đó. Bạn sẽ hiếm 
khi nêm được những vị nào ngọt ngào hơn. 

Chúng ta đều cùng ngôi trên một chiếc 
thuyền, đang nhìn thấy một cơn bão dữ ở chân 
trời. Bạo động và cái nhìn thiển cận dường 
như đang thống trị thế giới chúng ta. Chúng ta 
cần chèo thuyền đến một nơi thanh bình, tránh 
xa những hận thù, ganh ghét. Chúng ta cần can 
đảm để làm những việc đúng đắn. Chúng ta 
cần yêu thương vả tôn trọng lẫn nhau, biết 
nhìn thấy, thưởng thức nét đẹp bẩm sinh và 
chân giá trỊ của môi người, vì tất cả chúng ta 
đều có linh hồn, đều cùng một thực thể. 

Chỉ khi nào chúng ta cùng chèo thuyền, 
như một đoàn thủy thủ, chúng ta mới tránh 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


được những cơn bão và tìm ra lôi vê. 


(1). Phong trào tư tưởng đôi mới ở phương 
Tây. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Chương hơi 
Vòng luôn hồi 


Chúng ta vượt qua nhiều giai đoạn khi 
hiện diện trên thế giới này. Chúng ta lột thành 
thân thể em bé, rồi thành trẻ em, từ trẻ em trở 
thành người lớn rồi người già. Tại sao chúng ta 
không bước qua lột thành thân thể người lớn 
rồi đi vào một trình độ tâm linh? Đó là việc 
chúng ta thực hiện. Chúng ta không ngừng 
phát triển; chúng ta tiếp tục phát triển. Khi 
chúng ta đạt đến trình độ tâm linh, chúng ta 
cũng sẽ tiếp tục phát triển ở mức độ đó. Chúng 
ta vượt qua nhiều giai đoạn khác nhau trong 
việc phát triển. Khi nào chúng ta về đến, 
chúng ta sẽ được ngừng nghỉ. Chúng ta phải 
vượt qua một gia1 đoạn tái sinh, một giai đoạn 
học hỏi, và giai đoạn quyết định. Chúng ta 
quyết định khi nào muốn quay trở lại, nơi nảo 
để quay lại, và lý do gì để quay lại. Nhiều 
người quyết định không trở lại. Họ quyết định 
đi đến một giai đoạn phát triển khác. Và họ ở 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


lại trong hình thái tâm linh... nhiều người ở lại 
lâu hơn người khác trước khi quay về. Tất cả 
đó là sự phát triển, học hỏi... và tiếp tục phát 
triển. 

Thân thể chúng ta chỉ là phương tiện trong 
lúc chúng ta hiện hữu. Chỉ có linh hồn và tâm 
trí của chúng ta mới vĩnh hằng. 

Kiếp sống của chúng ta không phải là kết 
quả của hành động hay sự kiện ngẫu nhiên. 
Cuộc đời được viết thành kịch bản một cách 
cân thận và khôn ngoan đề nâng cao sự học 
hỏi và tiễn hóa. 

Cha mẹ chúng ta là những linh hồn từ 
những kiếp trước có môi quan hệ tương tác với 
chúng ta. 

Chúng ta là trẻ em, thanh niên, người lớn, 
tiễn hóa về mặt tinh thân vì thân thể chúng ta 
tiến hóa theo quy luật tự nhiên. Sau khi linh 
hồn rời bỏ thân xác ngay lúc “chết” tự nhiên, 
sự học hỏi của chúng ta vẫn tiếp tục trên bình 
diện cao hơn, đó là cấp độ thực sự cao hơn của 
tỉnh thức. Chúng ta ôn lại quãng đời vừa rời 
bỏ, và tính toán cho kiếp sông kế tiếp. Việc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


học hỏi không bao giờ kết thúc với cái chết 
thân thể. 

Có nhiều cấp độ tỉnh thức mà chúng ta ghé 
qua khi hôn lìa khỏi xác. Một cấp độ quan 
trọng là giai đoạn học hỏi mà chúng ta sẽ ôn 
lại những kiếp đã qua. Chúng ta trải nghiệm lại 
từng cuộc gặp gỡ, từng mối quan hệ. Chúng ta 
cảm thấy tình cảm của những người mà chúng 
ta đã giúp đỡ hay làm tốn thương, yêu 
thương thù ghét, hoặc có ảnh hưởng tích cực 
hay tiêu cực. Chúng ta cảm nhận một cách sâu 
sắc, vì đây là công cụ học hỏi có tác động 
mạnh mẽ, một dạng phản hồi mãnh liệt tức thì 
về hành vi của chúng ta trong khi chúng ta 
hiện diện trên trái đất này, trong thân thể vật 
chất này. Chúng ta học hỏi thông qua những 
mỗi quan hệ, và do đó, điều quan trọng là 
chúng ta hiểu được cách mà chúng ta tiếp xúc 
VỚI người khác. 

Khái niệm đâu thai giải thích và làm sáng 
tỏ những mối quan hệ trong kiếp sống hiện tại 
của chúng ta. Thường thì những sự kiện trong 
kiếp quá khứ gần vẫn còn ảnh hưởng đến 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


những mối quan hệ hiện thời. Hiểu rõ những 
nguyên nhân gốc từ kiếp trước có thể chữa 
lành được các mối quan hệ trong kiếp này. 
Tỉnh thức và thấu triệt là nguồn lực chữa trỊ có 
tác động mạnh. 

Tôi quyết định viết cuốn sách này với ví 
dụ tiếp theo của những chuyến du hành quay 
về quá khứ, vì nó miêu tả và giải thích tiến 
trình trị liệu theo cách trở về quá khứ mà tôi sử 
dụng, bao gôm phương pháp và sự thê hiện. 
Điều này hâu như không được chọn lọc. Tôi 
nghĩ bạn nên trải nghiệm chuyến du hành về 
quá khứ như thể bạn đang sống trong hiện tại 
vậy. 

Hơn nữa, đây là trường hợp hấp dẫn liên 
quan đến kiếp sống hiện tại và quá khứ, minh 
họa ký ức từ tuổi bé thơ, và những ký ức trước 
khi được sinh ra rồi sau khi chết. Trường hợp 
này minh chứng con đường đổi của linh hồn 
chúng ta. 

Trong một buổi phỏng vấn trên kênh 
truyền hình, tôi được yêu cầu phải chứng minh 
kiếp quá khứ cho các khán giả của họ. Một 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phóng viên nghe nói về kế hoạch và quan tâm 
đến công việc của tôi đã tự nguyện làm “bệnh 
nhân”. Để thực hiện chuyên du hành này, tôi 
sử đựng phương pháp thôi miên, một quá trình 
thư giãn theo độ dốc thoai thoải nhẹ nhàng. 
Bản chất của thuật thôi miên chỉ là hình thức 
tập trung và thư giãn, không phải là chuyến 
hành trình, cũng không có gì huyền bí. Trong 
tình trạng thư giãn và tập trung, những chức 
năng của ký ức được nâng cao lên. 

Buổi thực hành của cô đầy xúc động, sâu 
sắc, mãnh liệt. Cô đã trải qua những ký ức quá 
khứ trong giai đoạn sắp được sinh ra, rồi thời 
thơ ấu, cuộc đời và những mối quan hệ của cô 
thuận lợi theo như kết quả của nó. 

Đó là một ngày hè nóng bức, khó chịu tại 
thành phố New York. Ánh sáng chói lòa và 
sức nóng tỏa ra từ những ngọn đèn chiếu sáng 
rực trong buổi phát hình làm không khí ngột 
ngạt thêm. Tôi có thể cảm nhận từng giọt mồ 
hôi nhễ nhại sau lưng và nhòe nhoẹt trên 
khuôn mặt được trang điểm. Andrea và phóng 
viên vẫn chưa đến. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Dù tôi có đòi hỏi một nơi yên tĩnh, thư 
thái, nhưng nhà sản xuất vẫn chọn một căn hộ 
trong phô. 

Thay vì một phòng thu âm yên tĩnh có máy 
lạnh, chúng tôi sử dụng một căn hộ ngột ngạt 
không có máy điều hòa. Có những cơn gió nhẹ 
từ cánh cửa số mở toang, nhưng cũng có đầy 
những tiếng ôn ào xen lẫn. Trong tình hình bất 
lợi và tăng âm của máy ghi hình, tôi cảm thấy 
rầu rĩ, cơ hội thành công cho chuyến du hảnh 
này hoàn toàn không có. 

Cuốỗi cùng rôi Andrea cũng đến. Dường 
như cô chẳng quan tâm gì đến cái nóng oi bức 
hay tiếng ồn bên dưới. Rõ ràng cô quá quen 
với sự ồn ào của thành phó. 

Andrea lo ngại nhiều hơn về kỳ kinh 
nguyệt đã làm cô mệt mỏi. Tôi cũng lo lăng 
nếu như cơn đau đó có thê thể hiện sự rối trí 
quá mức. Trước khi thu hình, chúng tôi dành 
vài phút làm quen với nhau và bản luận về quá 
trình của thuật thôi miên. 

Thuật thôi miên có thê sơ lược như trong 
trạng thái nguyên vẹn của chính nó, thậm chí 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhiều phần lặp đi lặp lại, để minh họa cho 
phương pháp này và chứng minh cho bạn thấy 
không hề có ma thuật hay mưu mẹo øì liên 
quan đến thuật thôi miên và quá trình quay về 
quá khứ. Sự tái diễn không hề vội vàng, chỉ 
giúp chúng ta đi sâu vào trạng thái mà đối 
tượng trải nghiệm. Cuộc đối thoại hiểm khi 
được chỉnh sửa vì tôi muốn bạn trải nghiệm 
hoàn toàn chính xác buổi thực hành khi nó 
đang trải ra. 

Micrô vừa bật lên, ba máy quay phim sẵn 
sàng ghi hình. Andrea mặc áo đỏ quần đen, thư 
giãn trên chiếc ghế bành cũ ký. Chúng tôi bắt 
đầu tiến hành quy trình thôi miên. Mặc dù 
không thoải mái cho lắm, Andrea vẫn nhanh 
chóng đi sâu vào tình trạng bị thôi miên. Sau 
đó cô kế với tôi rằng sự bó buộc hoàn toàn 
biến mắt. 

Đầu tiên, cô lắng nghe khi tôi hướng dẫn 
cách nào để cô đạt đến tình trạng sâu thăm. 
Tôi bắt đầu: 

- Đây là việc chúng ta phải làm, một cách 
chằm chậm. Mục đích là thoải mái. Hãy nhằm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mắt lại. Tất cả điều phải làm là cô thật sự nghe 
theo sự chỉ dẫn. Cô thây ôn không? 

Andrea gật đầu. Cô bắt đầu thư giãn. 

- Tốt. Có nhiều cách nhanh hơn, nhưng tôi 
muốn cô trải nghiệm quy trình thư giãn. Vì 
vậy tôi để mắt cô nhắm từ từ, sau đó sẽ khép 
hăn. Tập trung vào hơi thở. Phương pháp này 
hơi cũ ký, nhiễu người gọi là thở yoga. Hơi 
thở rất quan trọng. Hãy tưởng tượng, đừng do 
dự dùng hình ảnh hiện tại. Cô có thể thở ra sự 
căng thắng mệt mỏi, hít vào năng lượng tốt 
đẹp chung quanh cô... thở ra sự căng thăng 
mệt mỏi, hít vào năng lượng tốt đẹp. Điều này 
giúp cô đi sâu hơn trong từng nhịp thở. Cô có 
thê tập trung nghe tôi nói, và hãy để giọng nói 
của tôi đưa cô đi sâu hơn, thậm chí hãy để 
những tiếng Ôn, rỗi ren đưa cô đi sâu hơn. 
Chúng không thể xen ngang vào. Hôm nay cô 
có thể đi sâu vừa đủ để có những cuộc trải 
nghiệm tuyệt vời. 

Tôi ngừng lại một chút để cô thở sâu hơn, 
rồi tiếp tục: 

- Khi cô bỏ hết mọi căng thăng phiền toái, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cơ thê và tâm trí của cô sẽ khoan khoái, nghỉ 
ngơi thư giãn. Tốt rồi. Hơi thở cô giờ đây đã 
thoải mái rồi. Lúc cô thư giãn, các khớp cơ 
cũng thư giãn. Điều này rất tốt vì cô ý thức 
được cơ thể mình, trong khi nhiều người 
không nhận thức được. Hãy để bản thân mình 
thư thái. Cô có thê di chuyển. Trong trường 
hợp có bất cứ bộ phận nào khó chịu, cứ đưa 
đến vị trí thoải mái đi. Hãy đề mọi cơ trên mặt, 
quai hàm thư giãn, chỉ có cảm giác nghỉ ngơi. 
Loại bỏ hết mệt mỏi căng thăng. Hãy để mọi 
cơ trên cô thư giãn. Nhiều người bị đau cô hay 
đau đầu vì họ thường bị căng thăng, mà họ 
không hề nhận biết. Vì vậy cô hãy để đâu cổ, 
vai nghỉ ngơi hoàn toàn. Loại bỏ mọi căng 
thăng mệt mỏi. Bây giờ hãy để mọi cơ trên 
cánh tay thư giãn. Chỉ dựa vào cái ghế nệm 
này thôi. Rất tốt, rất thoải mái. 

Hơi thở cô bắt đầu chậm hơn, sâu hơn. Tôi 
cho rằng cô đã đi sâu vào trạng thái xuất thân. 
Tôi có thể nghe tiếng người quay phim đứng 
sau lưng chạy nhốn nháo chỉnh sửa vị trí của 
họ và di chuyển máy quay để thu hết mọi góc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cạnh khi đầu của Andrea từ từ nghiêng hắn về 
một bên, rất thư giãn. 

- Bây giờ hãy để các cơ trên lưng cô nghỉ 
ngơi, khi cô đi sâu hơn, sâu hơn đến trạng thái 
bình yên, tươi vui. Cô nên để bản thân mình đi 
sâu hơn theo từng nhịp thở. Bây giờ hãy cho 
các cơ trên dạ dày, bụng được thư giãn, đề hơi 
thở được thanh thản. Cuối cùng thì các cơ 
chân hãy nghỉ ngơi. Chỉ có chiếc ghế đỡ cho 
cô khi cô đi sâu hơn vào trạng thái bình yên, 
hạnh phúc. Tốt rồi. Cô có thê tập trung vảo 
giọng nói của tôi. Hãy để giọng nói của tôi đưa 
cô đi sâu hơn, cả mọi tiếng ồn bên ngoài cũng 
giúp cô đi sâu hơn. Thỉnh thoảng cô sẽ nghe 
nhiều tiếng động khác, không sao. Cô vẫn có 
thể đi rất sâu. 

Cô hãy tưởng tượng và hình dung ra một 
ánh sáng tươi đẹp trên đầu. Cô có thể chọn 
một hay nhiều màu. Mường tượng ra là ánh 
sáng chữa bệnh tuyệt vời, ánh sáng của năng 
lượng tốt đẹp, và một ánh sáng sâu hơn đưa cô 
đi đến một cấp độ an lành yên tĩnh sâu hơn, 
đây cũng là ánh sáng thư thái, hoàn toàn thanh 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thản. Đó là ánh sáng tâm linh, nối kết với ánh 
sáng khắp chung quanh cô. Cô chọn một hay 
nhiều màu, cho nó đi vào cơ thể cô, xuyên qua 
đỉnh đâu, mở mang trí tuệ... bay lên bay 
xuống, bay qua bay lại giống như ngọn sóng 
ánh sáng, chạm đến từng cơ quan trên thân thê 
của cô, với tình yêu thương, lòng thanh thản, 
chữa lành vết thương khi cô đi sâu hơn, sâu 
hơn. 

Tôi tiếp tục quy trình đào sâu thêm trạng 
thái xuất thần của cô. Giọng nói tôi trở nên nhẹ 
nhàng du dương, làm tăng thêm hiệu quả của 
thuật thôi miên. 

- Cô có thể tập trung nghe tôi nói mà vẫn 
đi sâu hơn như ánh sáng đã tràn ngập trong trái 
tim, chữa lành vết thương. Hãy để ánh sáng 
mạnh mẽ đó chữa hết mọi nội đau, mọi vết 
thương trên cơ thể mà cô cần chữa trị. Khi cô 
đi sâu hơn, phần còn lại của ánh sáng sẽ lướt 
xuống chân cho đến khi nó chạm vào bản 
chân. Hãy để ánh sáng lan tỏa khắp thân thê 
trong trạng thái an lành hạnh phúc. Cô vẫn có 
khả năng tập trung vào giọng nói của tÔI. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Tưởng tượng giờ đây ánh sáng hoàn toàn phủ 
trùm cả người cô, như thể cô bị bao bọc trong 
cái bong bóng ánh sáng tuyệt đẹp. Cô được 
ánh sáng đó bảo vệ, chữa lành da thịt, thậm chí 
đưa cô đi sâu hơn. Bây giờ khi tôi đếm ngược 
lại từ mười đến một, hãy đi rất sâu, sâu đến nỗi 
tâm trí cô không còn bị hạn chế bởi không 
gian hay thời gian, đi sâu hơn cho đến khi cô 
có thể nhớ hết tất cả, mọi kinh nghiệm mà cô 
đã từng trải qua, trong thân xác này hay nhiều 
thân xác từ kiếp quá khứ, hoặc thậm chí giữa 
hai thân xác, nêu cô đang trong trạng thái xuất 
thần. Cô có thê nhớ hết mọi thứ. 

Đếm là phương pháp đào sâu rất hiệu quả. 

Đầu Andrea nghiêng hắn về phía trước, cái 
căm chạm vào mricô nhỏ xíu gắn lỏng lẻo nơi 
ve áo. cô đã rơi quá sâu vào một cấp độ đến 
mức không cần kỹ thuật đào sâu nữa. Tôi 
quyết định tiễn hành đưa cô trở về đúng thời 
điểm. 

- Tôi sẽ đếm ngược từ năm đến một trong 
vài giây. Cô hãy nhớ đến thời thơ ấu. nếu cô 
thích giữ lại ký ức khoan khoái này thì cứ g1ữ. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Có thể đó là một ký ức chỉ dẫn cô điều gì đó, 
hoặc có vài điều gì tốt giúp cô cảm thấy vui vẻ 
hạnh phúc trong kiếp sông hiện tại. Hãy dùng 
mọi giác quan để nhớ lại, để cảm nhận bản 
thân. Nếu cô thấy khó chịu, cô có thể rời bỏ và 
lướt qua cảnh tượng hoặc ký ức đó. Cô có thê 
bay lên và quan sát từ một khoảng cách. 
Nhưng nếu cô thấy dễ chịu, hãy ở lại với ký ức 
và nhớ chúng sâu sắc. Cô có thể nói chuyện 
trong tình trạng đó, ở mức độ sâu mà vẫn trải 
nghiệm. Cô nhớ điêu gì? Điều gì đã gợi cô 
nhớ? 

Andrea bắt đâu. 

- Đó là mùa Đông. Cha con tôi đang đi bộ 
gân nhà. Ông thường rủ tôi đi dạo vào mùa 
Đông. Chúng tôi đi cùng với con chó, một con 
Ét-ki-mô. Gió thôi, tuyết rơi, chúng tôi đang đi 
dạo trong gió. Tôi rất thích, vì đó là thời gian 
chỉ dành cho cha con tôi. Không có đứa trẻ nào 
được đi dạo. Trời lạnh run. Cha tôi luôn mặc 
áo đa có mũ trùm đầu, loại áo của người Ét-ki- 
mô. Ánh trăng đã lên cao, con chó của tôi rất 
thích tuyết. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Giọng của Andrea như con nít. Giọng 
Midwestern đặc sệt thay cho ngữ điệu tao nhã 
của một nhà báo chuyên nghiệp. 

- Chúng tôi cứ đi, rồi đá tuyết. Đã nửa đêm 
nên chăng có bóng người nào qua lại, chúng 
tôi đi bộ giữa đường. Các cột đèn cũ kỹ với 
những bóng đèn hình quả cầu rất lớn, thật đẹp. 
Dường như cả thể giới đang ngừng lại, chỉ còn 
hai cha con tÔi. 

Khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, một 
khuôn mặt có vẻ như dịu dàng, dễ vỡ tan. Tôi 
hỏi: 

- Cô có nhìn được chính mình? Cô đang 
mặc gì? Trông cô như thế nào? 

Cô quan sát, có vẻ rất ngạc nhiên. 

- Tóc tôi trông khủng khiếp quá. 

Tôi hỏi thăm, cô găng kéo cô vào cảnh 
tượng: 

- Cô bao nhiêu tuổi? 

- Tám tuôi. 

- Dĩ nhiên là cô đang mặc áo khoác, phải 
không? Cô do dự trả lời: 

- Tôi không thể nhìn thấy màu gì. Tôi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


choàng một cái khăn, đeo găng tay, mang giày 
ống, nhưng chân tôi vẫn lạnh cóng. 

- Còn áo khoác của cha cô trông thế nào? 

- Áo Ét-ki-mô màu đỏ, bên ngoài băng len 
màu trăng. Cha mua ở Chicago và thường mặc 
vào mùa Đông. Có mũ trùm băng lông thú. 
Giống như những cái áo mà cha tôi vẫn 
thường mặc. 

- Dường như đây là lúc cô hạnh phúc vì 
chỉ có cô, cha cô và con chó. Quả là rất thanh 
bình. 

Tôi quan sát thây những giọt nước mắt bên 
khóe mắt của cô. 

- Có điều gì buôn xảy ra phải không? Cô 
lắc đầu. 

- Chỉ có hạnh phúc? 

Cô mim cười trả lời, rồi nhỏ nhẹ nói thêm: 

- Tôi chỉ ao ước giá như tôi trở lại là đứa 
bé đó. Tôi giải thích: 

- Ngay bây giờ thì cô là đứa bé đó. Chỉ trải 
nghiệm thôi. Thật sông động. Cô đang ở ngay 
đó, trên tuyết. Cô có thể cào bằng nếu cô thích, 
nghe tuyết kêu lạo xạo, nhìn con chó đang đùa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


giỡn trên tuyết, yêu thích tuyết. Cô có thể cảm 
nhận một cách thanh thản. 

Tôi muốn Andrea trải nghiệm trọn vẹn ký 
ức tuổi thơ tuyệt vời đó, tôi muốn cô sử dụng 
hết mọi cảm nhận, giác quan. 

Cô nói tiếp: 

- Lúc nào chúng tôi về nhà cũng muộn. 
Cha con tôi đi bộ rất lâu. Cha không hè vội 
vàng. Đường lên dốc và rồi tôi chắng nhận ra 
mình đang đi đâu. Nhưng cha con tôi luôn trở 
về đúng nơi, chúng tôi về nhà, mẹ tôi đang pha 
sôcôla nóng. 

Một nụ cười rạng rỡ dịu dàng nở trên 
khuôn mặt cô. Tôi bắt đầu nhận ra tiếng kêu ù 
ù của may quay phim. Tôi quyết định tóm tắt 
cuộc trải nghiệm của cô và di chuyên đến cấp 
độ sâu thắm hơn. Do sự bó buộc về thời lượng 
quay phim, nên tôi phải hướng dẫn đề nối kết 
và giải thích nhiều hơn khi tôi làm việc với 
bệnh nhân trong phòng khám riêng. Tôi luôn e 
ngại những người khác trong phòng không 
được kín đáo với chuyện riêng tư; vì vậy, có 
những ký ức nào đó tôi để Andrea trải nghiệm 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





trong yên lặng. Hơn nữa, điều này chủ ý là một 
sự thể hiện, không phải buổi trị liệu. 

- Tuyệt vời. Cô nên nhớ lại lòng yêu 
thương, sự chăm sóc trong thời gian đó, giữa 
cô và cha cô, giữa cô và mẹ cô. Vì mẹ cô pha 
sẵn sôcôla nóng cho cô là rất yêu thương cô. 
Đây là ký ức tuyệt vời của tình yêu thương 
thời thơ ấu trong gia đình cô. Ngay khi cô thức 
tỉnh, cô sẽ nhớ lại tình yêu, lòng cảm thông, sự 
chăm sóc của gia đình. Cuộc sống luôn có ý 
nghĩa theo cách đó. Có rất nhiều cơ hội để yêu 
thương, để cảm thông. Điều này rất đơn giản. 
Một cuộc đi dạo với cha trong đêm đông, một 
con chó, và mẹ cô pha sôcôla nóng. Cô sẽ nhớ 
đến ký ức này khi cô thức tỉnh. Bây giờ cô có 
sẵn sàng đi trở về xa hơn không? 

- Dạ. 

Cô trả lời không hề do dự. Andrea đã 
thưởng thức vị ngọt và xúc cảm mãnh liệt của 
ký ức đó, nên cô muốn đi xa hơn. 

- Tốt. Hãy lướt qua ký ức đó. Bay lên, cảm 
giác tự do, nhẹ nhàng, bay lên, rời khỏi giai 
đoạn đó, để ký ức đó tan đi. Bây giờ chúng ta 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sẽ quay về xa hơn, trở về lúc cô chưa sinh ra, 
đang còn trong bụng mẹ cô. Tôi sẽ đêm lại từ 
năm đến một. Bất kỳ điều gì đến với cô, đi vào 
trong nhận thức của cô đều tốt cả. Đừng phán 
xét hay phê bình, phân tích, chỉ trải nghiệm. 
Điều này toàn là trải nghiệm thôi. Khi tôi đếm 
đến một, ở đó, trước khi cô sinh ra, cô hãy 
nhìn xem cảm giác, ý thức bất cứ tư tưởng, 
xúc cảm nảo, bất kế chúng là vật chất, tình 
cảm hay tinh thần. Có lẽ cô sẽ khám phá lý do 
cô chọn cuộc đời này, cha mẹ trong kiếp này. 
Bất kỳ điều øì đến với cô đều tốt cả. Có thể cô 
sẽ nhận thức các sự kiện đang xảy ra ngoài 
thân thể mình. Thỉnh thoảng điều này cũng 
xảy Ta. Chẳng có gì phiền toái. Bất cứ điều gì 
cô trải qua đều tốt. Được không? 

Andrea nhè nhẹ gật đầu. 

- Tốt. Thở nhẹ và đi vào độ sâu hơn. khi 
tôi đêm từ năm đến một, chúng ta sẽ quay trở 
lại lúc cô chưa sinh ra, trong kiếp này. Hãy 
dành vài phút nhớ lại, trải nghiệm lại điều đó. 
Một lần nữa, cô có thể kế trong khi đang ở 
trong trạng thái xuất thần, trạng thái sâu hơn, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


và tiếp tục trải nghiệm. Hãy kể tôi nghe cô 
đang nhìn thấy gì. Cô đang nhận thức được 
điều gì? 

Andrea mỉm cười trả lời, và tôi hiểu ngay 
răng cô đã vượt qua thời gian một cách thành 
công. Cô đang chìm vào đúng thời điểm bắt 
đâu của kiếp này. Cô trả lời đơn giản, nụ cười 
không hề tắt trên môi: 

- Mẹ tôi thật sự hạnh phúc. 

- Tốt. Tốt. 

Tôi trả lời, và biết rằng cô đang nhớ về 
điều gì đó rất quan trọng. Máy quay phim đang 
hoạt động rất tích cực. 

- Cô có thê cảm nhận được hạnh phúc của 
mẹ cô? Cô gật đầu. 

- Tốt. Vậy là họ rất mong muốn có cô. Rất 
quan trọng. Còn gì khác nữa? Cô có nhận ra 
điều gì khác nữa không? Cô cảm thấy thế nào? 

- Tôi không thê nói được. 

- Bất cứ mọi ấn tượng hay cảm xúc nảo 
khác? 

- Tóc mẹ tôi thật tức cười. 

Thậm chí trước khi sinh ra, Andrea cũng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 44 - 


có thể quan sát và đánh giá kiểu tóc. 

- Cô có thể nhìn thấy hả? Vậy cô miêu tả 
lại kiêu tóc đó xem, tức cười như thế nào? 

- Giống như bà lấy con dao cạo tự cắt tóc 
vậy. Nó ngăn ngủn. Cha tôi thích như vậy. 

Cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác 
của cha cô, ông thích hay không thích cái øì. 

- Cha cô thích tóc ngắn như vậy sao? Cô 
gật đầu. 

- Đúng vậy. Cha tôi rất đẹp trai 

- Cô cũng thấy cha cô nữa hả? Trông ông 
trẻ hơn bây giờ không? Tôi rất mừng là họ đều 
muốn có cô. Họ rất hạnh phúc. Đây là môi 
trường tốt bước vào. 

- Cha mẹ rất háo hức. 

Andrea hài lòng giữ lại nơi đó, thích thú 
với cảm giác tuyệt vời đó. Cô không quan tâm 
thời gian đang trôi qua hay máy ghi hình đang 
quay. 

- Tốt. Hãy đi qua lúc sinh ra, khi tôi đếm 
đến ba, không có điều gì buồn đau hay khó 
chịu, chỉ quan sát thôi, nhìn xem cô đang nhận 
thức điều gì khi được sinh ra. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Andrea yên lặng cho đến khoảng mười 
hoặc mười lăm giây gì đó, rồi cô nói: 

- Nơi này tối quá. 

- Cô cảm thấy gì? 

Tôi không biết cô đang ở đâu, một nơi tối 
tăm là sao. Khi cô giải thích thì tôi mới hiểu: 

- Dường như không thể vượt qua. 

- Ô! Cô chưa sinh ra. Ôn thôi. Bây giờ cô 
có thể vượt qua, không đau đớn, không khó 
chịu. Đi qua, ra rồi. 

- Mẹ tôi không hề được gây mê. Tôi khỏe 
mạnh hồng hảo. 

Quả là tuyệt vời khi nhìn ngắm em bé sơ 
sinh. 

- Hồng hào, cô... 

- Khóc la um xùm...Nhưng tôi khỏe, mẹ tôi 
cũng khỏe. 

- Mẹ cô không muốn gây mê. 

- Bà từ chối. Bà không muốn tôi bị xanh 
xao vàng vọt như những bé khác. 

Đôi khi sự gây mê trong lúc sinh nở ảnh 
hưởng đến đứa bé. 

- Tôi hiểu rồi. Thân thể cô hồng hảo, cô 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


đang la khóc. Bây giờ cô có nhìn thấy mẹ cô 
không? Cô nhìn thấy øì vậy? 

Andrea cười ầm lên. Tiếp theo là những 
đợt cười vỡ bụng của cô. 

- Mọi người đều vui vẻ. Mẹ tôi ở chung 
phòng với nhiều bà mẹ khác. Cha tôi là bác sĩ, 
nhưng bà lại không ở phòng riêng. 

Dường như có sự mỉa mai trong sự quan 
sát của cô. Cô nói thêm: 

- Bầu trời xanh lơ. Hôm đó là ngày Chủ 
Nhật. 

Tôi ghi nhận: 

- Cô biết nhiều thứ, nhiều chỉ tiết. Họ có 
đưa cô đến cho mẹ cô không? Việc đó như thế 
nào? 

- Mẹ ôm tôi vào lòng, như là tôi không hè 
rỜi xa mẹ. 

- Đây là phân cô nhớ về mẹ. Mẹ cô có vui 
với cô không? 

- Mẹ tôi rất vui. Dáng người mẹ mảnh 
khánh. Andrea rất quan tâm đến vóc dáng, 
cũng giống như cô đề ý đến tóc của bà. Tôi hỏi 
thêm: 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Nhưng cô có ôn không? 

- Tôi khỏe mà. 

Cô cam đoan với tôi lần nữa. 

- Đó là ký ức tươi đẹp. Cô nhận ra nhiều 
chỉ tiết, và cô rất hạnh phúc. 

- Cha tôi rất hãnh diện, ông nói luôn 
miệng. Ông đang làm mọi người bực mình. 

- Ông có dẫn ai vào thăm không? 

- Ông không ngừng được. Ông rất kỳ cục. 
Ông kéo mọi người trong bệnh viện đến cửa số 
đề nhìn tôi. Ông rất kỳ cục. Trông ông thật tức 
CƯỜI. 

- Ông nối kết với cô rất mạnh, ngay từ 
buổi ban đầu. 

Tôi nhận xét, nhớ đến mối liên quan tình 
cảm của họ khi đi bộ trong một đêm mùa đông 
tám năm sau đó. 

- Nhưng tình yêu thương đó thật kỳ quặc. 
Cũng tốt thôi. Cô sẽ nhớ lại điều đó ngay khi 
cô tỉnh dậy. Tôi biết còn nhiều chi tiết nữa. Cô 
không cần kê lại. Có quá nhiều thứ để cô nhận 
ra và miêu tả: màu sắc, bên ngoải, trong 
phòng, những đứa bé khác, quần áo cha cô 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mN 


đang mặc, nhìn xem ông ra sao. Chỉ nhận thức 
thôi. 

Khuôn mặt Andrea tối sầm: 

- Có người vừa sinh nằm kế giường mẹ tôi, 
chồng cô ta vào thăm, ông ta thật thô lỗ, mẹ tôi 
rất bực bội. 

Yên lặng một lát, tôi đỡ lời: 

- Vậy là người chồng này chẳng biết điều 
øì cả. Cô có thể nhận thấy mình được sinh 
trong một gia đình không chỉ có sự hiểu biết 
mà còn có lòng cảm thông, tình yêu thương. 

- Tôi mỏi cô quá. 

Andrea than phiên vì đầu cô rơi xuống tay 
chế. Tôi lại có thể nghe thấy thiết bị vô tuyến 
di chuyên, chỉnh sửa để thu được vị trí thay 
đối của Andrea. 

- Bây giờ cô thấy thoái mải rồi. Cô sẵn 
sàng rời bỏ cảnh tượng đó chưa? 

Cô không trả lời, vì vậy tôi để cô nán lại 
đó một lát. 

- Cô có muốn ở lại đó lâu hơn một chút 
nữa không? Sao cô không ở lại lâu một chút 
rồi đi sâu hơn. Hãy thở thật sâu. Cái cô cô ôn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


rồi. Cô sẽ cảm thấy thoải mái, chỉ tập trung 
vào niềm hạnh phúc và nhiều chỉ tiết khác cô 
nhận thấy, như người năm giường kế bên 
chắng hạn. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến cô 
theo cách tiêu cực. Đó không phải là gia đình 
cô. Hãy trải nghiệm thêm nữa, rồi nhìn xem 
phân nối kết với thời điểm cô lớn lên trong 
mùa tuyết rơi đó. 

Tôi quyết định liên kết lại giúp cô. 

- Cô có một người cha rất hãnh diện khi cô 
chào đời, rồi một đêm đông đi dạo tuyệt vời. 
Đó là tất cả tình yêu thương, điểm nỗi kết 
giống nhau. Điều khác biệt là bảy hay tám năm 
sau? Điều này chăng có nghĩa gì cả. Tình yêu 
không bao giờ ngưng nghỉ, nó vĩnh cữu. Chỉ 
thấy điểm nỗi kết ở đó và sử dụng trong trạng 
thái này một lúc nào đó, vì đây là trạng thái rất 
tốt với ký ức hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận 
tình yêu nảy thậm chí trước khi cô được sinh 
ra, cảm nhận niềm hạnh phúc của mẹ cô, của 
cha cô. Cô có thê nhìn thấy tất cả những môi 
liên kết trong suốt cuộc đời mình. Cô sẽ trải 
tình yêu đó cho nhiều người khác, chứ không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phải chỉ nhận thôi. 

Andrea lại mỉm cười, đắm mình trong suy 
tư. 

- Cô có được điều này không phải nhờ 
may mắn, mà chính cô xứng đáng có được. 
Không có gì quan trọng hơn tình yêu thương. 
Bây giờ chúng ta đi xa hơn, được không? 

Cô gật đầu đồng ý. 

- Tốt. Hãy lướt khỏi cảnh tượng đó, rời bỏ 
bệnh viện và phòng sanh đó. Hãy để cảnh 
tượng đó nhẹ nhàng trôi qua. Bây giờ hãy 
tưởng tượng có cánh cửa tuyệt vời trước mặt 
cô. Đây là cánh cửa bước vào quá khứ hoặc 
trạng thái tâm linh, vì những điều này cũng rất 
quan trọng, có thể làm sáng tỏ nguyên nhân tại 
sao có rất nhiều tình yêu thương trong cuộc 
đời cô, hoặc về một người đặc biệt nào đó, một 
triệu chứng, hoặc bất cứ điều gì cô muốn tập 
trung vào. Khi cô đi qua cánh cửa cùng lúc tôi 
đếm từ năm xuông một, cô sẽ nhìn thấy ánh 
sáng tươi vui phía cảnh cửa bên kia. 

- Tôi đã nhìn thây nó đến xuyên qua cánh 
cửa, quanh những vết nứt. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Andrea nhận xét. Cô đang trong tình trạng 
bị thôi miên rất sâu. 

- Cô có thê nhìn thấy ánh sáng rồi à? Quá 
tốt. 

Chúng ta hãy đi qua cánh cửa. Sẽ có cảnh 
tượng ở đó, có thể từ thời xa xưa, có thể chỉ là 
một kiếp quá khứ. Hãy hòa vào đó, bước qua 
cửa, đi đến ánh sáng đẹp đó khi tôi đếm ngược 
nhé. Năm, cánh cửa mở. Nó lôi cuốn cô. Cô sẽ 
tìm hiểu điều gì đó phía bên kia cánh cửa. 
Bốn, cô bước qua cánh cửa và đi vào ánh sáng 
tươi đẹp đó. Ba, di chuyển qua khỏi ánh sáng 
đó, cô nhận thức được cảnh tượng, con người, 
hoặc bóng dáng phía bên kia ánh sáng. Hãy đê 
nó rõ nét hoàn toàn khi tôi đếm đến một. Hai, 
hãy tập trung; cô có thể nhớ tất cả. Một. Cô đã 
ở đó rồi! Nếu cô thấy chính mình, thì nhìn 
xuống bàn chân, xem thử cô đang mang gì, 
chắng hạn giây hay sáng-đan, giây ông hay 
lông thú, có lẽ đi chân trần. Nhìn vào quân áo, 
để ý đến cáo chỉ tiếtCảmi nhận loại vải, không 
chỉ nhìn mà phải cảm nhận. Bất kế cảm giác 
nào. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Cô quan sát: 

- Tôi đang mang giây ông nam. 

- Giầy ống nam? Tôi lặp lại. 

- Tôi không có giầy nữ. Nhưng tôi không 
phải con trai, tôi là con gái. Nhưng tôi không 
có giầy nữ, nhà tôi nghèo quá. 

- Nhà cô nghèo nên cô mang giây 
nam, chứ không có giầy nữ? 

- Giầy con trai. Cô sửa lại. 

- Đôi giây này làm tôi khó chịu, đáng lẽ tôi 
phải mang giầy nữ, chứ không phải đôi giầy 
này. 

- Vì đó là đồ của con trai. 

- Phải. Lẽ ra tôi phải mang giầy con gái, 
nhưng không biết sao... 

- Còn quần áo cô mặc thì sao? 

- Tôi mặc cái váy đen đỏ dài xuống tới đất. 
Có hình dáng hay hình thêu gì đó ở phía trước, 
giống như miếng vải đệm. Tôi đội nón vải, cột 
nơ. 

Đôi mắt Andrea lấp lánh dưới đôi mi khép 
hờ, dường như cô đang xem xét tỉ mỉ quần áo 
đang mặc. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Một cái nón vải à. Cô khoảng mấy tuôi. 

- Chín hoặc mười tuôi. 

- Được rồi. Có ai ở chung quanh cô 
không? Cô có nhận ra người nào khác nữa 
không? Nhà cửa? Chỗ ở? 

Tôi muốn moi thêm chỉ tiết vào thời kỳ đó. 

- Một căn nhà trên đồng cỏ. Chúng tôi 
sống đâu đó trên một vùng thảo nguyên. 
Nhưng tôi không thấy căn nhà nào khác nữa. 
Chỉ có nhà của tôi thôi. Tôi có một anh tral, 
đôi ủng tôi đang mang là giầy của anh ây. Đây 
là nơi nào đó trong vùng đồng băng Bắc Mỹ, ở 
phía Tây, nhưng không phải phía Tây núi 
Rocky. Chúng tôi sống bằng nghề nông. 

Andrea đang nhớ lại một kiếp quá khứ ở 
vùng trung tâm Bắc Mỹ. 

- Chúng tôi có một con bò, vườn cây, 
giếng nước, ngôi nhà rất đơn sơ. 

- Tốt rồi. Bây giờ cô hãy nhận thức về cha 
mẹ mình, không chỉ có anh trai thôi. Tôi sẽ 
đếm đến ba, cô hãy nhìn toàn bộ gia đình, 
những người đang sông ở đó. Cả nhà có lẽ 
đang giờ ăn tối, hay đang làm gì đó. Cô tự 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhận thức về người khác nhé. 

- Mọi người đang đứng trước cửa nhà, có 
vẻ như họ đang đứng chụp hình. Vì họ ở đó, 
giống như bức ảnh. 

- Cô có thê nhìn thấy họ rồi. 

- Ngoại trừ họ đều là cha mẹ của tôi. 
Những đôi mắt giống hệt nhau. 

Thông thường, chúng ta đầu thai vào 
những môi quan hệ khác nhau. Nhưng trong 
kiếp sống này, trên vùng thảo nguyên, cha mẹ 
của Andrea lúc đó cũng là cha mẹ của cô trong 
kiếp hiện tại. 

- Thỉnh thoảng mọi việc sắp xếp theo cách 
đó. Chúng ta gặp lại, sống chung lại với những 
người thân yêu. Cô có thây anh trai không? 

- Tôi chỉ có một đứa em trai còn nhỏ. 
Nhưng tôi không nghĩ mình biết nó. 

- Cô không nhận ra sao? 

Andrea giải thích: 

- Tôi còn chưa thây mặt nó. 

Tôi thắc mắc vì cô kể rằng cô đang mang 
đôi ủng của anh mình. 

- Cô đang mang đôi ủng của anh cô mà? 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Không phải. Người anh khác nữa, nhưng 
anh ấy không có ở đó. Anh ấy không thật là 
anh traI. 

- Còn đôi ủng? 

Tôi hỏi để tìm sự sáng tỏ. 

- Không phải anh trai có đôi ủng. Tôi 
mang đôi ủng của người anh khác, nhưng anh 
ây không có ở đó. 

Tôi lờ mờ hiểu vấn đẻ, hỏi lại: 

- Anh ấy có sao không? 

- Tôi không chắc anh ấy ôn. Không nghe 
a1 nói øì cả. 

Tôi cô moi thêm: 

- Chúng ta hãy tìm hiểu xem chuyện gì đã 
xảy ra với anh ấy. Tôi sẽ gõ lên trán cô và đếm 
từ ba đến một, xem cái gì đã xảy ra với anh 
trai cô. Ba hai một. Bây giờ cô có thể nhớ lại 
rôi đó. 

Tiếng gõ giúp đào sâu thêm trạng thái xuất 
thần, mở rộng thêm ký ức gợi nhớ. 

Bỗng nhiên cô nhớ lại: 

- Anh ấy bị bắn. 

- Bị bắn hả? 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Tôi buôn quái! 

Cô nức nở, thân thể cô co giật do cảm xúc 
a1 oán. 

- Tôi hiểu. Không sao đâu. Đó là tai nạn 
hả? Cô thút thít: 

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ đó 
là ta1 nạn. 

- Không à. Cô nhớ anh ấy? 

- Đứa em trai nhỏ không nhớ anh ấy. 

Cô nín khóc, chú tâm quan sát chỉ tiết. 

- Chuyện mới vừa xảy ra? 

- Xảy ra lúc nó còn nhỏ xíu. 

- Khi em trai cô còn nhỏ. Không sao cả. 
Nhưng cô lớn hơn, cô phải nhớ chứ. Hãy quay 
về lúc anh ấy chưa bị bắn để cô có thể tìm thấy 
anh ấy. Khi tôi đếm đến ba, cô hãy quay về 
thời gian trước nhé. 

- Ô, Chúa ơi! Đó là John. Đó là John của 
tôi. Andrea đã tìm thấy anh trai mình trong 
kiếp trước, giờ trở lại trong kiếp này là John. 
Cô vẫn còn Tất buôn, nhưng tôi có thể giúp cô 
chữa lành nỗi đau. 

- Không sao hết. Bây giờ cô biết là anh ấy 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đã trở lại là John rồi mà. Cô không nên buồn 
nữa. Cô đã biết mối liên hệ và rõ ràng anh ấy 
bình yên. Cô đã rất nhớ anh ấy, và điều này 
giải thích về mối quan hệ của cô với John. 

Thật ra tôi chắng biết gì về mối quan hệ 
của họ cả. Trong cách phản ứng đây cảm xúc 
của cô đối với cái chết ở kiếp trước của John 
khiến tôi cho răng những mô hình và sự ảnh 
hưởng còn rơi rớt lại đã thể hiện rõ mối quan 
hệ của họ trong kiếp hiện tại. 

- Có khi nào cô lo sợ sẽ mất anh ấy không? 

- John bị bệnh khi còn nhỏ. 

- Xảy ra chuyện gì? 

- John bị sinh non. 

- Trước cô à? 

- Sinh sau. 

- Sinh sau cô? 

Dường như Andrea sắp bật khóc. 

- Không sao mà. Rất nhiều chuyện có thể 
cùng xuất hiện với cô, xuất hiện với John, với 
cuộc đời. Cô đang trải nghiệm điều gì? đang 
nhớ đến cái gì? 

- Tôi vẫn còn buồn. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Tôi quyết định đưa cô đi xa hơn trong kiếp 
sông đó. 

- Chúng ta hãy tiếp tục trong cuộc đời cô 
gái đó. 

Sau khi anh cô gái bị bắn, có sự kiện quan 
trọng nào khác trong đời cô gái không. Cô đã 
lớn rồi, tìm lại anh cô. 

Khuôn mặt Andrea hầu như sáng hăn lên 
tức thì. 

- Bây giờ tôi biết bắn súng. 

Cô hãnh diện tuyên bố. Cảm xúc của 
Andrea hoàn toàn thay đôi. Tôi hỏi lại: 

- Cô biết băn súng? 

- Bắn rất giỏi. Bắn trúng đích tài tình, giỏi 
hơn đám con trai. Tôi mang đôi giầy khác. 

- Đôi giầy của cô hả? 

- Tất cả tụi con trai đều là kẻ tán tỉnh, vì 
chúng cũng thờ ơ khi tôi biết bắn súng. 

- Cô không quá đơn độc phải không? 

- Không. Còn có nhiều nhà khác nữa. 
Không nhiều lắm. Có một con đường, nhiều 
người qua lại. Tôi lớn hơn. Tức cười quá. 

- Bây giờ những ký ức này vui vẻ hơn. Sự 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tán tỉnh, khả năng bắn súng. 

Tôi muốn cô ở lại với những cảnh tượng 
này, không khí vui vẻ hạnh phúc hơn. 

- Mẫy đứa con trai chọc ghẹo tôi, nhưng 
chúng phục tôi. 

- Cô có nhìn thấy chính mình không? 
Trông cô thế nào? Hăn là cô xinh xắn lắm nên 
cứ bị tán tỉnh hoài phải không? 

- Tóc nâu quăn, dài xõa xuống vai. Tôi 
buộc tóc băng cái nơ màu xanh nhạt. Tôi mặc 
váy có hình hoa văn, màu trắng hay hồng nhạt 
gì đó. Chỉ là cái váy bình thường không sang 
trọng lắm. Nhưng tôi cảm thấy không muôn 
anh tôi có mặt ở đó đề tôi có thê biết được... 
muốn được... cảm thấy áp lực, áp lực như một 
trong những đứa con trai. 

- Giống như cô muốn thay thế anh cô à? 

- Tôi chỉ muốn tự chăm sóc mình. Andrea 
giải thích. 

- Đúng rôi. Cô làm rất tốt. Cô biết băn 
súng, biết sử dụng súng, giỏi hơn con trai còn 
gì. Còn về chuyện tán tỉnh thì sao? Có ai là 
hạng... 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


Cô ngắt lời tôi: 

- Tất cả bọn họ đều đáng kinh tởm. 

- Được rồi. Đi tiếp nữa xem sao. Tôi sẽ 
đếm đến ba. Cô quan sát xem có sự kiện quan 
trọng nào nữa không? Một hai ba. Cô đã lớn 
hơn rồi đó. Có chuyện gì xảy ra? 

Andrea quan sát kỹ hơn, ngắm nhìn chính 
mình trong kiếp sống ở vùng đồng bằng rộng 
lớn. 

- Cô â ây có một nơi riêng rẽ. Tôi đang nhìn 
ngăm cô ấy. 

- Tốt. Cô có thê quan sắt cô ây hoặc bước 
vào chính con người cô ấy. Bất cứ điều gì mà 
cô cảm thấy dễ chịu. 

- Cô ấy sông một mình. 

- Không lập gia đình à? 

- Chưa bao giờ tìm được đối tượng. Cô 
luôn tự cho mình quá giỏi đối với đám con 
trai. Nhưng cô không cô đơn. Cô có một nông 
trại. Có nhiều nhân công. Họ thích cô. Tính cô 
thăng thắn, công bằng... 

Giọng nói Andrea kéo lê thê khi cô quan 
sát cảnh tượng đó. Tôi tiếp tục đưa cô đi xa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WeIss 


hơn. 

- Cô ấy rất tài giỏi, tự lập ra nông trại 
riêng, tự thuê mướn nhân công. Thật khó cho 
người phụ nữ vào thời đó. Chắc hăn cô ấy rất 
mạnh mẽ. Chúng ta hãy đi đến cuối đời của cô 
ây, ngay những ngày cuối đời, giây phút cuối 
cùng. Nếu có gì bất ồn, cô hãy thoát ra nhé, 
còn nếu không có gì thì hãy nán lại đó xem 
Sao. 

Andrea có vẻ bình thản. 

- Chắng có gì hết. Cô ấy đã già rồi, sống 
rất yên lành. Chắng còn ai ở lại nữa. Nhưng cô 
ây văn ôn. Cô thật sự có một cuộc sông hạnh 
phúc. Cô không bệnh hoạn gì cả. Rất yên ôn, 
chỉ già đi thôi. Cô mặc đầm trắng có viền cỗ 
cao. Cô chỉ ngồi đó, trên hành lang, nhìn ra 
ngoài. 

- Có phải cô ấy chết ở chỗ đó không? 

- Chắc vậy. 

- Bây giờ cô hãy lướt qua đó, rời bỏ thân 
thể già nua đó. Cô sẽ cảm thấy quá nhẹ nhàng, 
quá tự do, như thê linh hồn cô bay bồng lên. 
Có lẽ cô có thể nhìn xuống và thấy thể xác của 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cô ấy. Rôi cảm giác quá tự do, quá nhẹ nhàng 
ôn lại cuộc đời đó, ôn lại bải học mà cô ấy đã 
học, chính cô đã học hỏi. Cô đã hiểu được gì? 
Cô ấy đã hiểu được gì? 

- Cô ây học được cách không sợ cô đơn. 
Cô ây học cách tự chăm sóc mình. 

Andrea trả lời từ một cõi xa xăm. 

Tôi quan sát: 

- Đúng vậy. Độc lập. 

- Rất độc lập. Cô ấy thật sự thích kiếp sống 
của mình. Người ta chế giễu vì cô không 
chồng, không con. 

Dường như cô chắng bao giờ quan tâm. 
Cộng đồng đó thích cô. Cuối đời họ không chế 
giểu cô nữa. Họ thích làm việc cho cô. Cô có 
rất nhiều gia súc. 

- Trong trạng thái bay bồng này, nhìn xem 
cô nhận thức được điều gì đã xảy ra tiếp theo. 
Cô rời bỏ thê xác; cô bay bổng. Cái gì xảy ra 
sau đó? Cô nhận thức đước điều gì? 

- Tôi đang đi lên, cô ấy nhỏ dân. Tôi chợt 
bay bồng, chợt hiện trong ánh sáng màu xanh. 
Chỉ bay bồng. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Tốt. Cảm giác tốt, không bệnh, không 
giả, chỉ bay bồng. Ý thức vẫn tiếp diễn. Điều 
øì xuất hiện nữa? Hay cô chỉ đang bay lơ 
lửng? 

- Có những tia sáng màu xanh đang chiếu 
trên đầu phía bên trái tôi. Có một cái hình nón 
ánh sáng xanh, tôi không thể nhìn thấy bên kia 
cái hình nón đó 


Sự im lặng kéo dài một lúc sau đó. Cuối 
cùng, tôi hỏi để biết thêm về ánh sáng có hình 
nón. 

- Còn gì nữa không? 

- Không. 

- Được thôi. Cô có sẵn sảng quay lại 
không? Andrea gật đâu. 

- Tốt. Tạo mối liên kết trước khi cô quay 
lại giữa kiếp sông của cô ấy trên thảo nguyên, 
sự độc lập của cô ây và cô. 

Truyên hình có quay hay không thì Andrea 
vẫn đang nghiền ngẫm bài " quan trọng. Cô 
yên lặng xử lý dữ liệu “mới” của mình. Rồi cô 
cười ha hả. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


- Tôi thực sự thích cô Ây. 

- Tốt quá rồi. Cô có sức mạnh của cô Ây. 
Cô có thê mang nó theo, như vậy là tốt quá. Cô 
còn biết người anh đã quay lại. Vì vậy chết 
không phải là hết. Người ta đều quay lại. 

- Tôi nhớ anh tôi. 

Nỗi đau nhói thoáng hiện lên khuôn mặt 
cô. Tôi trả lời: 

- Tôi biết. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ và độc 
lập. Những mối quan hệ rất đáng kế, sự độc 
lập cũng vậy, khi chúng ngang băng. Rồi anh 
ây cũng trở vê. Mặc dù, lúc đó anh ây chỉ sông 
có một thời gian ngắn ngủi, nhưng anh ấy đã 
trở lại. Anh em cô đã đoàn tụ rồi. Đó là cách 
mà những linh hồn và tình yêu thương thực 
hiện. Chúng ta luôn luôn đoàn tụ. Vì vậy, đừng 
bao giờ quá đau buôn, hay lo sợ mất đi những 
người thân yêu. 

Niềm hãnh diện của cha cô, tình yêu của 
mẹ cô lại đến với cô trong kiếp này, mọi việc 
vẫn còn ở đó. Họ cũng sông trên thảo nguyên. 
Tất cả tình yêu đó cô đã mang theo đến kiếp 
này. Cô đã làm cân băng những mối quan hệ, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sự độc lập, sức mạnh và tình yêu. Cô làm tất 
cả những điều nảy với một sự cân xứng tuyệt 
vời. Cô đem theo bên mình những tư tưởng 
tích cực, cảm giác lạc quan. 

Tại điểm này, sau khi đã tóm tắt mọi thông 
tin, những trải nghiệm quá xúc động, Andrea 
có vẻ mệt mỏi. Tôi quyết định thức tỉnh cô. 
Ngày hôm nay cô đã học quá đủ rồi. Tôi ấn 
mạnh lên trán cô, cô từ từ tỉnh dậy. Tôi hỏi cô: 

- Cô cảm thấy thế nào? 

- Kiệt sức. 

- Kiệt sức. 

Tôi lập lại, cảm thông với cô. Tôi nhận ra 
mình cũng quá đuối sức. Sự tập trung vẫn còn 
cao độ. 

- Thật là căng thắng. Quá nhiều việc. Cô 
mong mỏi điều gì? 

- Tôi cũng không biết mình mong điều gì. 
Chưa bao giờ tôi mong gặp lại anh trai. Tôi 
cho rằng lẽ ra mình sẽ gặp lại một trong các 
chị em gái, nhưng tôi không thấy. Tôi cảm 
giác như bị kéo đi đến một khoảng thời gian 
khác, một cuộc đời khác, nhưng tôi lại không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


đến đó được. Tôi có thể nhìn thấy nơi mà tôi 
không đến được. 

- Chỗ thứ ba? 

- Dạ. Tôi không đến đó được. 

- Cô có biết đó là vào thời gian nào không? 

- Không biết, trước thời gian sống trên 
vùng thảo nguyên. Có vẻ như có một luồng 
ánh sáng xanh, nhưng có một hình nón thuần 
túy và rồi nó kết thúc. Như cái đầu tiên, chung 
quanh tôi, rồi tôi bỗng nhìn thấy đôi chân. Đây 
là... tôi có thê nhìn thấy rìa ánh sáng, rồi bác sĩ 
nói chỗ nào thì ánh sáng dừng lại. Ngoài trời 
tối đen. Như thể có ai đó lẫy cái nón đưa cho 
tôi. Nó kết thúc, như vậy đó, ngay đó. 

Rõ ràng là Andrea có thể nhìn thoáng qua 
một kiếp quá khứ khác nữa, có lẽ kiếp sống 
với chị em gái, nhưng cô không thê định vị 
được qua ánh sáng màu xanh rực rỡ. 

- Điều này cho cô thấy lúc đó, không phải 
ngay bây giờ. Không sao. Cô có môi liên hệ 
với chị em gái ở đó. Tôi chắc chắn vậy. Nhưng 
cô gặp anh trai, điều mà cô không mong đợi. 
Đó là một trong những đặc điểm. Cô không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thể luôn có cái mình mong muốn. Một bất ngờ. 
Nhưng rõ ràng có nỗi buôn hiện diện. 

Andrea lập tức đồng ý. 

- Đúng là một bất ngờ vì lúc đó là thời 
gian vui vẻ hạnh phúc. Anh em tôi rất thương 
nhau, nhưng trong tất cả các anh em thì John 
rất ôm yêu ngay sau khi được sinh ra. Nhưng 
tôi không mong nhìn thấy khuôn mặt nó. 

- Cường độ cảm xúc rất mạnh mẽ, vì điều 
đó có thật ngay tại đó. Cô cảm thấy đau buôn, 
chia cách. 

Nhưng trong kiếp sống này, lúc cô bảy tám 
tuôi cô cảm nhận sự xúc động tích cực khi đi 
bộ với cha cô, rõ ràng rất... 

- Đó là ký ức tuyệt vời. 

Cô ngắt lời tôi. 

- Đúng vậy, rất tuyệt vời. 

Tôi đồng ý. Đôi mắt Andrea dường như 
thơ thân khi cô nhớ lại cảnh tượng thời thơ ấu. 
Cô lây làm lạ: 

- Tôi có thể cảm nhận ngọn gió lùa qua 
mặt, nhớ lại những bông tuyết, và nhìn thấy 
mọi thứ, nhớ đến cái chỗ rẽ, những ngọn đèn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss N 


đường. Nhớ lại những thứ mà tôi đã quên. 

- Tôi cho rằng cô đã nhớ lại tất cả. Vì vậy, 
đây là một cách để nhớ từng chi tiết, từng cảm 
giác. Tất cả cảm giác này còn hơn cả xúc cảm 
thể xác nữa. 

- Như vậy mọi chuyện tôi đã nói có phải 
tôi sẽ nhớ? Và rồi còn nữa? 

- Chắc chắn rồi. Cô sẽ nhớ thêm nữa. Ví 
dụ như tôi để cô nắn ná lại một lúc với chuyện 
lúc cô sinh ra đó. 

Andrea nhớ lại: 

- Tôi không thể thoát ra khỏi bụng mẹ tôi. 
Ở đó tối quá, và có một ông tuýp dài. 

- Cô ở đó lâu hơn. Nhưng cô cũng ra khỏi 
bóng tối mà cô gặp. Cô chỉ chưa được sinh ra 
thôi. Nhưng cô nhớ nhiêu chi tiết trong phòng 
sanh. Có những chuyện làm mẹ cô khó chịu. 
Rõ ràng là rất thú vị phải không? 

Andrea nhắc lại: 

- Mẹ tôi không vui lắm. 

- Tôi biết. 

- Mẹ quay lại che tôi. 

Andrea nhớ lại từng chi tiết. Thậm chí cô 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


đã tỉnh mà vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong bệnh 
viện. Tôi nói thêm: 

- Chắc hăn bà sẽ rời khỏi phòng nếu bả 
khỏe. Andrea bật dậy trở về hiện tại. 


kk% 


Cô quay ra hỏi, trở về với vai trò phóng 
VIÊN: 

- Lần đầu tiên phải có tiêu chuẩn gì 
không? 

- Có lẽ khoảng năm mươi phân trăm là ký 
ức. 

Tuy nhiên, lần đầu mà ký ức của cô lại rất 
sông động và mãnh liệt. Có thể điều này trên 
mười lăm hoặc hai mươi phần trăm. Chỉ 
khoảng mười lăm phân trăm con người có thê 
làm được như vậy. Phương pháp này hợp với 
cô ở nhiều mức độ khác, chứ không chỉ là ký 
ức. Cô có thể học hỏi để kiềm chế cơ thể. Ví 
dụ như nếu cần hạ thấp huyết áp, cô có thể 
thực hiện theo cách này, không cần thuốc. 
Giống như rơi vào giắc ngủ... 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Tôi gõ ngón tay và nói tiếp: 

- Cô nên làm như vậy để trị bệnh. Nếu có 
nỗi sợ nào chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân và 
loại bỏ chúng. 

- Có rất nhiều nơi khi tôi đến, tôi có cảm 
giác là mình đã từng ở đó. Vùng phía Tây là 
một, nước Nga chắng hạn... 

Ngay sau khi máy quay phim tắt, buổi ghi 
hình đã dừng, Andrea vẫn trong trạng thái trầm 
tư, đăm chiêu về những trải nghiệm trong 
chuyến đi về quá khứ. 

- Anh ấy bị bắn bằng một cây súng trường, 
không phải súng ngăn. 

Cô kể thêm chỉ tiết. Con người trải qua 
chuyến du hành này thường nhận ra hàng trăm 
chỉ tiết, nhiều hơn họ cung cấp khi được hỏi 
trong trạng thái xuất thần. Họ nhớ lại thời thơ 
âu, những cuộc trải nghiệm trong tiền kiếp. Cô 
vẫn tiếp tục nhớ lại. 

- Khi John được sinh ra trong kiếp này, nó 
bị bệnh vàng da. Các y tá đến đưa nó đi điều 
trị, thì mẹ tôi nói với họ là “Có lẽ tôi không 
còn gặp lại con trai tôi nữa, có lẽ nó sắp chết.” 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Khi mẹ cô đưa con trai mình cho các y tá, 
bà bắt đầu từ bỏ con mình, theo một cách nào 
đó, trong ý nghĩa chuẩn bị tinh thần là mất đi 
đứa con. Dù yêu thương con rất nhiều, nhưng 
tư thế bảo vệ cảm xúc vẫn tôn tại, thậm chí 
mãi sau này khi John đã khỏe mạnh hơn nhiều. 
Trong ý nghĩa nào đó, bà luôn tiên đoán về cái 
chết của đứa con nảy. 

Trường hợp bệnh vàng da lúc sơ sinh là 
bệnh lý bình thường. Sắc tố hóa học bệnh gan 
tạm thời cao lên, do bệnh vàng da, hoặc màu 
vàng của da. Phơi nắng hoặc chiếu đèn cho trẻ 
thường xuyên thì sắc tố vàng da sẽ hết, và da 
trẻ sẽ trở lại bình thường. Người bệnh gan hay 
bệnh vàng da sẽ hoàn toàn chữa lành. Toàn bộ 
quá trình chữa trị này chỉ vài ngày hoặc vài 
tuần thôi. 

Mẹ Andrea phản ứng thái quá đối với bệnh 
vàng da của đứa con sơ sinh. Là vợ của bác sĩ, 
lẽ ra bà phải biết rằng cuộc sống của John 
không quá hiểm nghèo. Theo Andrea, John 
luôn nhận thức được sự bảo bọc của mẹ, cho 
dù anh không hiểu tại sao anh được đặc biệt 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. Welss 


chú ý theo cách này. 

Tôi hỏi Andrea: 

- Cô có thây mối liên hệ không? Mẹ của cô 
cũng là mẹ của John trong kiếp sống trên vùng 
thảo nguyên vào thế kỷ trước. Lúc đó anh ấy 
cũng bị giết. Bà đã mất con. Rồi đến khi anh 
ây đầu thai là đứa con mới sinh của bà trong 
kiếp này, anh bị bệnh vàng da, bà vẫn còn nhớ 
lại ký ức đã bị mất anh lần trước. Có lẽ bà 
không nhớ một cách có ý thức, nhưng bà nhớ 
lại theo xúc cảm hoặc tiềm thức. Vì vậy bà tự 
bảo vệ mình bằng cách kiềm chế cảm xúc. Bà 
không thể chịu đựng bị mất con lần nữa. Bà 
thật sự tin răng con mình quá yêu ớt mỏng 
manh, giống như kiếp trước, rồi con trai bả lại 
sẽ rời bỏ bà. 

Andrea gân như vỡ tung vì xúc động. 
Chuyến trở về đã giải thích mối liên hệ giữa 
mẹ cô và em trai cô. Giờ đây cô hiểu rõ 
nguyên nhân cách cư xử của mẹ cô và sự phản 
ứng của em trai đôi với hàng rào bảo vệ mà mẹ 
cô đã dựng lên trong trường hợp lỡ khi bà mất 
con lần nữa. Như vậy, Andrea có thê giải thích 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





mọi vấn đề với họ. 

Qua nhiều chuyến du hành, tôi biết răng 
Andrea là một tuýp người cô điển, lấp đầy 
những ký ức chữa lành bệnh, xúc cảm mãnh 
liệt, nhiễu chi tiết gợi nhớ rất sống động. Hơn 
nữa, cô sở hữu một khả năng trí tuệ siêu phàm, 
dễ dàng học hỏi những bài học tiền kiếp của 
mình, rồi ghép chúng lại với những bài học 
trong kiếp hiện tại. 

Phân đoạn truyền hình không bao giờ bộc 
lộ hết. Người quản trị mạng e răng do vật mẫu 
này quá sông động, đây cảm xúc, nên Andrea 
có thê làm hại đến uy tín nghề nghiệp phóng 
viên của cô. 

Do đó, hàng triệu người bị mất đi cơ hội 
học hỏi về bản chất cuộc đời, về cách mà 
chúng ta kết nối, có trách nhiệm với nhau như 
thế nào, về nỗi kinh hoàng và sự tàn phá của 
VIỆC giết chóc, về sự bạo động có ảnh hưởng 
đến những kiếp sau như thế nảo. 

Sau khi Andrea nối kết lại cái chết trong 
tiền kiếp của anh trai và nỗi sợ của mẹ cô 
trong kiếp hiện tại, cô trở nên yên lặng. Tôi 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





nhìn thấy cô vẫn còn trầm tư, vẫn đang trải 
nghiệm những cảm giác mãnh liệt mà chuyên 
trở về gây ra. Tôi cũng yên lặng. Giờ là thời 
gian riêng tư của cô, và tôi không muốn hỏi cô 
thêm nữa, trước mặt các bạn đồng nghiệp của 
cô. Thông thường, những trải nghiệm có thê 
rất mãnh liệt và siêu nghiệm, quá riêng tư 
không thể chia sẻ. Vì vậy tôi chỉ nhìn khuôn 
mặt rạng rỡ của cô thôi. 

Tôi có nhiễu thương cảm với con người. 
Nhận thức của riêng tôi bắt đầu thay đổi. Sự 
bực bội, nóng nảy biến mất dân. Sự ôn ào, lăng 
xăng của cucộc đời dường như đã dừng lại 
trong tôi. Tôi không còn ý thức vẻ thân thể. 
Tôi dần nhận ra ánh sáng tuyệt vời trong tầm 
nhìn bao quát của mỉnh. Một giọng nói thì 
thầm bên tai, quanh quân ngoải tâm trí tôi, 
ngay cực điểm của sự nhận thức. Tôi tin đó là 
giọng nói của một vị Thây. 

“Khi bạn nhìn người khác trong mối quan 
hệ, trong cách điều trị, trong cuộc đời, hãy 
nhìn linh hồn họ qua nhiều kiếp, qua nhiều 
thiên niên kỷ. Không chỉ là một hình hài vật 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





chất tạm bợ đối điện với bạn. Bạn cũng là một 
linh hồn như vậy.” 

Giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu với cả tắm 
lòng từ ái sâu lắng. Đây là lời khuyên nhủ, 
không phải sự phê phán. 

Tôi liếc nhẹ Andrea, nhìn cô và nhìn một 
cô gái ở vùng biên giới. Tôi biết cô cũng có 
nhiều kiếp sống khác, nhiều tên gọi khác. 
Nhưng linh hồn cô luôn luôn chỉ là một. Tôi 
nên nhìn cái phần đó của con người, những 
linh hồn mãi tồn tại, không phải hình thái vật 
chất tạm bợ, để thực sự hiểu và giúp đỡ họ. 
Cúp họ là giúp chính bản thân tôi, vì tôi cũng 
là linh hồn như vậy. 

Các bạn cũng là những linh hồn như vậy. 


*kk% 


Nhiều bệnh nhân của tôi có những ký ức 
xa xăm giống như Andrea. Những bi kịch 
trong cuộc đời của họ được trút bỏ nhẹ nhàng 
hơn hoặc thậm chí các triệu chứng bệnh mãn 
tính cũng biến mắt. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Tôi đã từng đưa một phụ nữ Nam Mỹ năm 
mươi tuổi trở về quá khứ. Bà đau khô vì chứng 
sợ bị giam cầm trong một ngôi mộ. Bà khổ sở 
vì chứng bệnh sợ này từ khi còn nhỏ. Trong 
một lần trở về quá khứ, bà nhớ lại vào một 
kiếp bả là một tên nô lệ Ai Cập đã bị chôn 
sông cùng với người chủ của bà, người có họ 
hàng với vua Ai Cập bị chết. Đó là tục lệ chôn 
sống nô lệ để theo hầu hạ chủ nhân của họ. 
Những tên nô lệ bị đầu độc trước khi bị ngạt 
thở trong một ngôi mộ. Sau chuyến du hành 
đó, chứng bệnh sợ của bà biến mất. 

Kỹ thuật tiến bộ điều trị này là gì? 

Tôi cho răng ít nhất có hai cách giải thích, 
tất nhiên các yêu tô khác cũng làm được. 

Theo kinh nghiệm của tôi, sự gợi nhớ của 
những chuyên du hành trở về hoặc nỗi đau 
buồn đã lãng quên, những ký ức phiền muộn 
thường được kết hợp với việc chữa trị. Gợi 
nhớ lại những sự kiện cùng với cảm xúc có 
liên đới, gọi là phấn chấn hoặc giải tỏa mặc 
cảm dưới dạng trị liệu, là phân quan trọng 
trong sự phân tích tâm lý và những thuật trị 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


liệu tâm lý khác. Chính hành vi đưa những ký 
ức bị lãng quên như vậy vào ý thức rất là hữu 
ích. Sự khám phá của tôi chỉ ra răng phương 
pháp điều trị này cần được nhân rộng, rằng 
chúng ta không được ngừng nghiên cứu khoa 
học về tư tưởng hành vi trong thời thơ âu hoặc 
ngay lúc mới sinh, răng những mô hình và ký 
ức trong tiền kiếp cũng phải được đảo sâu hơn 
để việc chữa trị có kết quả hoàn mỹ. 

Nguyên nhân thứ hai là những ký ức này 
đây mạnh sự tiễn bộ lâm sàng, là những kinh 
nghiệm của chính bản thân chúng ta trong 
nhiều thể xác khác nhau, trong những kiếp xa 
xưa, vì chúng ta chứng kiến những kiếp luân 
hồi của chính mình, vì chúng ta được lấp đầy 
với sự nhận thức bảo đảm và luôn luôn chính 
xác, và vì chúng ta là những linh hồn bất diệt, 
không phải là những thể xác riêng lẻ. Chúng ta 
không hề chết thật sự, chúng ta chỉ thay đổi 
mức độ nhận thức mà thôi. Bởi vì những người 
thân yêu của chúng ta cũng bất diệt, cho nên 
chúng ta không bao giờ xa cách họ. Sự nhận 
thức về bản chất tâm linh đúng đắn là động lực 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chữa trị mạnh mẽ. 


k*% 


Đúng như mỗi mặt của mỗi cạnh trong một 
viên kim cương phản chiếu lại tất cả, sự trải 
nghiệm về kiếp quá khứ của Andrea phản ảnh 
chủ đề chính trong cuốn sách nảy. 

Cô nhớ lại những ký ức, những cảm giác 
từ trong bào thai, trước khi cô được sinh ra. Cô 
cũng nhận ra tỉnh cảm của cha mẹ mình, 
chứng tỏ răng ý thức không bị giới hạn bởi thể 
xác vật chất hay bộ não của chúng ta. Điều này 
hàm ý riêng lẻ rằng nếu chúng ta có chết đi thì 
ý thức của chúng ta vẫn tôn tại và tiếp tục 
sống, vì lẽ nó không dựa trên vật chất. Dĩ 
nhiên, ký ức đã chết trong tiền kiếp và những 
sự việc xảy ra sau khi chết cũng xác nhận ý 
thức vẫn tôn tại mãi mãi. Như Andrea chăng 
hạn, cô cũng có khả năng quan sát thân thê của 
một bà già mà cô vừa rời bỏ. 

Andrea có thể nhớ lại việc bất ngờ xảy ra 
chỉ sau khi cô được sinh ra trong kiếp đó. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Những trẻ thơ và thiếu niên đã nhận thức rất 
nhiều, nhiều hơn chúng ta hoài nghi. Chúng 
biết cảm xúc và hành động của chúng ta. Dòng 
cảm xúc của tỉnh yêu và cảm nghĩ của chúng 
ta đối với chúng, trước và sau khi sinh, nuôi 
dưỡng tâm hôn chúng và rất cần thiết để phát 
triển sức khỏe. 

Qua những ký ức gợi nhớ trong chuyến trở 
về quá khứ của Andrea, cô hiểu ra kiếp quá 
khứ và các sự kiện khi còn trong bào thai có 
thê ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự nối kết ở kiếp 
sống hiện tại. Cô khám ra cha mẹ và em trai ở 
kiếp này trong ký ức của kiếp quá khứ. Cô 
hiểu ra răng chúng ta luôn đoàn tụ với những 
người thân yêu của chúng ta. Thỉnh thoảng sự 
đoàn tụ xuất hiện trong một khía cạnh khác, 
trong những cõi khác. Nhưng có lúc sự đoàn tụ 
xuất hiện trong cùng một kiếp tương lai, trở lại 
đây, trên trái đất này. 

Andrea có thể phân biệt giá trị trong cuộc 
sông, cái gì quan trọng và không quan trọng, 
kế cả những điều có hại. Cô hiểu được nỗi đau 
mà chiến tranh và bạo lực gây ra. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 





Mỗi cuộc sống đều quý giá. 

Sau khi chết ở kiếp sông trên vùng đồng 
băng, Andrea nhìn thấy một cái hình nón ánh 
sáng có màu xanh tuyệt vời. Đã có nhiều sự 
miêu tả về ánh sáng này, con người sau khi rời 
bỏ thể xác sẽ nhìn thấy ánh sáng. Việc này xảy 
ra khi hồn vừa lìa khỏi xác. Những linh hồn 
của người thân, bạn bè hoặc một linh hồn khác 
thường chờ sẵn trong ánh sáng đó để chảo đón 
linh hỗn vừa rời bỏ cuộc sống vật chất, và để 
truyền đạt thông tin quan trọng hoặc những lời 
nhăn nhủ. 

Lời nhắn nhủ từ cõi tâm linh sẽ được 
nghiên cứu kỹ hơn trong những chương sau. 

Chúng ta sở hữu một khả năng trực giác 
vượt xa những gì mà chúng ta nhận biết. Khi 
bạn kết hợp những câu chuyện, những kinh 
nghiệm, và những bài học trong cuốn sách 
này, bạn sẽ có khả năng đào bới những nhận 
thức băng trực giác của bạn, và sẽ nhận các 
thông tin hoặc lời nhắn nhủ trực tiếp hơn. 
Nhiều người sẽ trở thành thây thuốc trị bệnh 
cho người khác. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Năng lực yêu thương tỏa khắp và hợp nhất 
lại toàn bộ chuyến du hành của Andrea. Tỉnh 
yêu của cha mẹ cô, tình yêu cô dành cho anh 
trai mình, và sự đoàn tụ với những người thân. 
Ngay cả cái hình nón màu xanh cũng rất thân 
thiện, dễ chịu, tràn đầy tình yêu thương mà sau 
này cô mới tâm sự với tôi. 

Sự trải nghiệm rõ ràng, đầy sinh lực của 
Andrea sẽ cho phép cô biểu lộ tình yêu thăng 
thăn hơn, hoàn hảo hơn trong cuộc sông và 
trong các mối quan hệ hiện tại. Cô sẽ dễ chấp 
nhận tình yêu của người khác, bởi vì tỉnh yêu 
là sự tuôn trào từ hai phía, bao gồm cho đi và 
nhận lại. 

Cuối cùng thì kinh nghiệm sâu sắc trong 
chuyến du hành sẽ giúp cô hiểu tường tận hơn 
về bản chất cuộc đời vả linh hồn cô. Sự thông 
đạt như vậy là một nắc thang quan trọng. Nắc 
thang đó song hành với những thay đối tích 
Cực trong cuộc sông hiện tại: tốt hơn về mặt 
sức khỏe tỉnh thân lẫn vật chất, tốt hơn cho 
những mối quan hệ, hơn nữa hạnh phúc và 
niềm vui sẽ tràn ngập. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Nếu bạn chia sẻ những trải nghiệm của 
những người mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách 
nảy, nghiền ngẫm những lời nhắn nhủ từ các vị 
thây tâm linh, suy xét những câu chuyện và 
những lời bình phẩm, tôi hy vọng bạn sẽ từng 
bước đạt đến trí tuệ thâm sâu. 

Khi bắt đầu, bạn sẽ bình thản và kiên nhẫn 
đối mặt với nhiều chướng ngại và sự thất vọng 
trong cuộc đời. Qua sự thấu đạt những bài học 
Ở kiếp quá khứ, bạn sẽ nhớ lại mục đích cho 
cuộc đời hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy mãn 
nguyện và không còn bối rối hay uống phí. 
Bạn sẽ học hỏi và vượt qua được những nỗi 
khiếp sợ, lo lắng và đau thương. Bạn sẽ sông 
một cuộc đời có ý nghĩa hơn ngay giây phút 
hiện tại, sẽ hưởng thụ niềm vui trọn vẹn hơn. 

Hơn hết, bạn sẽ thấu hiểu tất cả những gì 
mà chúng ta cùng chia sẻ. 

Chúng ta vượt ngoài sự sống và chết, 
ngoài không gian và thời gian. Chúng ta bất 
diệt, và mãi mãi vân tôn tại. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương badơ 
Tói sinh 


Chúng ta lựa chọn thời điểm để quay trở 
lại trạng thái vật chất, và khi nào sẽ rời bỏ. 
Chúng ta biết lúc nào sẽ hoàn thành sứ mệnh... 
Khi chúng ta có thời gian nghỉ ngơi và nạp lại 
năng lượng cho linh hồn, chúng ta được phép 
lựa chọn để trở lại trạng thái vật chất. 

Chúng ta sinh vào một gia đình không hè 
do ngẫu nhiên hay bất ngờ. Chúng ta chọn lựa 
hoàn cảnh và thiết lập kế hoạch cho cuộc đời 
mình thậm chí trước khi chúng ta được thụ 
thai. Kế hoạch này được phụ giúp thêm bởi 
những linh hồn thân yêu, những người luôn 
hướng dẫn và bảo vệ chúng ta, mặc dù chúng 
ta đang sống trong thân thể vật chất, do kế 
hoạch trong cuộc đời của chúng ta đã mở ra. 
Định mệnh là một tên gọi khác của những bị 
kịch được phơi bày mà chúng ta đã chọn lựa 
sẵn TỒi. 

Có các sự kiện chính chứng minh rõ ràng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


trong cuộc đời mà chúng ta thấy đã thật sự xảy 
ra, điểm của định mệnh, trong giai đoạn kế 
hoạch ưu tiên để tái sinh. Đây là băng chứng 
lâm sàng do chính tôi và nhiều nhà trị liệu 
khác đã tập hợp lại từ bệnh nhân. Những 
người này đã trải qua ký ức trước khi sinh ra 
trong các buổi trị liệu, hoặc thông qua sự gợi 
nhớ tự nhiên. Mấu chốt được sắp xếp cho 
chúng ta sẽ gặp những người nào, bạn tâm 
giao và bạn đông hành, đúng nơi đúng chỗ mà 
các sự kiện sẽ xảy ra. Cảm giác ngờ ngợ quen 
thuộc, như thể chúng ta đã từng ở đó, có thể 
giải thích như mơ màng nhớ về cuộc đời trước 
đó đang khai hoa nở nhụy trong cuộc đời vật 
chất thực sự. 

Sự thật đúng như vậy với tất cả mọi 
người. 

Thông thường, người nào được nhận làm 
con nuôi hay tự hỏi có phải kế hoạch của cuộc 
đời họ bị phá hủy theo cách nào đó. Câu trả lời 
là không. Cha mẹ nuôi cũng như cha mẹ ruột 
đều được chọn lựa. Mọi chuyện đều có nguyên 
nhân của nó, không hề có sự tình cờ trên con 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đường định mệnh. 

Mặc dù mỗi con người đều có một kế 
hoạch cho cuộc đời, nhưng chúng ta cũng có 
sự tự nguyện, cũng như vậy, cha mẹ và mỗi 
người mà chúng ta tương tác. Cuộc đời của 
chúng ta và của họ đều ảnh hưởng lẫn nhau do 
sự lựa chọn khi chúng ta sống trong cơ thê vật 
chất, còn định mệnh thì vẫn luôn xuất hiện. 
Chúng ta sẽ gặp người nào mà chúng ta đã lên 
kế hoạch, sẽ đối mặt với những cơ hội, những 
trở ngại mà chúng ta đã lập sẵn trước khi 
chúng ta ra đời. Làm cách nào để điều khiến 
những cuộc gặp gỡ, phản ứng và các quyết 
định tiếp theo của chúng ta như thế nào, là 
biểu hiện của ý chí tự nguyện của chúng ta, 
Định mệnh và ý chí tự nguyện luôn luôn cùng 
tồn tại song hành, và tương tác lẫn nhau. 
Chúng bổ sung cho nhau, chứ không hề đối 
nghịch. 


x:k+zk 
Sự liên ứng của bằng chứng từ những 
chuyên du hành của bệnh nhân cho thầy răng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss N 


linh hồn xuất hiện để dành phân thân thê đặc 
biệt trong khoảng thời gian thụ thai. Linh hồn 
khác không thê chiếm đoạt thân thể đó. Sự hợp 
nhất của thê xác và linh hồn chưa hoàn chỉnh 
cho đến lúc được sinh ra. Trước lúc đó, linh 
hồn của đứa bé chưa sinh có thể còn năm 
ngoải hoặc trong thân thể, nó thường ý thức 
những trải nghiệm ở phía bên kia. Nó cũng ý 
thức những sự kiện ngoài cơ thể nó và thậm 
chí ngoài cơ thể của mẹ nó. Linh hồn không 
bao giờ bị nguy hại. Hư thai hay phá thai cũng 
không làm tôn thương linh hồn. Khi một 
trường hợp thai nghén không đủ thời kỳ, thông 
thường linh hồn đó sẽ nhập vào thân thê của 
đứa bé sau của cùng cha mẹ đó. 

Sau khi tôi giảng về hiện tượng tâm linh, 
một sinh viên đã tốt nghiệp ngành tâm lý học 
kế cho tôi nghe về giác mơ khi vợ anh mang 
thai bốn tháng. Lúc đó giới tính thai nhi chưa 
thê xác định. Một đêm nọ, đứa con gái chưa 
sinh của anh hiện ra trong giấc mơ tất sông 
động, tuyên bố ra tên của mình, miêu tả kiếp 
quá khứ vừa qua của nó, giải thích vì sao con 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bé lại chọn cặp vợ chồng trẻ này để đầu thai, 
giải thích về kết quả và kế hoạch của nghiệp 
báo. Anh thức giấc với giấc mơ kỳ ảo găn chặt 
vào tâm trí của anh. Anh quay sang vợ và nói 
rằng “Anh vừa có một giấc mơ kỳ lạ”. Khi anh 
sắp kế ra thì vợ anh cắt ngang rồi nói: “Em 
cũng vậy. Em mơ thấy con gái chúng ta đến 
với em...” giông hệt như các chi tiết anh vừa 
mơ thấy. 

Hai vợ chồng đều ngắn người. Cả cha lẫn 
mẹ củng nhận một thông điệp giống nhau, 
trong hai giấc mơ xuất hiện cùng một lúc, để 
khăng định các thông tin và tạo ra sự hiểu biết 
còn mãnh liệt hơn nữa. 

Năm tháng sau đó, họ sinh ra một bé gái 
rất kháu khinh. 


*k% 


Marie là phụ nữ Ý khoảng hơn năm mươi 
tuôi, rất kinh ngạc bởi sự sông động như thật 
khi bà nhớ lại tình tiết xảy ra một tháng trước 
khi bà được sinh ra. Trước đó, bà chưa hề bị 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thôi miên hay trở về quá khứ, cho nên bà 
không thê chấp nhận chuyện này là ký ức thật 
sự, cho dù chỉ tiết và sự thật rành rành khiến 
bà kinh ngạc. 

Bà bắt đầu với câu chuyện: 

- Tôi có phần nào không tin chuyện đó. 
Tôi nhìn thấy chính mình nằm trong bụng mẹ, 
còn mẹ tôi thì đang ngôi tại bàn. 

Marie tiếp tục kế chi tiết về căn hộ Bronx 
của mẹ mình, đặc biệt là cái bếp, nơi đó mẹ và 
dì của bà thường ngồi uống trà và ăn bánh ngọt 
Ý do chính tay họ làm trong các dịp lễ Giáng 
Sinh. Marle có vẻ ngạc nhiên vì cây thông đã 
trang trí xong, mà lễ Giáng Sinh còn cách hai 
tuần nữa. 

Cuộc nói chuyện của hai người trở nên 
nghiêm trọng. Marie kể tiếp: 

- Khi mẹ tôi ngôi uống trà, tôi nhìn mẹ vả 
dì...hiển nhiên là tôi đang trong bào thai... mẹ 
tôi nói với dì “chị sắp chết rồi, chị không thể 
nuôi đứa con gái này. ” 

Thật không tin nối, Marie đang khai thác 
ký ức của mình. Cô miêu tả dòng suy nghĩ rất 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss N 


chỉ tiết khi cô quan sát và lắng nghe từ trong 
bào tha. 

- Tôi tự nhủ “thật kỳ quặc”... mẹ tôi 
chết... lúc đó khoảng một hay hai tuần nữa là 
đến Giáng Sinh... Mẹ tôi chết vào ngày mười 
bốn tháng Giêng vì bệnh viêm phôi. 

Marie ngừng giây lát rồi nhìn lên đầy xúc 
động. 

- Bây giờ thì tôi không thê đợi đến khi về 
nhà rồi mới điện thoại hỏi dì tôi “có phải dì 
ngồi ở đó và mẹ đã nói như vậy với dì 
không?” Chắc chắn dì vẫn còn nhớ và sẽ nghĩ 
tôi bị khùng. Nhưng rõ ràng đó là điều mà tôi 
nhìn thấy hai người trao đối... trước đây tôi 
chưa hề biết gì hết. 

Marie chưa bao giờ sống ở căn hộ cũ và dì 
cô cũng chưa hề nói gì về chuyện nảy. Tuy 
vậy, cô vẫn mong bà còn nhớ chính xác những 
øì mẹ cô đã nói. Theo Marle người phụ nữ tắm 
mươi tuôi này vẫn còn rất minh mẫn. 

Trong khoảng hai giờ đồng hồ thuật lại câu 
chuyện, Marle cũng đã liên lạc với người dì, 
và bà đã xác nhận mọi chuyện. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 





- Tôi gọi cho dì nói răng “dì Marie hả? 
Con, Cookie nè.” Bà hỏi: “ủa! Ai mới chết 
vậy?”. Tôi nói “không có ai chết, mà con sẽ 
nói rất nhanh, dì chỉ nên nghe thôi”. Tôi nói 
với bà là tôi chỉ muốn biết... “có phải dì đã 
ngôi ở cái bàn đó với mẹ con, có dĩa bánh quy, 
có cây thông...”. Dì sững sờ hỏi tôi “ai đã kế 
với con vậy?”. “Con không thể giải thích với 
dì được, dì hãy kế cho con nghe chuyện gì đã 
xảy ra vào ngày hôm đó đi.” 

Di của Marie kế rằng: 

- Di làm cho mẹ con đĩa bánh quy nóng 
hồi mà mẹ con rất thích. Mẹ con vừa ăn vừa 
xoa bụng bầu và cũng như thường lệ mẹ con 
nói “Đây là đứa con bé nhỏ Cookle của chị”. 

Marte giải thích: 

- Từ ngày đó, tôi có tên là Cookie. A1 cũng 
gọi tôi là Cookie, tôi rất quý những chuyện đó. 

Theo lời dì của Marie thì mẹ cô đã ăn hết 
hai cái bánh và nhìn chằm chăm về phía cây 
thông. Marie giải thích thêm: 

- Lúc đó khoảng hai tuần trước Giáng 
Sinh, mẹ tôi trang trí cây thông sớm hơn vì 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nghĩ rằng tôi sẽ sinh ra trong ngày lễ Giáng 
Sinh. 

Ngồi tại cái bàn đó, mẹ cô đã nói với dì cô 
răng: “Marie ơi, chị sẽ không thể sống đề nuôi 
dạy đứa bé này, nhưng chị biết là con gái. Chị 
muốn đặt tên nó là Rose Marie. Chị biết như 
vậy, nhưng chị sẽ trông chừng nó... chị sắp 
chết rồi”. Dì cô trả lời: “Không thê... vô lý 
quát”. 

Nhưng mẹ cô quả quyết sự việc sẽ xảy ra. 
Cô nói tiếp: 

- Mẹ tôi nhìn cây thông và treo quà hàng 
năm cho tôi, dù tôi chưa chào đời. 

Theo tình trạng thai nghén đó thì mẹ cô rất 
khỏe. Không hè có tình hình xấu về sức khỏe 
để xác thực lời tiên đoán đáng lo ngại đó. 

Di của Marie nói tiếp: 

- Trông lạ thật! Mẹ con chỉ cảm nhẹ thôi 
mà. Ngày Giáng Sinh chị bị viêm phổi. Con bị 
biến chứng lúc mới sinh. Mẹ con chết vì viêm 
phôi thùy, con chỉ vừa được sinh ra và sống 
SÓT. 


Marle nói với đì cô: 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Điều này hoàn toàn đúng sự thật. 

- Ai kế cho con nghe chuyện quái quỷ này 
vậy? 

- Con đoán, con có thê nghe thấy lúc nằm 
trong bụng mẹ con. 

Marle công nhận: 

- Giờ thì tôi tin điều này. 

Hồi ức của đi cô đã xác nhận và mở thêm 
sự trải nghiệm sông động đây tình cảm của cô. 
Cô vẫn còn nhiều thắc mắc và dì cô đã giải tỏa 
rất nhiều. Cô khám phá ra rằng cô quan sát rõ 
ràng chính xác căn hộ và cái bếp của mẹ cô. Dì 
Marie kế cho cô nghe rằng tên cô được đặt 
theo nguyện vọng của mẹ cô. Rồi dì nhắc lại 
yêu cầu của người chị yêu quý là sau này phải 
đặt quà Ciáng Sinh dưới cây thông. Khi cô hỏi 
lại di: “Di có đặt quà không?”. Di trả lời 
“không”. Cả hai cùng cười. 


*kk% 


Vanessa là phụ nữ trẻ người Tây Ban Nha. 
Cuộc sông của cô gian truân đên không ngờ. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Cô trở thành góa phụ trẻ vì chồng cô không 
thê kháng cự nỗi căn bệnh bất ngờ. Từ đó, cô 
mang niềm đau khô khôn nguôi. Tôi gặp cô tại 
buổi hội thảo, lúc đó tôi tình cờ chọn cô để 
chứng minh một chuyến du hành riêng lẻ. 
Trước sự chờ đợi của năm trăm thính giả và sự 
lo lắng của cha cô, cô đi sâu vào trạng thái 
xuất thân. 

Phần quan trọng của chuyên du hành trở 
về quá khứ của Vanessa xảy ra là khi cô còn 
năm trong bụng mẹ. Thư giãn trong tình trạng 
bị thôi miên, cô miêu tả một luồng ánh sáng 
tuyệt đẹp và yên bình ngẫm vào bảo thai, cung 
cấp nguôn dinh dưỡng tỉnh thần để bố sung 
nguôn dinh dưỡng cho cơ thể của mẹ cô. Cô 
cảm nhận được tình yêu thương và sự mong 
đợi của ba mẹ mình. Ngay lúc đó, sự biểu lộ 
trên khuôn mặt của Vanessa thay đổi từ trạng 
thái vui sướng hạnh phúc đến ngạc nhiên rồi 
kính sợ. 

Cô nói: 

- Tôi nhận thức được mọi việc, cả trong và 
ngoài bào thai... Tôi biết rất nhiều... Tôi có 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss /mN 





thê nhìn thây và cảm nhận tất cả! 

Dường như Vanessa bị choáng váng bởi sự 
nhận thức sâu sắc khi còn nằm trong bụng mẹ. 
Cô yên lặng, chỉ có mi mắt khép hờ nhấp 
nháy. Sau này cô kế cho tôi nghe rằng lúc đó 
cô đang quan sát rất nhiều chuyện. 

Cha cô cũng xác nhận mọi chi tiết, mà cô 
đã nhìn thoáng qua, trước khi sinh ra cô là 
đúng. 

Di chuyên đến một viễn cảnh cao hơn cô 
nói một cách kiên quyết: 

- Tôi có thể nhìn thấy phía trước... Tôi 
nhìn thấy các sự kiện trong cuộc đời mình xảy 
ra. Tôi cho răng mọi sự kiện đều có chủ đích, 
không hê ngẫu nhiên. 

Vì cô đã trải nghiệm được nguồn ánh sáng, 
thông hiểu nghĩa trong một ý thức cao hơn, 
biết thừa nhận định mệnh của cuộc đời mình, 
cho nên nỗi đau buôn của cô dân dân vơi bớt. 
Cuộc đời cô bắt đầu chuyển hóa ngay trong 
hiện tại, do những ký ức và trải nghiệm năm 
sâu từ trong bụng mẹ. 

Những ký ức trong bảo thai rất quan trọng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bởi nhiều nguyên nhân. Chúng đầy nhanh tiến 
triển lâm sàng cho những người bệnh có triệu 
chứng vì những bi kịch của tuổi thơ hoặc do 
những đau đớn trong các mối quan hệ. Hơn 
nữa, những ký ức này chứng minh răng ý thức 
ràng buộc tích cực đã hiện diện trước khi một 
người được sinh ra. Thai nhi hay trẻ sơ sinh 
đêu biết nhận thức nhiều hơn chúng ta nghĩ. 
Chúng lĩnh hội và hòa nhập nhiều thông tin. 
Trong nguôn ánh sánh hiểu biết, chúng ta nên 
suy nghĩ lại làm thế nào mà chúng ta tương tác 
với các sinh vật bé bỏng này. Chúng rất hăng 
hái bắt nhịp với các biểu hiện tình yêu thương 
mà chúng ta giao tiếp với chúng, thông qua cử 
chỉ, lời nói, tư tưởng và cảm giác. 

Vào ngày thứ hai của buổi hội thảo, một 
trong các sự kiện của cuộc sống lạ lùng xảy ra 
cùng một lúc trước cả nhóm. Tôi lại chọn một 
người tình nguyện để chứng minh thêm cho 
cuộc du hành trở về quá khứ. Lần này, tôi sử 
dụng một dạng chỉ dẫn thôi miên nhanh hơn. 

Một bệnh nhân tình nguyện tên là Ana đã 
văng mặt ngày hôm trước vì bệnh. Không ai kể 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


cho cô nghe chuyên trở về của Vanessa. 

Lướt nhanh và đi sâu vào trạng thái xuất 
thần, Ana cũng đi đến thời kỳ thai nhi. Cô bắt 
đâu miêu tả luồng ánh sáng xanh vàng tuyệt 
đẹp, nhận thức về các sự kiện cả trong, ngoài 
cơ thể của mẹ cô và của riêng cô, lý do mà cô 
chọn người cha người mẹ nảy và kiếp tới nữa, 
làm thể nào mà cuộc đời cô được sắp đặt để 
hoàn thành tốt đẹp nhất cho mục đích của linh 
hôn cô. 

Tôi thật sự kinh ngạc. Thậm chí dù trong 
công việc tôi thường xuyên đối diện với các sự 
kiện cùng xảy ra đồng bộ như vậy, tôi vẫn luôn 
ngạc nhiên về những chuyện không thực theo 
thống kê của họ. 

Toàn bộ thính giả kinh ngạc. Chỉ Ana 
không biết cái gì đang diễn ra là sự lập lại hầu 
như chính xác giống như chuyến du hành của 
Vanessa vào hôm trước. 

Có lẽ cả nhóm cần được nghe lại lời nhắn 
nhủ hai lần, bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên của 
tạo hóa mà chúng ta không có mặt. Chúng ta là 
những sinh vật thánh thiện, trong một khoảnh 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


khắc nào đó, được kết nạp vào ngôi trường của 
thế gian, và chúng ta thiết kế một chương trình 
học để mở mang thêm quá trình học tập. 
Chúng ta đến từ nguôn ánh sáng, chúng ta xuất 
thân từ nguồn ánh sáng, và chúng ta không thể 
biết rằng mình khôn ngoan hơn bao giờ hết. 
Những gì chúng ta cân làm là phải ghi nhớ. 


Ký ức về tuổi thơ thật kinh ngạc 


Có bảy cấp độ mà chúng ta phải trải qua 
trước khi chúng ta quay trở lại. Một trong số 
đó là cấp độ chuyên hóa. Hãy đợi đấy. Cấp độ 
đó sẽ quyết định điều gì mà bạn nhận lại trong 
kiếp sau. 

Chúng ta được sinh ra với một ký ức đáng 
kê, trong ngôi nhà thật sự của chúng ta, mặt 
khác, cõi bình yên hạnh phúc mà chúng ta vừa 
bỏ lại sau lưng để lần nữa, lại trở về một thân 
thể hiện hữu. Chúng ta được sinh ra cùng với 
một khả năng khác thường để cho và nhận tình 
yêu thương, để trải nghiệm niềm vui thanh 
khiết, và trải nghiệm đầy đủ ngay giây phút 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mm 


hiện tại. Khi còn nhỏ chúng ta không hề biết lo 
lắng gì về quá khứ hay tương lai. Chúng ta 
sống và cảm nhận trọn vẹn trong cùng một 
khoảnh khắc, bởi vì chúng ta có ý định trải 
nghiệm trong cõi nhân sinh này. 

Cuộc tấn công vào tâm trí chúng ta bắt đầu 
ngay lúc chúng ta còn thơ ấu. Chúng ta được 
truyền thụ bởi những giá trị, tư tưởng của cha 
mẹ, xã hội và nên văn hóa. Những giá trị và tư 
tưởng đó đã đàn áp mọi tri thức bắm sinh của 
chúng ta. Lẽ ra chúng ta phải chống cự lại 
cuộc tấn công này, chúng ta bị đe dọa với nỗi 
sợ hãi, cảm giác tội lỗi, sự giểu cợt, sự phê 
phán và nỗi nhục nhã. Loại trừ hoặc từ bỏ tình 
yêu thương, hành hạ tình cảm hay thể xác cũng 
có thê lờ mờ xuất hiện. Cha mẹ, thầy cô, xã 
hội và cả nền văn hóa của chúng ta có thể và 
thường xuyên dạy ta những điều sai lầm. Thế 
giới này là chứng cớ cho những việc nêu trên, 
bởi chính nó cũng làm dao động một cách 
thiêu thận trọng đối với sự phá hủy không thể 
thay đổi được. 

Nếu được phép, con cháu chúng ta sẽ chỉ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss mN 


cho chúng ta cách thoát khỏi đó. 

Một câu chuyện nổi tiếng kế về một bà mẹ 
khi bước vào phòng của đứa con mới sinh và 
thấy đứa con bốn tuổi quanh quân bên giường 
của đứa nhỏ. Đứa lớn nói: 

- Em phải kế cho anh về thiên đường và 
Chúa. Anh quên mất rồi. 

Chúng ta phải học hỏi nhiều từ con cái 
trước khi chúng quên hết. Dù ở kiếp này hay 
nhiều kiếp khác, chúng ta luôn có thời thơ ấu. 
Chúng ta nhớ rồi quên. Đề cứu rỗi chính bản 
thân và cả thế giới, chúng ta cần phải nhớ lại. 
Chúng ta phải dũng cảm vượt qua sự tây não, 
điều mà gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu đau 
thương sầu khổ. Chúng ta phải phục hồi lại 
tình yêu và hạnh phúc. Chúng ta phải sông 
đúng nghĩa con người như chúng ta đã sống 
lúc còn thơ. 

Một bà mẹ có đứa con trai đã hai mươi 
tuổi, kế về cách cư xử lạ lùng của thăng bé khi 
nó ba tuôi. Con chó ở nhà vừa chết, bà để nó 
năm đó với đứa con trai và đi qua phòng kế 
bên điện thoại cho bác sĩ thú y. Khi quay lại bà 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sửng sốt nhìn thấy thăng bé quấn con chó bằng 
băng dán và trét đầy bơ lên nó. Bà hỏi thằng 
bé: 

- Con đang làm gì vậy. Đứa bé trả lời: 

- Mẹ ơi, con muốn chắc là nó bay lên thiên 
đường nhanh hơn. 

Bà nghĩ rằng có lẽ con trai mình đã xem 
Sesame Street(1) hoặc cái gì đó... 

Một năm sau, trước khi bà biết về những 
kiếp quá khứ, bà kể lại chuyện này cho người 
bạn. Bạn của bà đang bận uống trà, trả lời rất 
thờ ơ: 

- Chắc hắn kiếp trước thằng bé là người AI 
Cập... người AI Cập thường trét dâu và quân 
băng keo vào con chó bị chết rồi mới đem 
chôn. 

Hôm sau người bạn mang đến cho bà một 
cuốn sách mô tả về nghi thức chôn cất của 
người Ai Cập. Bà nói rằng: 

- Khi chị ấy chỉ cho tôi xem bức tranh 
trong cuôn sách... thật rùng rợn... nó giống hệt 
con chó của tôi lúc chết bị quấn băng... Tôi hỏi 
thằng con tôi có nhớ đã quân con chó như vậy 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





không thì nó nhớ rõ. Nó nói khi con chó chết, 
nó biết phải làm øì... Nó phải chăm sóc con 
chó, vì linh hồn con chó đang bay lơ lửng. Mới 
có ba tuôi mà nó đã biết điều này. 

Rồi bà kết luận: 

- Bây giờ thì tôi tin rằng con tôi đã từng là 
người Ai Cập. Điều này thật tuyệt vời, vì 
chúng tôi là người Do Thái, sự pha trộn thật dễ 
thương trong văn hóa của chúng tôi. 

Nhà văn Carey Wiliams kê cho tôi nghe về 
một trường hợp hấp dẫn khác của hai đứa bé 
trai sinh đôi hai tuổi sống tại thành phố New 
York. Cha của chúng là một bác sĩ rất giỏi. 
Một ngày kia, hai vợ chồng họ quan sát cặp 
sinh đôi nói chuyện với nhau bằng một ngôn 
ngữ lạ lùng, loại ngôn ngữ sành điệu hơn 
những loại khác mà những đứa trẻ mới biết đi 
tự sáng chế ra. Thay vì dùng những từ có sẵn 
cho những đồ vật giống nhau, chẳng hạn như ti 
vi hoặc điện thoại, hai đứa bé lại nói chuyện 
với nhau băng một biệt ngữ hoàn hảo hơn. Cha 
mẹ chúng cũng chưa bao giờ nghe những từ 
ngữ đó. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Họ đưa hai đứa bé đến khoa ngôn ngữ của 
đại học Columbia, tại đó có vị giáo sư vê ngôn 
ngữ cô nhận ra tiếng nói của chúng là ngôn 
ngữ Aramaic của vùng Trung Đông thời cổ 
đại. Ngôn ngữ Aramalc(2) hầu như bị tuyệt 
chủng, ngày nay chỉ được sử dụng tại các vùng 
xa xôi ở Sirya. Ngôn ngữ Semitic(3) cổ xưa 
nảy có nguôn gốc từ các vùng thuộc Plalestine 
trong thời đại của Chúa Giê-su. 

Bạn không thể kéo lại cái giọng xưa cũ 
như vậy từ mạng truyền hình đêm khuya, thậm 
chí tại New York. Tuy nhiên, bạn có thê tìm 
lại được kiến thức từ kho ký ức trong tiền kiếp. 
Trẻ con lại đặc biệt lão luyện trong chuyện 
này. 

Ví dụ như bạn có thể hỏi con mình liệu 
chúng có nhớ lúc trước chúng đã “lớn” như thế 
nảo. Hãy lăng nghe câu trả lời vì có thể điều 
nảy còn hơn sản phẩm của trí tưởng tượng tích 
cực. Biết đầu con cái bạn sẽ cung câp rõ ràng 
nhiều chi tiết về tiền kiếp. 

Quan sát niềm vui và tính tự phát của trẻ 
con lúc chúng chơi đùa luôn là việc làm bố 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


ích. Nhiều người trong chúng ta hay quên đi 
cách tạo ra hạnh phúc đơn giản trong cuộc đời. 
Chúng ta quan tâm quá nhiêu đến khái niệm 
thành công và thất bại, đến cái loại ấn tượng 
nảo để gây ra với người khác, và luôn cả đến 
tương lai. Chúng ta quên đi cách vui đùa, 
nhưng con cái sẽ nhắc nhở chúng ta. 

Chúng nhắc nhở ta về những giá trị cô 
xưa, những điều thật sự quan trọng trong cuộc 
đời: niêm vui, hạnh phúc, sự quan tâm đối với 
từng giây phút trong hiện tại, niêm tin, và giá 
trị của những mối quan hệ. 

Con cháu chúng ta có rất nhiều điều nhắc 
nhở chúng ta. 


Nghiệp và những bài học. 


Chúng ta có nhiều mối nợ phải trả, nếu 
không trả trong kiếp này chúng ta sẽ phải trả 
qua nhiều kiếp sau. Bạn tiến triển vì đã trả 
những mỗi nợ đó. Nhiều linh hồn này tiến 
triển nhanh hơn linh hồn kia là vậy. Nếu như 
có điều øì đó ngăn chặn việc trả nợ của bạn, 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





bạn phải quay trở lại vùng ký ức đó và chờ cho 
đến khi linh hồn mà bạn thiếu nợ đến gặp bạn. 
Nếu cả hai người có thể quay trở lại cõi thế 
gian cùng lúc thì bạn nên biết rằng bạn sẽ phải 
trả những khoản nợ đó. 

Có rất nhiều kiếp để con người hoàn thành 
mỌI Sự sắp đặt và trả các khoản nợ mà chúng 
ta đã vay. 


* % % 


Tôi không hề nghe nói về nhiều cõi khác, 
nhưng tại cõi này, bao gồm “nợ và trả nợ” 
cũng đủ gợi lên khái niệm của nghiệp báo. 
Nghiệp là cơ hội để học hỏi, để thực hành yêu 
thương và tha thứ. Nghiệp cũng là cơ hội để 
chuộc lỗi lâm, để làm lại cuộc đời, để đền bù 
cho những người mà chúng ta đã từng đối xử 
sai trái hoặc làm họ tốn thương trong quá khứ. 

Nghiệp không chỉ là một khái niệm của 
Phương Đông. Đó là tư tưởng của vũ trụ, hiện 
thân cho mọi tôn giáo. Có câu châm ngôn nói 
rằng “Gieo gì gặt nấy.” Mỗi tư tưởng, mỗi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hành động đều có hậu quả thích đáng. Chúng 
ta đều phải chịu trách nhiệm cho tất cả hành 
động của chính mình. 

Con đường bảo đảm nhất để đầu thai vào 
một 

dòng dõi đặc biệt hay một tôn giáo là biểu 
lộ rõ ràng thành kiến đối với nhóm người đó. 
Thù ghét là chuyến tàu tốc hành đưa bạn đến 
với nhóm đó. Thỉnh thoảng linh hồn phải học 
hỏi yêu thương băng cách trở thành cái mà nó 
khinh ghét nhất. Điều quan trọng nên nhớ rằng 
nghiệp là điều để học hỏi không phải để trừng 
phạt. Cha mẹ chúng ta và những người mà 
chúng ta có mối tương quan đều do sự tự 
nguyện. Họ có thể yêu thương và giúp đỡ hoặc 
thù ghét và làm hại chúng ta. Sự lựa chọn của 
họ không phải là nghiệp báo của bạn, mà là 
biểu hiện cho sự tự nguyện của họ. Họ cũng 
đang học hỏi. 

Đôi khi linh hồn chọn một cuộc đời đây 
thử thách đặc biệt để tăng tốc tiến trình tâm 
linh. Hoặc nó chọn hành động yêu thương, 
giúp đỡ người khác, những người sẽ cùng trải 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


qua cuộc đời sóng gió tương tự như của nó. 
Cuộc đời chông gai không phải là sự trừng 
phạt, mà đúng hơn, là một cơ hội. 

Chúng ta thay đối dòng dõi, tôn giáo, giới 
tính, và lợi thê kinh tế bởi vì chúng ta phải học 
hỏi từ mọi khía cạnh. Chúng ta trải nghiệm tất 
cả. Nghiệp hoàn toàn công bằng. Không hề có 
sự bỏ sót trong sự học hỏi của chúng ta. 

Tuy nhiên, ân huệ có thể thay thế nghiệp 
báo. Ân huệ là sự can thiệp của thánh thân, 
một bản tay yêu thương từ thiên đường vươn 
ra để giúp đỡ, để xóa bớt nỗi đau của chúng ta. 
Khi chúng ta hiểu rõ được bài học cuộc đời, 
chúng ta không còn phải đau khổ nữa, thậm 
chí nếu như nghiệp báo nợ nần cũng chưa 
được trả hết. 

Chúng ta có mặt trên thế gian này là để 
học hỏi, chứ không phải để đau khô. 

Elisabeth Kble-Ross là nhà tâm thần học 
nồi tiếng quốc tế. Cô là tác giả của nhiều công 
trình nghiên cứu về Sự sông và cái chết, và sự 
trải nghiệm gân với cái chết đã làm thay đổi 
cách thức mà chúng ta đối mặt với cái chết. Cô 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


kề cho tôi nghe một câu chuyện như sau. 

Elisabeth là đứa bé sinh ba, thiếu ký lô. 
Bác sĩ nói với mẹ cô rằng ít nhất hai trong ba 
đứa bé không thê sống được. Tuy nhiên, mẹ cô 
là một phụ nữ mạnh mẽ và can đảm lạ thường, 
một người luôn sẵn lòng cho đi tất cả mà 
không cần nhận lại bất cứ điều øÌ, một con 
người đây lòng tự trọng và độc lập. Bà thê 
rằng tất cả ba đứa con gái mình đều phải sống. 
Bà chăm nom con mình cả năm trời, luôn giữ 
chúng trên giường ấm áp, giống như ngày nay 
người ta sử dụng nuôi trẻ trong lồng kính. Cả 
ba đứa con của ba đều lớn và khỏe mạnh. 

Khi Elisabeth làm việc tại khoa Tâm Thần 
học thuộc đại học Chicago, cô về nhà thăm mẹ 
tại Thụy ST. 

Mẹ cô đưa ra một yêu sách thật lạ lùng. Bà 
nói: 

- Elisabeth, nếu mẹ bị bệnh hoặc mất trí, 
mẹ cân con làm cho mẹ điều øì đó đề mẹ thoát 
khỏi sự đau khổ. 

Elisabeth trả lời ngay: 

- Con không làm được mẹ à. Mẹ cô nài nỉ: 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Con làm được mà. Con là con của mẹ, là 
nhà tâm thân học. Con có thể làm cho mẹ điều 
gì đó. 

- Không mẹ ơi, con không làm được. Hơn 
nữa, những người như mẹ thì luôn khỏe mạnh, 
đi bộ, leo núi. Mẹ sẽ sông đến chín mươi tuôi. 

Elisabeth không muốn nói nhiều đến chủ 
đề trợ giúp tự sát, rồi cô quay về Chicago. 

Một tháng sau đó, mẹ cô đau khổ vì cơn 
đột quy khủng khiếp đã khiến bà bị liệt. Cho 
dù trí óc của bả vẫn tương đôi còn nguyên vẹn, 
nhưng những sinh hoạt bình thường thì người 
phụ nữ kiêu hãnh và độc lập này bắt buộc phải 
dựa vào người khác. 

Elisabeth nói với tôi răng: 

- Tôi đã học được cách lắng nghe những 
linh cảm của người khác. 

Mẹ cô chết bốn năm sau đó, cơ thể bà 
không bao giờ phục hồi được. Elisabeth điên 
tiết lên với Chúa. 

Làm việc với trẻ em hấp hồi và những bức 
họa đáng chú ý của chúng, tầm nhận thức về 
mặt tâm linh của Elisabeth đã trải rộng, cho dù 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sự giận dữ vẫn còn đó. Cô cũng bắt đầu tập 
thiền. 

Một hôm, ngay sau khi mẹ cô chết, 
Elisabeth bị choáng váng bởi một giọng nói 
mạnh mẽ từ bên trong hoặc lời nhắn nhủ trong 
lúc cô ngôi thiền. Giọng nói vang lên: 

- Tại sao con lại tức giận ta đến vậy? 

Cô trả lời theo tâm thức: 

- Vì Người đã khiến mẹ con đau đớn quá 
đáng. Một con người chu đáo, đáng yêu, luôn 
cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì cho bản 
thân mình. Người đã bắt mẹ con phải đau đớn 
suốt bốn năm rồi chết! 

Giọng nói trả lời nhẹ nhàng: 

- Đó là món quà dành cho mẹ con. Một ân 
huệ. Tình yêu phải được cân bằng. Nếu không 
có người nhận tình yêu thì ai sẽ cho đi? Mẹ 
con đã học được điều này chỉ trong bốn năm, 
thay vì phải trở lại trong một hoặc nhiều kiếp 
quá chậm trễ với một thân thể suy yếu, nơi đó, 
mẹ con phải chấp nhận tình yêu của người 
khác. Giờ đây mẹ con đã học hỏi được và tiễn 
bộ lên. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Sau khi nghe và thâu hiệu ra lời nhăn nhủ 
đó, sự giận dữ của cô tan biên. Sự giác ngộ sẽ 
lập tức chữa lành mọi nôi đau sâu thăm nhât. 


k*  % 


Trong nhóm thực tập chuyến du hành tại 
buổi hội thảo của tôi có hai mẹ con đều vượt 
qua sự xúc cảm. Trong lúc nghỉ giải lao, họ kế 
cho nhau nghe về những ký ức và những phản 
ứng. Họ giật mình khi thấy đã từng chia sẻ với 
nhau trong một kiếp, rất lâu và trong thời gian 
quá nhiều bạo lực. Người mẹ kế lại cho cả 
nhóm nghe vì con gái bà vẫn còn quá kích 
động không thể nói được. 

- Hôm nay tôi và con gái mình có mặt tại 
đây, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã có 
cùng một mảng ký ức trong tiền kiếp, cùng 
một cuộc sống... trong lúc ngôi thiền. Con bé 
nói răng đang tiếp tục trải nghiệm... nó cho 
rằng... bị con bò đực húc... hoặc là một gã có 
sừng đánh... nó đã nhìn thấy cái sừng. Con bé 
cứ bị đánh liên tục... 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Người mẹ nói tiếp, kế về sự trải nghiệm 
riêng của bà cùng lúc đó. 

- Lúc đầu con bé kế với tôi, tôi chỉ nghe bị 
con bò húc, rồi bắt đầu kéo dài. Tôi có được 
mảng ký ức từ kiếp trước hâu như là tên cướp 
biển. Có cái gì đó giống như da và vật rất nặng 
trên đầu tôi với những cái sừng... tôi đi vào 
trong hang hay cái chòi, rồi một đứa bé thấy 
tôi, tôi giết nó băng thanh gươm. Trời tối đen, 
thấy sợ quá... con gái tôi nói rằng nó cũng rất 
sợ... thân thể nó bị đau lúc ngồi thiền, chính 
xác cái chỗ mà thanh gươm đâm vào! Thật 
sự... rõ ràng... rất khó kề... khó hơn tôi nghĩ. 

Cả hai mẹ con bà vẫn còn trải nghiệm 
phản ứng cảm xúc sâu sắc về những ký ức 
giống nhau trong cùng một kiếp. 

Tôi chỉ cho họ thấy rằng nếu điều này xảy 
ra cùng một kiếp, cả hai người tự nhiên cùng 
nhớ lại, rồi họ đều đã chết và lành lặn cùng 
nhau trở lại đây. Chăng cần phải cảm thấy giận 
hờn hay tội lỗi, chỉ có tình yêu thương và sự 
tha thứ mà thôi. Ký ức đó, kiếp sống đó chứng 
minh rằng không hề có cái chết, mà chỉ có sự 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





sông. Tôi nói với họ: 

- Nhiều phân chữa trị không chỉ là ký ức, 
không chỉ là sự phân chấn, mà còn là sự thấu 
triệt về cái chết. Khi bạn hiểu được điều đó 
quá mãnh liệt, bạn bắt đầu nhận ra răng không 
có cái chết mà chỉ là sự rời bỏ thể xác thôi. 
Giống như cuộc dạo bước qua cánh cửa. 
Nhưng mà bạn đã trở lại, vì vậy bạn có thê sắp 
đặt, và không cần phải cảm thấy tội lỗi. 

Bà mẹ cắt ngang lời tôi: 

- Không, tôi không... một trong những điều 
mà tôi luôn nói với con tôi răng tôi thích tính 
hung hãng của nó, thậm chí khi nó còn nhỏ. 
Tôi rất ân tượng với tính cách đó. Bây giờ 
chúng tôi nói đùa về nó và con tôi nói rằng lần 
cuối nó bị giết. Nhưng bây giờ tình mẹ con của 
chúng tôi thậm chí còn tốt hơn, và toàn bộ 
chuyện này có cảm giác ... rất có tác động! 


(1). Chương trình truyền hình về giáo dục 
và giải trí nôi tiếng của Mỹ dành cho thiêu nhi. 
(2). Được sử dụng vào thê kỷ thứ 10 - thứ 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





6 trước Công Nguyên. 
(3). Ngôn ngữ Xê-mít. Một dạng ngôn ngữ 
của AramaIc. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương bốn 
Tạo nên mối quœn hệ 
đỏồy yêu thương 


Có nhiều mức độ học hỏi, chúng ta phải 
học rất nhiều thứ bằng xương băng thịt. Chúng 
ta phải cảm nhận được nỗi đau. Nếu là linh 
hồn thì chúng ta không biết đau đớn là gì. Đó 
là giai đoạn đối mới. Linh hồn ta đang đổi 
mới. Khi sống trong cơ thê vật chất, ta có thể 
cảm nhận nỗi đau, dễ bị tốn thương. Là linh 
hồn, ta không biết đau đớn, tôn thương, chỉ có 
khỏe mạnh, hạnh phúc. Tuy vậy, đó là giai 
đoạn để chúng ta chuyền hóa. Linh hồn có mỗi 
tương tác khác nhau. Chúng ta có thể trải 
nghiệm được các mối quan hệ khi sống trong 
cơ thê vật chất. 

Điểm chính yếu để bắt đầu học hỏi từ khi 
chúng ta mới được sinh ra là thông qua các 
mỗi quan hệ. Qua nỗi đau và niêm vui tương 
tác với người khác, chúng ta tiến triển con 
đường tâm linh để học hỏi tình yêu từ nhiều 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phía. Các mối quan hệ là phòng thí nghiệm 
sông, là một lĩnh vực thử nghiệm để định rõ 
cách thức mà chúng ta đang thực hiện, dù bài 
học có được thông suốt hay không, để khám 
phá sự khăng khít xiết bao mà chúng ta đã xác 
định từ trước cho một kế hoạch của cuộc đời. 
Trong quan hệ, cảm xúc của ta trỗi dậy và ta 
phản ứng. Chúng ta có từng học hỏi để chấp 
nhận một cú đánh mà không đánh trả? Chúng 
ta có đạt đến sự cảm thông, tình yêu và lòng bi 
mẫn đối với người khác? Chúng ta có phản 
ứng với nỗi sợ, lòng ích kỷ hoặc sự hắt hủi? 
Không có các môi quan hệ, chúng ta không 
biết được, chúng ta không thể thử nghiệm 
được sự tiễn bộ của mình. Đó là những điều 
tuyệt vời nhưng là những cơ hội gian nan để 
học hỏi. 

Chúng ta sống trong một thân thê vật chất 
để học hỏi và phát triển. Chúng ta học những 
đặc điểm và tính chất của tình yêu thương, 
lòng từ bi, khoan dung, trung thành, sự tha thứ, 
sự cảm thông, và sự nhận thức. Chúng ta 
không học tính xấu xa của thù hận, bạo động, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tham lam, ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo và 
thành kiến. 

Đó là căn bản trong các mỗi quan hệ mà 
chúng ta tìm hiểu những bài học này. 

Càng nhiều khó khăn gian nan thì càng 
được học hỏi nhiều hơn. Cuộc đời có nhiều 
trắc trở, mất mát thê hiện hầu hết cơ hội cho sự 
phát triển của linh hồn. Chắc hăn bạn sẽ chọn 
cuộc đời sóng gió để có thê nâng cao tiến trình 
phát triển tâm linh. Đôi khi “trong cái rủi có 
cái may” chăng hạn mất việc làm này lại có cơ 
may tìm được việc khác tốt hơn. Chúng ta 
không nên vội vàng buôn tủi. Định mệnh có 
thể cần một chút thời gian để đan thêu lại tắm 
thảm phức tạp của chính nó. Trên thế gian này, 
trong từng nỗi đau, từng cảnh đời cơ cực, cũng 
luôn có niềm vui hạnh phúc đi theo đó. Chúng 
ta có mặt trên trần gian, sống trong cộng đồng, 
học hỏi về tình yêu thương giữa người với 
người, những con người có chung một chí 
hướng, có chung những bài học. Tình yêu 
thương không phải là quy trình của trí tuệ mà 
đúng hơn là một năng lực tiềm tàng luôn luôn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chảy vào, xuyên suốt qua chúng ta, bất kể 
chúng ta có nhận thức được nó hay không. 
Chúng ta phải học để nhận lãnh và cho đi tình 
yêu thương. Chỉ có cộng đồng, có các mỗi 
quan hệ, có sự giúp đỡ chúng ta mới có thê 
thấu hiểu được năng lực hoàn hảo của tỉnh yêu 
thương. 

Nhiều năm qua, tôi đã điều trị cho hàng 
trăm cặp vợ chông và các gia đình bị đau khô, 
tôi đưa họ trở vê quá khứ, rồi chúng tôi tỉm 
thấy các nguyên nhân trong tiền kiếp gây ra 
mối bất hòa trong kiếp này. Người này cân các 
kỹ năng thành thạo trong giao tiếp, CÒn người 
kia cân phải biết cảm thông sâu SẮC. Nhiều 
người cần ôn lại các giá trị và quyền ưu tiên 
của họ. Người khác cân một hoặc hai kỹ xảo 
để giúp họ vượt khỏi vết xe cũ, để không bị 
dính chặt và để bắt đầu thay đổi. Chỉ qua một 
thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ thấy rõ ràng 
kiểu can thiệp nào mà họ cân. 

Quá trình phát triển tăng lên và mối quan 
hệ của họ lớn mạnh nếu họ thật tình cố găng. 
Nhiều sự gợi ý và các kỹ xảo mà tôi sử dụng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đề điều trị cho bệnh nhân đều dựa vào sự hiểu 
biết tâm linh sâu sắc về những kiếp sống và 
định mệnh của chúng ta chứ không phải dựa 
theo các giả định và phương pháp trị liệu 
truyền thông. Tôi khám phá ra răng linh hồn 
và trái tim ta khao khát và hưởng ứng liệu 
pháp tinh thân nhiều hơn là họ đơn thuần thực 
hiện theo phương pháp máy móc hay bằng trí 
óc. 

Vì những mối quan hệ là vùng đất cho sự 
phát triển khi chúng ta sống trong thân thể vật 
chất này, cho nên tôi đề nghị với bạn vài gợi ý, 
suy nghĩ, và kỹ xảo để giúp bạn trong các quan 
hệ, đặc biệt nếu bạn cảm thấy khó khăn với 
lĩnh vực này trong cuộc đời. 

Một ngày đó lúc ngôi thiền, trong đầu tôi 
nảy ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng. Tôi đánh giá 
cao điều này vì chúng phát sinh từ trong sự 
tỉnh thức khi thiên định. Tôi có thể cảm nhận 
sự hiện diện hoặc ít nhất là sự ảnh hưởng của 
các vị thầy chung quanh tôi, vì vậy, tôi vừa kịp 
sắp xếp những lời khuyên này. Tôi nhận ra vài 
lời khuyên có vẻ mô phạm và khó hiểu. Chúng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phải được nhận với năng lực tràn trỀ của sự 
chu đáo và đây lòng từ bi. Thực tế, lời nhắn 
nhủ và thông tin đều được lấp đầy yêu thương 
và năng lực chữa lành bệnh. Theo kinh nghiệm 
sử dụng các nguyên. tắc này để chữa trị cho các 
bệnh nhân có rắc rỗi với những mối quan hệ, 
tôi thấy rõ kỹ xảo này thật sự hữu hiệu lạ 
thường. 


Tăng dân sự nhận thức về bản thân và 
người khác. 


Điều gì bộc lộ ra với tôi đều rất quan trọng 
đối với tôi, đều có liên quan đến tôi. Từng 
người hãy nghĩ đến chính bản thân mình... hãy 
hòa nhập. Chúng ta có những bài học cho từng 
người chúng ta. Những bài học đó phải được 
học mỗi lần một bài ... theo thứ tự. Chỉ sau 
khi chúng ta biết người kế tiếp cần điều øì, họ 
thiêu cái gì hoặc ta thiếu cái gì, thì chúng ta 
mới hòa nhập. 

Thấu hiểu về thể tánh bất diệt sẽ giúp ta 
gìn giữ những điều này trong viễn cảnh thích 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hợp. 

Hiểu được bản thân để ta có thể nhìn thấy 
rõ ràng, tâm trí hay tiềm thức không bị méo 
mó. 

Thực hành thiền định, tu tập lòng từ bi. 

Biết được suy nghĩ và các giả định. Nhận 
thức rằng bạn có thể chấp nhận toàn bộ. Khi 
bạn nói chung chung về các nhóm hoặc các 
mẫu, bạn sẽ không nhìn thấy đặc tính riêng lẻ. 
Những giả định sai lạc trong quá khứ của ta 
như “đàn ông thì vũ phu, vô tình, còn đàn bà 
thì quá nhạy cảm, dễ xúc động” đã đưa đến sự 
bóp méo bản chất thật. Kinh nghiệm thường 
mạnh hơn niềm tin. Hãy học hỏi từ kinh 
nghiệm của bạn. Điều gì hữu ích mà không bị 
tốn thương là rất đáng giá. Hãy loại bỏ mọi 
niềm tin và tư tưởng lỗi thời. 

Hạnh phúc xuất phát từ bên trong, không 
hề lệ thuộc bên ngoài hay người khác. Chúng 
ta dễ bị xúc phạm và tổn thương nêu cảm nhận 
về an lành và hạnh phúc dựa vào cách cư xử 
và hành động của người khác. Đừng bao giờ 
cho đi sức mạnh của bản thân mình. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Hãy cô gắng đừng bị dính chặt vào mọi 
thứ. Trong cõi trần gian mà chúng được học 
hỏi thông qua các mối quan hệ không phải vật 
vô tri. Chúng ta đều biết rằng khi chết đi, 
chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì. 

Khi chết, linh hồn ta tiễn đến một cõi cao 
hơn, chúng ta mang theo bên mình cách ứng 
xử, nghiệp báo, tư tưởng, và kiến thức. Cách 
cư xử của chúng ta đối với người khác rất 
quan trọng, hơn mọi thứ vật chất mà chúng ta 
đã tích lũy. Trong cuộc sông cũng vậy, khi ta 
đạt được của cải vật chất rồi có khi ta lại mất 
đi. Chúng ta sẽ không gặp lại tải sản trong kiếp 
sau, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhưng người 
thân yêu. Nếu cần thiết, tư tưởng này sẽ giúp 
ta suy nghĩ lại những giá trỊ. 

Khi chúng ta biết nhận thức về bản chất 
của tâm linh, chúng ta sẽ nhận ra bản chất đích 
thực của chúng ta. Chúng ta bất diệt và thánh 
thiện. 


k* % % 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Tôi nhớ một lần được Marianne 
Williamson cứu nguy khi chúng tôi trình bày 
tại buổi hội thảo về việc điều trị trong các mối 
quan hệ. Marianne là một diễn giả, một tác giả 
tuyệt vời. Thể thức là một cuộc đối thoại. 
Chúng tôi sắp xếp tôi có mười phút nói chuyện 
trước rồi đến Marianne. Chúng tôi mở đầu 
cuộc đối thoại với khán thính giả, trả lời và 
thảo luận những thắc mặc của họ cả hơn hàng 
trăm phút. Trong khán thính phòng hiện diện 
khoảng tám trắm người. 

Khoảng năm phút sau khi tôi mở đầu, một 
phụ nữ đứng gần phía trước đứng dậy đưa tay 
lên. Cách cư xử của cô làm tôi bối rỗi cho nên 
tôi hỏi cô muốn gì. 

Cô nói một cách giận dữ: 

- Tôi đến đây để đôi thoại chứ không phải 
để ghi vào danh sách! 

Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện mười phút 
bằng cách trả lời theo câu hỏi trong bảng danh 
sách mà tôi thường sử dụng với các bệnh nhần 
của tôi khi tôi điều trị các cặp vợ chồng tại 
phòng khám. Các kỹ xảo này thực sự hữu ích 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





với mọi người, nên lúc đó tôi cũng chia sẻ với 
nhóm. Dĩ nhiên người phụ nữ này không biết 
tôi chỉ có mười phút nói chuyện. Có lễ cô ta sợ 
danh sách của tôi kéo dải cho tới hai giờ đồng 
hồ. 

Tôi vừa mở miệng giải thích vì tôi và 
Marianne đã sắp xếp thời gian, nhưng tôi 
chưa kịp nói thì Marlanne đã nhảy vào cứu 
nguy. Cô đứng sau lưng và đặt tay lên vai tôi, 
trừng mắt nhìn người phụ nữ đứng một mình 
trong phòng có tám trăm người. 

Marianne trả lời chắc nịch: 

- Cô có biết không phải người đàn ông ghi 
danh sách không? 

Người phụ nữ ngồi sụp xuống ghê. 

- Sao cô lại phủ nhận ông ấy? Tại sao cô 
không rút lại lời nói? 

Rồi Marianne hùng hồn với bài diễn văn 
đây nhiệt tình về những khác biệt giữa đàn ông 
và đàn bà. 

Tôi đánh giá cao chuyện Marianne bảo vệ 
tôi. Có lẽ đàn ông lập bảng kê, tôi thừa nhận 
đôi khi đàn bà cũng làm điều đó. Còn đàn bà 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





thì có khuynh hướng giải cứu, giống như 
Marianne đã chứng minh, tôi thầm nghĩ về bản 
thần mình. 

Hãy yêu chính bản thân. Đừng lo ngại gì 
đến ý kiến của người khác. Nếu bạn thực sự 
cần và muốn từ chối vài lời đề nghị hoặc nghĩa 
vụ, hãy nói ra. Nếu bạn không làm được như 
vậy, sự giận đữ sẽ len lỏi trong đầu bạn. Bạn 
sẽ bực bội với sự tận tụy, và với những người 
đã thúc ép bạn. Tốt nhất là nên nói không khi 
bạn cân phải nói, và đồng ý nếu bạn muốn. 
Bệnh tật thường gây ra bởi người ta không thể 
khước từ những yêu cầu không mong muốn, vì 
đây là cách phải chấp nhận nhiều hơn trong 
việc nói không. Rồi bạn không còn lựa chọn 
nào khác ngoài sự tàn tạ do cơ thể bạn từ chối 
chính bạn. Quyên lợi của bản thân là sức khỏe 
được dôi dào. Người ta nói răng căng thăng là 
do tâm trí bạn muốn nói không nhưng miệng 
bạn lại nói ừ. 

Hiện lên một ý nghĩ là hành động tâm lý 
đề từ chối nỗi sợ và động cơ trong vô thức, và 
rồi đùn đây cho người khác nỗi sợ và động cơ 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





nảy. Hãy cần thận đừng để hiện lên cảm giác 
mà bạn đang giấu giếm với người khác hoặc 
đồ lỗi cho động cơ và ý định khi không hề có 
gì hết. Việc xuyên tạc sự thật này sẽ làm tôn 
thương bạn và người khác. 

Hãy thấu hiểu bản chất và sự ảnh hưởng 
của những mô hình được lập lại trong các trải 
nghiệm thời thơ ấu hoặc trong những kiếp quá 
khứ. Không thấu hiểu, mô hình này thường tái 
diễn, làm tốn hại đến các mối quan hệ một 
cách không mong muốn. 


k* % % 


Trong những cuốn sách trước tôi cũng có 
miêu tả cách nhận ra những mô hỉnh này tái 
diễn, và cách phân biệt tiền kiếp từ nguồn gốc 
của kiếp hiện tại. Trong chương hai, phản ứng 
của mẹ cô Andrea đối với đứa con bệnh tật 
mới sinh phản ảnh mô hình sợ bị mất mát ở 
kiếp trước lặp lại trong kiếp hiện tại. Đôi khi 
những chuyến du hành trở về thời thơ ấu hoặc 
kiếp quá khứ cho ta thấy nguyên nhân đúng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đăn của vấn đề. Có khi nguyên nhân hời họợt, 
nối lên từ trong kiếp này mà chúng ta chỉ để 
niềm kiêu hãnh của mình đại diện cho cách 
giải quyết. 

Một trong những bài học quan trọng nhất 
của cuộc đời là học cách độc lập, hiểu sự tự do 
giải thoát. Điều này có nghĩa là từ bỏ được 
tham đắm, chấp nhặt. Loại trừ được tham chấp 
là được giải thoát. Nhưng loại trừ tham chấp 
không có nghĩa là loại bỏ lòng từ ái và mỗi 
quan hệ có ý nghĩa đã nuôi dưỡng tâm hồn ta. 
Nó mang tính chấm dứt sự lệ thuộc vào người 
khác hoặc vật chất của cải. Lòng từ ái không 
bao giờ là sự lệ thuộc. Tình yêu thương là 
trạng thái tuyệt đối vô điều kiện, vượt thời 
ø1an. 

Vì yêu quý vả trân trọng bản thân là điều 
quan trọng, do đó chúng ta không nên nắm giữ 
một mối quan hệ tiêu cực, thậm chí chúng ta 
đang yêu người đó tha thiết. Mối liên kết với 
người đó không hiệu quả do những rắc rối của 
người đó. Họ thiếu hiểu biết, thiếu thực hành ý 
chí tự nguyện. Nhưng hãy nhớ rằng tình yêu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thì luôn vượt thời gian. Chúng ta sẽ có nhiều 
cơ hội để đạt được tình yêu đúng lúc. 

Hãy nhìn rõ người khác, không đặt họ lên 
bệ thờ. Cha mẹ bạn, thây giáo bạn, cấp trên 
của bạn cũng chỉ là những người giỗng như 
bạn. Họ cũng có nỗi sợ riêng, lo âu và không 
hoàn hảo. Họ cũng có những vấn để bàn cãi 
riêng, và thỉnh thoảng bạn là một con tốt trong 
trò chơi của họ. Hãy xem họ bình đắng. Sự 
phán xét của họ chắng có nghĩa lý gì cả. Hãy 
xem xét ý kiến của họ. Có thể họ khôn ngoan. 
Có thể họ đúng. Nhưng có thể họ cũng có sai 
SỐ. 

Trong các buổi hội thảo, tôi thường kể 
câu chuyện của một bệnh nhân có người cha 
sông cách biệt, độc tài. Ông là quan tòa. Ông 
đặt mình lên địa vị cao quý và đòi hỏi mọi 
người phải tôn sùng mình, những người đứng 
trước tòa án và kế cả vợ con. Ông chưa bao 
giờ ôm con mình vào lòng hay nói với chúng 
răng ông yêu thương chúng. 

Sau khi ông chết, con gái ông cảm thấy 
răng mỗi liên hệ với ông vẫn chưa chấm dứt, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chưa được giải quyết, nhưng cô không thể 
nhìn rõ ông được, cái bệ thờ này quá cao. 
Ngày nọ, trong trạng thái thư giãn sâu, cô nhìn 
thấy mình đang ở trong một khu vườn đẹp. Ở 
đó, cha cô trông trẻ hơn, khỏe mạnh hơn lúc 
ông gân chết, hiện ra trước mặt cô và nói với 
giọng trìu mến: 

- Hãy xem cha như là anh trai của con. 

Những lời nói đó thay đối toàn bộ thói 
quen trong mối liên hệ của họ. Giờ đây cô có 
thể nhìn thấy ông bình đăng hơn, không còn 
trịch thượng nữa. Cô có thể nhìn thấy ưu điểm 
và khuyết điểm của ông rõ ràng và nhẹ nhõm 
hơn. Cô đã thâu hiểu và tha thứ cho ông. Cô đã 
từng bị bệ thờ đè nặng, nhưng nay cái bệ đó đã 
biến mất, cùng với sự xuyên tạc sự thật, mà do 
sự hình thành ý nghĩ luôn gây ra. 

Tình yêu và sự khoan dung luôn lấp đây 
khoảng trông. 

Thỉnh thoảng chúng ta nhận lãnh riêng 
những cái ná và những mũi tên của những kẻ 
sỉ nhục ta. Nhưng thông thường chúng ta chỉ là 
những con tốt có thể bị thay thế trong sự xúc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


động dễ bị loạn thân kinh của họ. Bất cứ người 
nảo khác nằm trong vị trí của bạn cũng đều 
nhận lãnh một kiểu đối xử giống nhau. Với 
bạn, chăng có chất độc gì đặc biệt hoặc tính 
tiêu cực đáng chú ý. 

Hãy thận trọng với những người đóng bộ 
bước vào. Người nguy hiểm nhất thường đóng 
bộ duyên dáng nhất; họ có vẻ sôi nội, vui vẻ, 
bốc đồng, táo bạo, sông trong tình trạng gay 
øo nguy kịch. Những đặc điểm bề ngoài này 
thường làm ta choáng ngộp, trái tim ta mù lòa, 
không nhận ra sự nguy hiểm. Hãy học cách 
nhìn băng trái tim, đừng nhìn băng đôi mắt. 

Sự phủ nhận đối lập với sự quan tâm. Đó 
là hành động không nhận thức những cảm giác 
nội tâm, những nỗi sợ, và những động cơ thúc 
đây. Bạn có thể nói và làm những việc xâm hại 
đến mối quan hệ. Khi bạn thức tỉnh, khi bạn 
hiểu được chính mình, bạn sẽ không vô tình 
làm tốn thương chính mình và người khác nữa. 

Hãy nâng cao tình yêu thương và sự thấu 
hiểu trong mỗi quan hệ. 

Khi bạn nhìn vào đôi mắt người khác, bạn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sẽ thấy tâm hôn bạn nhìn lại chính bạn, rồi bạn 
sẽ biết rằng mình đạt đến một mức độ khác 
trong tỉnh thức. 

Các mối quan hệ đều cần nuôi dưỡng và 
chăm bón. Loại bỏ nỗi sợ và cảm xúc tiêu cực. 
Khi cần phải nói hoặc giao tiếp, bạn hãy đặt lại 
quyền ưu tiên. Hãy dành thời gian và năng lực 
cho người khác. Hãy mang lại toàn bộ sự tỉnh 
giác và quan tâm đến mối quan hệ và những 
rắc rối của nó. Mối quan hệ này quan trọng 
hơn truyền hình, tạp chí, sách báo. Loại bỏ 
những phiền muộn. Tắt truyền hình, bỏ tờ báo 
xuông. ĐI đón tiếp mỌI người. 

Đừng cho điều gì là đúng cả. Đừng theo 
vết mòn. 

Hãy làm mới lại mối quan hệ băng hành 
động yêu thương. Mối quan hệ đang sông, còn 
sông trong hiện tại, không phải trong quá khứ. 

Hãy để tâm hồn bước vào mỗi quan hệ 
thông qua sự tỉnh thức và thấu hiểu. 

Bạn hãy yêu thương, cảm thông và giúp đỡ 
người khác mà không phải quan tâm đến điều 
øì bạn sẽ đạt được. Bất kê bạn có đưa tay ra 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


được ít hay nhiều cũng không quan trọng. Con 
số không phải là vẫn đề. Hành động chu đáo 
giúp đỡ mới là vẫn đề. Đôi khi bác sĩ điều trị 
cho bệnh nhân với tâm lòng nhân ái, thì vị bác 
sĩ đó đạt được lợi ích còn nhiều hơn người 
bệnh. Tất cả chúng ta đều là vị thầy thuốc điều 
trị cho linh hôn. 


* %* % 


Như nhiều đàn ông khác, tôi có khuynh 
hướng nghĩ răng những cử chỉ lãng mạn phải 
là cái dạng trang trọng như tặng nữ trang, tặng 
hoa, mời ăn tối, đại loại như vậy. Tuy nhiên tôi 
đã học được rằng đôi khi những điều nhỏ nhặt 
nhất lại có ý nghĩa nhiều nhất. 

Cách đây vài năm, lúc tôi đang là bác sĩ 
nội trú khoa tâm thần học tại Connecticut. 
Jordan, con trai tôi vừa biết đi chập chững, còn 
vợ tôi Carole thì làm việc bản thời gian. Tôi 
thường ở lại bệnh viện làm việc rất trễ. Vào 
một đêm mùa hè nóng oI bức, tôi rời bệnh viện 
khoảng mười một giờ đêm. Trên đường về 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhà, tôi chợt ghé lại mua hai cây kem, cho tôi 
và Carole. Hai vợ chồng tôi ít có dịp nói 
chuyện với nhau, cho nên tôi cũng không có ý 
định làm một điều øì đặc biệt cho nàng. Chúng 
tôi ngồi ăn kem, chia sẻ với nhau trong đêm 
tĩnh mịch đó. Nàng nói với tôi răng tôi nghĩ 
đến nàng và mua kem cho nàng luôn là ký ức 
đáng yêu đối với nàng. 

Trong gia đình Carole có câu nói được 
truyền lại qua nhiều năm răng tội lỗi lớn nhất 
là lây đi tâm hồn của người khác. Biết bao lần 
trong đời người ta tiêu diệt nhau bằng cách đó! 
Có lẽ khi về già chúng ta sẽ khám phá ra niềm 
hạnh phúc của mình đã bị người khác hủy 
hoại. Chúng ta biết rằng hành động và lời nói 
của họ xuất phát từ lòng ghen ghét, hoặc cảm 
giác về địa vị thấp kém, hoặc hàng ngàn lý do 
khác. Nhưng chúng ta vẫn rất buôn. 

Thôi thì từ đây vẻ sau, chúng ta hãy gửi đi 
những thông điệp tích cực. Nắm tay nhau 
thường xuyên hơn. Đón tiếp nhau băng cả trái 
tim. Chúng ta đều cần được yêu thương và yêu 
thương người khác. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


* % % 


Tôi đã từng điều trị cho một cặp vợ chồng. 
Đôi vợ chồng này khá thông minh, sâu sắc, 
mối quan hệ của họ nói chung cũng khá tốt. 
Tuy vậy, thời gian hạnh phúc của họ thường bị 
đứt đoạn vì những cuộc tranh cãi đây. cảm xúc, 
những điều này thường gây ra cơn cuồng nộ và 
làm tôn thương nhau. Họ giận nhau cả tuần, ai 
cũng đau khổ, bực bội. Nhưng sự kiêu ngạo đã 
ngăn họ làm lành, ngăn họ thôi hết buồn đau. 

Họ đến phòng khám tôi sau một tuân dài 
căm giận. Trong bảy ngày liền, một sự kiện 
nhỏ nhặt nhất cũng gây ra cơn giận sôi sục 
căm phẫn. 

Khoảng ba mươi phút sau khi điều trị cho 
họ, vấn đề được giải quyết và cơn giận của họ 
xua tan. Theo lệ thường, niềm kiêu hãnh và 
cảm giác bị tôn thương làm kéo dải cơn giận, 
chặn lại một cuộc giải quyết sớm hơn. 

Tôi thử nghiệm một phương pháp mới. Tôi 
chỉ ra vấn đề: 

- Trong những cuộc cãi vã của ông bà... cái 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





nào thường kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn. 
Thường thì nó kéo dài bao lâu thì hai người 
hết giận và làm lành? 

- Thường thì khoảng năm hoặc sáu ngày. 

Người chồng trả lời, người vợ gật đầu. Tôi 
hỏi tiếp: 

- Ông bà có nghĩ răng cả hai sẽ hết giận 
trong hai ngày? Điều đó vẫn có thể làm hai 
ông bà có nhiều thời gian cự cãi, khó chịu, rồi 
kết thúc mọi vấn đề. Nếu hai người có thê hết 
giận trong năm ngày, tại sao không hết giận 
trong ba ngày? Dù sao hai ông bà vẫn luôn 
chấm dứt được cơn giận mà. 

Cả hai người suy nghĩ một lát rồi gật đầu 
đồng ý. Chắc chăn họ sẽ cãi nhau trong ba 
ngày thay vì năm hay sáu ngày. Tôi nói tiếp: 

- Nếu hai ông bà có thể làm lành trong ba 
ngày tại sao không làm lành trong một ngày? 
Chắc chắn là hai TIREƯỜI đêu biết toàn bộ quá 
trình cãi vã, từ đầu đến cuối. Ông bà đã học 
hỏi những công cụ cần thiết để giải quyết mọi 
khó khăn. Liệu ông bà có thể tăng nhanh lên 
cách giải quyết vẫn đề trong một ngày? 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Họ lại xem xét lời đề nghị này. Họ lại 
đồng ý. 

Một ngày có lẽ cũng được rồi. Tôi tiếp tục: 

- Nếu chỉ trong sáu tiếng thôi được không? 
Nếu ông bà có thê làm lành trong một ngày, tại 
sao sáu tiếng không được? Hãy nghĩ đến việc 
hai người sẽ giảm được rất nhiều nỗi buồn 
khô. Chỉ sáu tiếng thôi. 

Lần nữa, khái niệm này nghe có lý nên họ 
lại đồng ý. Tôi cô rút ngắn thời gian dài trong 
các cuộc cãi cọ của họ. Tôi kéo xuống dân một 
hai tiếng. Có lẽ họ nhận ra nguyên nhân chớm 
nở của cuộc đấu khẩu và cảm xúc đau khổ. Có 
lẽ họ sẽ vượt qua và làm hòa với nhau, có lẽ 
họ sẽ biết thấu cảm những cảm giác của nhau. 
Họ sẽ cố găng làm lành trong một hai tiếng 
đồng hồ thôi. 

Từ dạo đó, quy trình cãi vã, giận dõi, giải 
quyết luôn được thực hiện cho cặp vợ chồng 
nảy. Dù sao họ cũng nhận ra rằng họ luôn 
chấm dứt được những cuộc cãi vã, giận hờn. 
Giờ đây, thay vì đau khổ cả năm sáu ngày, họ 
chỉ đau khổ một lát thôi. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chúng ta đều có thể đè nén cơn giận, và 
nhận thức nhanh hơn, giải quyết vấn đề mau 
chóng hơn. Dần dần, chúng ta loại bỏ hết sự 
giận dữ. Tại sao chúng ta phải ôm trong lòng 
nỗi đau vô ích vậy? 


k* % % 


Hãy tha thứ cho những gì đã qua. Học hỏi 
từ đó nhưng hãy để cho mọi chuyện qua đi. 
Con người thường thay đổi và phát triển hơn. 
Đừng bám chặt vào hình ảnh hạn chế, rời rạc, 
đây tiêu cực của một người trong quá khứ. 
Hãy nhìn họ ngày nay. Mỗi quan hệ của bạn sẽ 
luôn sống động và thay đối. 

Ngay bây giờ, hãy tích cực yêu thương 
người khác. Đừng nhớ tiếc gì về quá khứ, nó 
đã qua, hãy bắt đâu lại từ đây. Không bao giờ 
quá trễ cho chúng ta thê hiện tình yêu và lòng 
trắc ấn. 

Năm 1996, khi tôi đến Brazil, một phụ nữ 
nói với tôi, rất thất vọng: 

- Tôi thật sự cảm thấy kinh hoàng khi tôi 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





nhìn lại cách nghiêm khắc độc đoán mà tôi đã 
nuôi dạy thằng con lớn của tôi. Lúc đó tôi quá 
trẻ và chưa đủ chín chăn. Đơn giản là tôi theo 
cách mẹ tôi đã nuôi dạy tôi. Giá mà tôi có thê 
làm lại từ đầu. 

Tôi trả lời: 

- Bây giờ bà hãy yêu thương nó theo cách 
mà bà ao ước được yêu thương nó lúc nhỏ. 

Năm 1997, tôi quay lại Brazil và tôi gặp 
lại bà. Bà ta rất vui với những tiến triển của 
mình. Thiền định đều đặn mỗi ngày giúp bà 
phá bỏ cảm giác tội lỗi đã đè nặng lên bà, giúp 
bà xích lại gần con trai mình hơn. Bà rưới lên 
con mình tất cả tình yêu thương và sự chăm 
sóc đã ứ đọng trong tim bà. 

Hãy nhìn sâu hơn. Nhìn vào hỗ ngăn cách 
giữa bạn và người thân dân dần biến mất, rồi 
lấp đây bằng năng lực yêu thương. Bạn không 
phải là tảng băng trôi lờ đờ cách biệt, mà là 
dòng nước nối kết với họ. Hãy nhìn và cảm 
nhận sự nối kết này. Hãy gởi đi nguồn ánh 
sáng và tình yêu. Đến mức độ nào đó, họ sẽ 
nhận được tình yêu của bạn. Chúng ta đều luôn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nôi kết lại với nhau. 


* % % 


Carole và tôi hướng dẫn chương trình huấn 
luyện tập trung vài kỳ trong một năm. Carole 
làm việc với một người đàn ông, người này đã 
khám phá ra bản chất của tình yêu. 

Carole kể lại như sau: 

Người ta thường hỏi tôi liệu tôi có khám 
phá ra Brian trong tiền kiếp. Tôi đã có nhiễu 
chuyến du hành về quá khứ để tìm kiếm vài 
vẫn đề nào đó, nhưng tôi chưa tìm kiếm gì đặc 
biệt trong tiền kiếp với anh ấy. Không có lý do 
gi hơn ngoài sự tò mò để trải nghiệm một lần 
trở về để tìm thấy anh ấ Ấy. Điều đó không quan 
trọng, vỉ tôi luôn biết răng tình yêu vả sự nôi 
kết của chúng tôi rất sâu sác. Tuy vậy có lý do 
để con người luôn muốn trở về quá khứ, để 
gặp lại người nào đó đặc biệt với họ trong hiện 
tại, hoặc người nào đó họ đã biết trong quá 
khứ. Arthur là một trong những người đó. 

Vào ngày thứ hai trong khóa huấn luyện, 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





trong lúc tôi vừa châm dứt phân trình bày thì 
Arthur, một người đàn ông khoảng sáu mươi 
tuổi, bước đến phía tôi. Ông hỏi răng liệu tôi 
có giúp ông giải tỏa vài chuyện rắc rỗi, đó là 
một trong nhiều nguyên nhân mà ông có mặt 
tại khóa học này. Tôi nói với ông nên làm việc 
với cả nhóm trước, rồi vài ngày sau xem thử 
có tiên bộ gì không. Tôi mong rằng câu trả lời 
mà ông đang tìm kiếm sẽ hé lộ ra trong cả 
nhóm và những mối tương tác riêng lẻ. 

Vào ngày thứ tư, Arthur đến kê răng trong 
lúc ông làm việc với người khác thì vẫn còn 
vài chuyện, mà chuyện này lúc nào cũng làm 
ông bực bội. Vì vậy, trong khi Brian làm việc 
với nhóm khác, tôi và Arthur bắt đầu thực hiện 
theo cách một người đối thoại với một người. 

Tôi muốn biết Arthur cần đạt đến điều gì. 

Mẹ của ông đã mất. Ông có bốn đứa cháu 
nội, và dù ông rất yêu thương cả bốn đứa, 
nhưng ông yêu thương rất đặc biệt một đứa 
cháu gái. Ông thắc mặc liệu đứa bé này có 
phải là mẹ ông đã đầu thai trở lại. 

Chúng tôi quyết định quay trở về, không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


biết trong tiềm thức có đưa ông đến khoảng 
thời gian trước kia lúc mẹ ông còn sống hay 
không. Arthur hâu như không thấy gì rõ rảng 
cả. Ông cho răng vài vấn đề xảy ra trong tuần 
là do điều đó. 

Sau khi áp dụng phương pháp quy nạp khá 
ngăn gọn, chúng tôi quay về đúng thời điểm 
Arthur thấy chính mình đang sống vào khoảng 
những năm 1800 tại nước Anh. Lúc đó, ông là 
một đứa bé đang đứng phía bên ngoài, nhìn 
căn nhà mình sống với gia đình. Ông không 
chắc gia đình mình có sở hữu căn nhà đó 
không. Tôi hướng dẫn ông đi vào bên trong. 
Ông biết có cha mẹ mình nhưng ông không thể 
nhìn kỹ họ. Ông biết có anh chị em ruột nhưng 
cũng không thấy họ rõ hơn được. Vì vậy, 
chúng tôi đi xa hơn, vào lúc ông sắp đi đến 
trường nội trú. 

Bây giờ ông có thể nhìn thấy rõ anh chị em 
mình, nhưng vẫn chưa nhìn thấy cha mẹ rõ nét. 
Cuộc sống thật tuyệt, ông rất vui vẻ trong 
trường nội trú. Ông nhận ra người chị gái 
trong kiếp đó chính là mẹ ông trong kiếp này, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


ông rất phân chân bởi điều đó. Ông cho rằng 
anh trai trong kiếp đó có lẽ là đứa con trai ông 
trong kiếp này. 

Đúng lúc ông trở thành luật sư, chúng tôi 
di chuyên đến ngày cưới của ông. Bất kế khả 
năng sử dụng giác quan nhìn xuyên suốt 
của ông rất kém, Arthur vẫn đủ khả năng 
quan sát cảnh tượng tất chỉ tiết. Ông nhìn thấy 
anh chị mình đứng đó, trong ngày cưới. Ông 
cũng biết cha mẹ đang đứng đó nhưng cũng 
không thể nhìn thấy khuôn mặt họ. Họ vẫn 
không nhận ra ông, hoặc ông cũng không quan 
tâm đến họ nhiều. Ông chỉ cảm thấy rất vui vì 
đã nhận ra anh chị mình. 

Lễ cưới diễn ra thật tuyệt vời. Arthur rất 
vui vẻ. Ông giải thích răng cô dâu không phải 
là người ông yêu mà do hai gia đình sắp đặt. 
Hai người là bạn với nhau từ nhỏ, điều này 
cũng tốt cho ông thôi. Lúc đó, họ có vài đứa 
con và ông là một luật sư thành đạt. 

Chúng tôi đi xa đến ngày ông chết, Arthur 
có thể nhìn thấy mình đã già, đứng chung 
quanh là vợ và con cái. Ông đã có một cuộc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đời hạnh phúc. Ông nói rằng cuộc hôn nhân 
dần dần đi sâu vào tình yêu. Ông rất thương 
yêu chăm sóc vợ con. Họ không có xung đột 
hay buôn giận gì nhau. Ông chết đi trong vòng 
tay của những người thân yêu. 

Sau đó, Arthur đi qua một cõi khác. Ở đó, 
ông nhìn thấy những người thân yêu, gia đình 
và bạn bè đang đợi ông. Ông có thể nhìn thấy 
họ, nhưng ông biết rằng ông không thể đi đến 
với họ cho đến khi ông gặp được người nào đó 
có thể khiến ông ôn lại cuộc đời mình. Ông 
phải thực hiện điều đó trước khi ông tiếp tục 
đi. Họ yêu câu ông nhìn lại và phải thấy chủ đề 
của cuộc đời đó, phải nhận bài học gì của cuộc 
đời đó. Phải mất một lúc lâu cân nhắc về điều 
đó, ông mới giải thích rằng bài học phải thực 
hiện không cần đến một cuộc đời vĩ đại hay 
quan trọng, cũng không cần có nhiều cuộc 
sông sôi nổi hay những điều to tát xảy ra mới 
có khả năng cảm nhận sự mãn nguyện và tình 
yêu, và mang tình yêu đến với người khác. 
Arthur nói rằng những sinh vật đó có vẻ hải 
lòng với câu trả lời. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Rồi ông hòa nhập vào gia đình và bạn bè, 
ông rất hân hoan với điều đó. Ông nhận ra vài 
người. Anh trai ông cũng có mặt. Còn cha mẹ 
ông thì không có mặt, họ đang ở một nơi nào 
đó, không tham gia cùng với nhóm. Điều này 
có vẻ thú vị, bởi vì ông chưa bao giờ nhìn thấy 
cha mẹ mình trong kiếp đó. Họ luôn mờ nhạt. 

Tôi hỏi xem ông có thê nhìn thấy chị gÁI. 
Đôi mắt ông quét nhanh xuống mí mắt, rồi nói: 

- Chị tôi không có ở đó. 

Rồi khuôn mặt ông bắt đầu rạng rỡ: 

- Ô! Chị ấy đang đến. Tôi có thê nhìn thấy 
chị ây. Chị là một phần của chúng tÔiI. 

Sau khi để ông hưởng thụ niềm hạnh phúc, 
tôi lại hỏi ông điều gì đang xảy ra. Ông kể 
răng: 

- Ô! Chúng tôi đang chờ. Chỉ là chờ đợi 
đến khi nào phải đi đầu thai, đến khi nào sẽ 
quay trở lại. 

Tôi hỏi ông có nhìn thấy. ai đứng bên cạnh, 
ông nói là có các vị thầy. Ông nói các vị đó 
đang giúp ông hình dung ra điều gì ông sẽ làm 
ở kiếp sau. Thật thú vị, ông giải thích rằng các 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


vị thầy sẵn sàng cho ông vài lời khuyên nếu 
ông cần, chứ họ không hề áp đặt. 

Tôi hỏi thăm liệu ông có thể đặt vài câu 
hỏi về kiếp hiện tại của ông với các vị thầy hay 
không. Ngừng một lát, ông trả lời rằng có thể. 
Tôi để nghị răng ông nên xem thử họ có biết 
cháu gái của ông có phải là người mẹ mà ông 
rất yêu quý không. Arthur yên lặng một 
thoáng. Rồi ông kế: 

- Họ có trả lời cho tôi. Họ hỏi rằng tôi có 
yêu quý mẹ minh không. Tôi nói có. Họ hỏi lại 
lần nữa rằng tôi có yêu quý cháu gái của mình 
không. Tôi nói là rất mực yêu quý nó. Và câu 
trả lời của các vị răng: “vậy thì có điều gì khác 
nhau? Có quan trọng không nếu cháu gái của 
ông đã từng là mẹ của ông?”. Tôi nói là không 
hê, chỉ là tình yêu tôi dành cho họ, đó mới là 
quan trọng. Tình yêu luôn là tình yêu. Họ có 
vẻ hài lòng với câu trả lời đó. 

Từ chuyến đi về, Arthur đã cảm thấy rất 
hài lòng, ông không cần tìm hiểu thêm nữa. 


k*  % 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Linh hồn của chúng ta tôn tại trong dòng 
năng lực của tình yêu. Chúng ta không bao giờ 
thật sự bị chia cách với những người thân yêu, 
mặc cho chúng ta có cảm giác bị cách trở hoặc 
không được yêu thương. Cuộc hội ngộ có khi 
bất ngờ và đây kịch tích. 

Diane là bệnh nhần của tôi. Cô là người 
đàn bà đẹp ở lứa tuổi ba mươi. Dáng người 
mảnh mai, nhưng tính cách của cô thì rất mạnh 
mẽ. Là y tá trưởng tại khoa cấp cứu của một 
bệnh viện, hàng ngày cô phải ra nhiều quyết 
định sống chết, cô phải rất khéo léo điều hành 
cả một đội ngũ y tá và kỹ thuật viên. 

Lúc này thì Diane đang rất buồn vì chưa 
lập gia đình khi đã bước qua tuổi ba mươi lăm. 
Cô cũng đã có hẹn hò với nhiều người, nhưng 
họ đều sợ và cảm thấy không thoải mái với 
tính cách quá mạnh mẽ của cô. Cũng có vài 
người cầu hôn nhưng cô quyết định không 
cưới xin gì cả cho đến khi nào cô cảm thấy 
môi quan hệ của mình có sự đồng cảm và tình 
yêu thật sự. Cô đang tìm kiếm một tri kỷ, 
nhưng rõ ràng là chưa hề có ai. Cô cũng có 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cảm giác mơ hỗ về tội lỗi và điều gì đó không 
phù hợp, thỉnh thoảng cô cảm thấy mình 
không xứng đáng có được tình yêu và hạnh 
phúc. 

Trong chuyến trở về quá khứ đây sống 
động, Diane khám phá ra mình sông ở Bắc Mỹ 
cách đây vải trăm năm trong thời chiến tranh 
của người đa đỏ. Cô là người đi khai hoang, là 
bà mẹ trẻ của đứa con trai vừa đi chập chững. 
Chồng cô đi văng, còn túp lều của họ đang bị 
đội săn bắn người da đỏ bao vây. Hai mẹ con 
cô nấp trong ngăn phòng bí mật được xây dưới 
lòng đất. Cô kế với tôi: 

- Con tôi khoảng một hai tuổi, tóc nó đen 
nhánh, còn mặt thì màu nâu. Nó thật dễ 
thương. 

Tôi có linh tính về một bi kịch khi cô miêu 
tả đứa con trai và cảnh tượng ở đó. Cô kê tiếp: 

- Thằng bé có một vết chàm dưới vai 
phải... hình vâng trăng khuyết. hay là hình cây 
kiếm cong. Còn tôi thì mặc quân áo rất giản dị, 
tóc tôi đen, dài. 

Tôi đưa cô trở lại nơi ấn nấp bí mật, và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trong một khoảnh khắc, cô bắt đầu khóc thút 
thít. Tôi hướng dẫn cô vượt lên cảnh tượng đó, 
tách khỏi nó và quan sát từ phía trên, như thể 
cô đang xem phim. Theo cách này, tôi có thể 
giúp cô lây lại bình tĩnh để tiếp tục miêu tả 
phân quá khứ đây kịch tính. 

- Tôi phải trỗn ở đây nếu không chúng sẽ 
giết mẹ con tôi. Đó là kế hoạch... nhưng con 
tôi khóc... nó đang khóc. Tôi phải bóp miệng 
nó... nó không nín. 

Cô lại khóc. 

- Con tôi chết rồi... tôi đã giết con tôi. Tôi 
không muốn vậy... chỉ tại nó không nín. Trời 
ơi! Tôi phải làm sao đây? 

Dân da đỏ không tìm thấy cô. Nhưng phân 
đời còn lại, cô sông trong tan nát với nôi đau 
đớn và tội lỗi. 

Cô không bao giờ tha thứ cho bản thân 
mình. 

Cô có thêm hai đứa con nữa trong kiếp đó. 
Vào cuốỗi cuộc đời đau thương, cô chết bên con 
cháu. Cô đã là một người mẹ, một người bà 
chu đáo chăm sóc và thương yêu con cháu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mình chỉ để chuộc lại lỗi lầm, và đề tự trừng 
trỊ. 

Cô chết và thoát ra khỏi xác. Cô miêu tả 
một luồng ánh sáng vàng đẹp trong hình tròn. 
Trong hình tròn đó, cô có thê nhìn thấy linh 
hồn của những người thân yêu đã chết trước, 
kế cả chồng và cha mẹ cô. Nhưng cô không 
nhìn thấy đứa con trai mình. 

Tuy nhiên, rốt cuộc cô cũng tìm thấy niềm 
an lành lạ thường. Âm nhạc vang ra từ nguồn 
ánh sáng đó, nhưng cô không thể tìm được từ 
nào đề diễn tả lại. 

- Ánh sáng và âm nhạc quá tuyệt vời, đến 
nỗi không thê có từ nào giải thích được. Giống 
như mình được trở về nhà. Họ chào đón tôi. 
Tôi đang về nhà. 

Cô cảm thấy cơn đau nhói khi rời bỏ con 
cháu, nhưng niềm vui cô tìm thấy trong ánh 
sáng và âm nhạc tràn lấp đi cơn đau. 

- Họ không biết răng tôi không chết, dù tôi 
đã rời bỏ thân xác. Tôi vẫn tỉnh táo, biết nhận 
thức. Chết là một từ sai lệch. Tôi không thật sự 
chết, nhưng họ không biết điều này. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Cô nói đúng. Chúng ta không bao giờ thật 
sự chết. Chúng ta chỉ mở rộng mức độ nhận 
thức mà thôi, như thể chúng ta đi qua cánh cửa 
đến một nơi tươi sáng hơn, môi trường sông 
động hơn, một môi trường đầy sức sống với 
nhiều ánh sáng và âm thanh của tình yêu. 

Vài tháng sau chuyến du hành, Diane đang 
làm việc tại bệnh viện, khám cho một người 
đàn ông bốn mươi mốt tuổi. Anh ta bị bệnh 
suyễn. Cô cảm thấy bị người nảy cuốn hút kỳ 
lạ, nhưng cô tỉnh táo gạt bỏ sự cuốn hút và 
khám bệnh cho anh ta. 

Đôi mắt anh ta dõi theo cô từng li từng tí. 
Anh ta cũng có cảm giác quen biết lạ lùng với 
cô, với người y tá duyên dáng này. Họ nói đùa 
với nhau và khám phá ra nhiều nguyên cớ 
chung. 

Vì suyễn là triệu chứng hiện thời của anh 
ta nên Diane phải khám phối. Cô đặt ông nghe 
lên lưng anh ta, chú ý nghe hơn là nhìn. Cô 
gân như ngất lịm, tim như ngừng đập, đầu gối 
như khuyu xuống khi cô nhìn thấy vết chàm 
hình lưỡi liềm dưới vai phải của anh ta. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Ngay lập tức, cô biết răng sự kiện sâu lắng 
đang xảy 1a. 

Diane lái câu chuyện sang tình trạng hôn 
nhân của anh ta. Những giọt nước mắt hạnh 
phúc của cô đang chảy quanh dưới hàng mI. 

Anh ta đã ly dị. Vợ anh ngoại tỉnh và đã bỏ 
anh cách đây vài năm. Anh cảm thấy tốn 
thương và bị phản bội, lòng tin trong anh đã 
sụp đô. Anh không dám lập gia đình nữa, e 
răng mình sẽ lại bị phản bội. Anh không còn 
đủ sức chịu đựng nỗi đau thêm lần nữa. 

Anh tự nhủ tại sao mình lại kế lễ những 
chuyện riêng tư thầm kín với cô y tá này? 
Minh có biết gì về cô ta đâu? 

Tôi tin răng cuộc trùng phùng của họ 
không hề ngẫu nhiên. Tình yêu của họ, mối 
quan hệ còn day dứt trong tiền kiếp, và kế 
hoạch của cuộc đời đã kéo họ lại với nhau. 
Linh hồn họ đã lên kế hoạch cho cuộc hội ngộ 
này. Giờ đây họ hạnh phúc trong cuộc hôn 
nhân. 

Diane không còn cảm giác tội lỗi, cảm 
giác không xứng đáng nữa. Tôi chưa hề điều 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trị cho chồng cô, dù tôi rất muốn. Động cơ của 
tôi không phải để đánh giá mối liên hệ của họ 
trong kiếp quá khứ. Sự nhận diện của linh hôn, 
vết chàm, và niêm hạnh phúc của họ đã quá 
đủ. Họ đang sông trong tình yêu. Và tỉnh yêu 
không cân phải có bằng chứng. 

Tôi chỉ muốn giúp làm dịu đi bệnh suyễn 
của anh mà thôi. Như tôi đã miêu tả trong 
những cuốn sách đã xuất bản, chết vì nghẹt thở 
trong kiếp trước thường biểu hiện triệu chứng 
hen suyễn trong kiếp này. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương năm 

Chuyển hóa những 

chướng ngợi thònh niêm vui 
và hạnh phúc 


Bạn hiểu biết nhiễu hơn người khác. Bạn 
thấu triệt quá sâu. Hãy kiên nhẫn với họ. Họ 
không có kiến thức nhiều như bạn. Những linh 
hồn sẽ đến giúp bạn. Nhưng bạn phải chỉnh 
sửa những điều bạn đang thực hiện ... hãy duy 
trì. Nguồn năng lượng này không nên bị hoang 
phí. Bạn phải loại bỏ nỗi sợ. Điều đó sẽ là vũ 
khí tốt nhất mà bạn có. 

Chúng ta là những linh hồn. Những linh 
hồn biết cảm thông, yêu thương và chăm sóc 
người khác. 

Qua tiễn trình của nhiều kiếp sông, sự che 
phủ nỗi sợ, nỗi giận, nỗi buôn, nỗi bất an, 
nhiều ý nghĩ tiêu cực khác, cả những xúc cảm 
dồn nén lại và bao trùm lấp đi bản chất thánh 
thiện bên trong con người chúng ta. Tấm bao 
phủ bên ngoài này sâu sắc mãnh liệt hơn do 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


những học hỏi trải nghiệm trong thời thơ ấu ở 
kiếp hiện tại. Chúng ta có mặt đề trở thành con 
người mà lẽ ra chúng ta không phải: con người 
hung hãng nhưng sợ hãi, đây những nỗi bắt an, 
tội lỗi, thiếu tự tin. Chúng ta quên rằng chúng 
ta thật sự là a1. 

Chúng ta không cần học hỏi về tình yêu và 
sự cân băng, về sự bình yên và lòng thương 
cảm, về sự tha thứ và lòng trung thành. Chúng 
ta luôn biết rõ về những điều này. 

Thay vì nhiệm vụ của chúng ta là 
không học những điều tiêu cực, những xúc 
cảm, những khuynh hướng có hại. Những điều 
quấy rỗi cuộc đời ta, gây ra đau khổ cho ta, 
cho cộng đồng và cho cả thể giới này. Khi 
chúng ta loại bỏ hết những điểm tiêu cực nảy, 
lạ lùng thay, chúng ta sẽ khám phá lại bản chất 
thật sự của chúng ta, bản chất yêu thương và 
tích cực. Điều đó luôn luôn hiện diện, bao 
trùm khắp nơi. 

Khi chúng ta bỏ đi lớp bên ngoài bụi bậm, 
vụn vặt, lau sạch mọi cảm xúc và suy nghĩ tiêu 
cực; chúng ta sẽ thấy rõ chúng ta là những 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


viên kim cương quý giá. Chúng ta bất diệt, 
linh hồn thánh thiện của chúng ta luôn quay 
trở về nhà. Chúng ta luôn là những viên ngọc 
quý nằm trong đá. 

Điều quan trọng cho sức khỏe thể xác lẫn 
tỉnh thân là biết loại bỏ mọi sự sợ hãi, giận dữ 
và xúc cảm tiêu cực. Thân thê chúng ta liên kết 
với tỉnh thần, vì vậy tâm trạng và cảm xúc rất 
dễ chuyển thành triệu chứng trong thân thể. 
Tình yêu thương có thể trị lành tất cả, sự căng 
thăng có thể giết chết chúng ta. 


Loại bỏ sự giận dữ. 


Ciận được xây dựng trên sự trừng phạt. 
Chúng ta nắm giữ người khác theo một tiêu 
chuẩn mà băng cách nào đó chúng ta mơ 
màng, lựa chọn, và ứng dụng với họ. 

Thậm chí họ không hề biết gì về tiêu 
chuẩn đó, nhưng điều đó chắng quan trọng đối 
với chúng ta. 

Thông thường người khác giận ta vì ta 
không đáp ứng được sự mong muốn của họ. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Sự mong muốn này có thể hoàn toàn vô lý, 
cho nên ta không đáp ứng. 

Một bệnh nhân của tôi nhớ lại mẹ cô đã 
thất vọng với cô như thê nào chỉ vì lúc nhỏ cô 
không có mái tóc vàng hoe. Thật là thảm 
thương. 

Vết thương trong tuổi thơ do sự mong 
muốn của cha mẹ gây ra thật khó trị lành. 
Người ta có thể nhận ra rằng cha mẹ họ sai 
lầm, huyễn hoặc, và sự nhận thức này không 
chỉ đơn thuần là do đầu óc, trí tuệ. Trái tim và 
khí phách cũng phải nhận thức được điều này. 

Hãy nhẹ nhàng hỏi lại lòng mình, không 
quan sát theo kiểu phán xét hoặc phê bình điều 
øì mà tư tưởng, cảm giác, trí tượng tưởng đi 
vào trong nhận thức của bạn. 

Cha mẹ bạn đã vô lý như thế nào khi họ 
đòi hỏi và mong muốn về bạn. Thỉnh thoảng 
bạn có phải là con tốt trong quân cờ bị bóp 
méo của họ? Họ có sống thay cho bạn? Họ có 
dùng bạn để gây ấn tượng cho người khác, ví 
dụ bạn bè hay anh chị em của họ? 

Quá quan tâm đến ý kiến của người khác 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cũng là dấu hiệu mà bạn bị lợi dụng vì những 
mục đích như vậy. Về mặt lý tưởng, điều gì 
người khác nghĩ về bạn không nên đặt nặng 
vân đề, miễn là bạn làm đúng, tìm kiếm chân 
lý riêng cho mình với hành động thương cảm. 
Hãy loại trừ sự ràng thuộc này, hãy tự tại. 

Tội lỗi là hình thức giận dữ với chính 
mỉnh, giận trong thâm tâm. Bạn hơi thất vọng 
với bản thân; bạn không sống theo ước muốn 
lý tưởng riêng của mình. 

Giận là sự phòng vệ bản ngã, chống lại nỗi 
sợ. Sợ bị hành hạ, sợ bị đánh giá thấp, sợ bị 
mắt mặt, đúng ra sợ bị mất mát. Chúng ta cho 
rằng giận dữ bảo vệ chúng ta chống lại người 
khác, những người cũng đang giận dữ với 
chúng ta. Giận là cảm xúc vô ích mà còn nguy 
hại. Nó nên bị loại bỏ bằng tình yêu và sự thấu 
hiểu. 


Loại bỏ nồi sợ, mở rộng trí tuệ. 


Chúng ta đặt một bức tường chung quanh 
mình đê bât cứ khi nào ta cảm thây bị đe dọa, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đó là bức tường của nỗi sợ. Chúng ta sợ bị tôn 
thương, bị chối bỏ, bị tây chay. Chúng ta bị đe 
dọa vì chúng ta yếu đuối, và ngăn bản thân 
mình bằng bức tường đề không bị cảm giác đó. 
Cảm xúc của chúng ta bị đè nén. 

Đôi khi chúng ta từ bỏ một người hay 
nhiều người, những người đe dọa ta, trước khi 
ta bị họ từ bỏ. Chúng ta đi trước họ một bước. 
Hình thức tự phòng vệ này được cho là sự 
phòng vệ chống lại nỗi ám ảnh. Thật không 
may, bức tường đó làm ta tốn thương hơn bất 
kế người nào khác, ngăn chặn ta lại, đóng kín 
cửa trái tim, làm cho hoàn cảnh của ta tôi tệ 
thêm. Khi nào chúng ta còn bị bao vây, còn bị 
chia cách khỏi cảm giác xúc động, chúng ta 
không thể hiểu được nguồn 8ôc của đau khô, 
nguyên nhân của nôi sợ, và sự yếu đuối. 
Chúng ta không hiểu được gốc rễ của những 
rắc rồi, thì chúng ta không thể được chữa lành, 
chúng ta không được nguyên vẹn. 


k* *% % 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Trong một nhóm lớn của cuộc du hành, 
Mike đã trải nghiệm được ký ức trong tiền 
kiếp ngay lần đầu tiên. Trong kiếp đó, anh là 
một vị lãnh đạo tôn giáo rất thông thái. Anh 
thấy mình thuyết giảng về khía cạnh nam nữ 
của Chúa. Sau đó, Mike muốn tìm hiểu thêm 
về cuộc đời đó, và khám phá liệu anh có còn 
nhớ nhiều về kiến thức tôn giáo không. Lần 
này, chúng tôi làm việc riêng lẻ, chỉ có hai 
chúng tôi, và câu chuyện được ghi âm lại. 

Trong trạng thái xuất thần sâu, Mike thấy 
mình trong một kiếp sống khác, ở nước Anh, 
cách đây vài thế kỷ. Anh đang trở về nhà sau 
cuộc chiến. Hiển nhiên đó là bài học rất cần 
thiết với anh, có lẽ là bài học quan trọng hơn 
cả bài học trong kiếp làm học giả về tôn giáo. 

- Tôi đang đứng phía ngoài bức tường đá. 
Bức tường chạy dài xuống cánh đồng. Phía 
bên kia bức tường có một cây to... tôi vừa mới 
về nhà, tôi cho là vậy... một cuộc chiến... vì ở 
đó tôi rất hạnh phúc, nhìn thấy lại vùng đất, 
gặp lại bạn bè. 

Bạn tôi đang đứng phía bên kia bức tường. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chúng tôi đã từng ngôi trên cái cây đó, bàn 
luận về cuộc đời, về tương lai. Anh ấy đang 
đợi tôi. 

Tôi hỏi lại: 

- Anh có nhìn thây anh ta không? 

- Tóc anh ấy màu nâu... gò má cao. Thật ra 
khuôn mặt anh ấy gầy, chứ gò má không cao 
lắm, nhưng ông có thể nhìn thấy gò má anh ấy. 

Tôi thường bị ấn tượng vì những chỉ tiết 
nhỏ nhặt trong các cuộc du hành của bệnh 
nhân. Mike tiếp tục miêu tả người bạn. 

- Một tạng người mảnh khánh nhưng 
không phải là gầy, anh ấy mặc...quần áo bó 
sát, anh ấy đeo cung tên. 

- Cung tên để làm gì vậy? 

- Đề săn bắt... tôi nghĩ là hươu... tôi cho là 
cũng để phòng vệ, vì tôi từ trận đánh vừa mới 
về nhà. 

- Trận đánh nào vậy? 

- Tôi đánh trận bằng cung tên. Tôi có cung 
tên, có dây thừng, có hai hòn đá, vũ khí của 
tÔI. 

- Anh thấy thế nào khi trở về nhà sau cuộc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chiến? Mike nói ngay: 

- Rất hạnh phúc. Vì tôi không... tôi còn 
sông, giờ tôi đang ở nhà, vui vẻ với bạn bẻ. 
Tôi cũng có cha mẹ, có lẽ có một người em 
gái, tôi không chắc lắm. 

Tôi đưa Mike đi xa hơn đúng vào thời 
điểm, tìm hiểu thêm chuyện gì xảy ra cho 
chàng trai trẻ rất hạnh phúc khi trở về nhà sau 
cuộc chiến. 

- Tôi sống trong một lâu đài trên ngọn đôi, 
nó đã bị bỏ hoang. Họ lấy mất đất đai khi 
chúng tôi đi văng. Mẹ tôi đã chết, cha tôi bị 
bắt giam ở một nơi nảo đó. 

- Chuyện gì đang xảy ra cho anh vậy? Bây 
giờ anh đang làm gì? 

- Pôi quá mệt mỏi vì đánh nhau. Tôi cho 
răng mình phải làm điều gì bắt phải làm. Tôi 
nghĩ họ phụ thuộc tôi, tôi phải trở vệ giúp họ. 

Tôi đưa anh đi xa hơn, đến cuối cuộc đời 
của kiếp đó. 

- Có một buổi lễ, mọi thứ đều theo nghi 
thức khi tôi trở về. Bây giờ thì mọi người cùng 
vui vẻ vì chúng tôi đã tÈ tựu đông đủ, người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nảo việc nây. Chính quyền cũng trở về nguyên 
vẹn. Tất cả đang được phục hồi. Tôi cũng đoàn 
tụ với cha tôi và người bạn thân. Tôi và bạn tôi 
quay về và ngồi trên ngọn đồi. 

Cuộc đời anh trong kiếp đó kết thúc theo 
cách thỏa mãn. Khi anh bay khỏi thể xác, tôi 
hỏi anh đã học được gì ở kiếp sống đó. Anh trả 
lời một cách bình yên, mơ màng: 

- Về danh dự. Đó là việc chúng ta làm vì 
mục đích, mà không sợ hãi và... tin răng mọi 
việc sẽ được giải quyết, nếu chúng ta làm 
những điều mà ta cảm nhận bằng trái tim 
mình, và tình băng hữu thật quan trọng làm 
Sao. 

Kiến thức này quả là quan trọng với Mike, 
và cho tất cả chúng ta. Hãy nghe tiếng nói của 
trái tim và không sợ hãi. Nỗi sợ sẽ ngăn chúng 
ta hiểu rõ và đi theo con đường định mệnh của 
mình. Cho dù mọi việc không phải lúc nào 
cũng thực hiện theo cách công khai, trên mức 
độ vật chất, nhưng nhiều vẫn đề vẫn luôn thực 
hiện được theo mức độ tâm linh. Có khi không 
thực hiện được trong kiếp này, chúng ta vẫn có 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thể thực hiện trong kiếp sau. 


**% 


Nếu trí tuệ ta nhỏ hẹp, ta không thê học 
điều mới mẻ. Trí tuệ hẹp hòi từ chối mọi điều 
khác biệt, bất cứ điều gì trái ngược với niềm 
tin lỗi thời của ta, niềm tin đó có khi bị lệch 
lạc. Người ta quên rằng kinh nghiệm có sức 
mạnh lớn hơn niềm tin. Nỗi sợ là vũ lực giữ lại 
trí tuệ hẹp hòi. Chỉ có trí tuệ trong sáng mới có 
thê thu nhận và phát triên được kiến thức mới. 

Trước đây trí tuệ tôi rất nhỏ hẹp, cho đến 
khi tôi gặp Catherine, và cùng trải nghiệm với 
cô trong những cuộc du hành trở về quá khứ 
của cô. Vì vậy, tôi hiểu khó khăn như thế nào 
để trí tuệ một người mở rộng với những khả 
năng mới mẻ. Tôi đã hỏi Carole cách nào viết 
về bản miêu tả để có thê phác họa trí tuệ hẹp 
hòi của tôi, một trí tuệ ngăn chặn con đường 
quan trọng của sự thấu hiểu giữa chúng tôi. 

Carole viết như sau: 

Chúng tôi cưới nhau một cách đơn sơ gần 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





được hai năm, thì tôi nhận được tin ba tôi đột 
ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim. Chúng tôi 
vội vã khăn gói về nhà. Từ căn hộ của chúng 
tôi tại Connecticut đến nhà ba mẹ tôi ở 
Pennsylvamia cách khoảng hai trăm dặm. Dù 
ba tôi có tiền sử về bệnh tim nhưng chúng tôi 
không ai nghĩ là ông chết ở tuổi năm mươi ba. 

Ba tôi là một người thích giao du và có sức 
lôi cuốn. Ngôi nhà đầy ắp bạn bè và những 
người bạn kinh doanh trong cả tuần tang lễ. 

Sau đám tang, Brian quay lại trường Y, 
còn tôi ở lại với mẹ hơn một tuân. Ba mẹ tôi 
có một ngôi nhà nhỏ xinh ở Cape Cod. Trong 
nhà có hai cái điện thoại. Một cái đặt tại hành 
lang gân phòng ngủ của ba mẹ tôi. Một cái tôi 
sử dụng đặt ở phòng ngủ trên lầu, trên cái bàn 
gân giường ngủ. Vài ngày sau khi Brian đi 
khỏi, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện 
thoại vang ¡nh ỏi. Tôi lật đật nhắc máy và nghe 
một giọng trằm âm không thê nhằm lẫn của ba 
tôi. Ông nói: 

- Chào con, mọi người có khỏe không? Tôi 
bàng hoàng trả lời: 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Cả nhà buồn lắm ba ơi, nhưng con nghĩ 
rồi mọi người sẽ Ổn thôi. 

Rồi ông hỏi mẹ tôi có quyết định gì về 
công việc kinh doanh của ông không. Ba tôi 
kinh doanh phế liệu, mà mẹ tôi chăng. biết _' 
về việc kinh doanh đó. Thật ra, Mẹ rất hiếm 
khi đến đó. Tuy nhiên, trong nỗi buôn thương, 
mẹ không thể tách rời bất cứ thứ gì của người 
chồng yêu quý, rồi mẹ quyết định phải cố gắng 
giữ lại công việc kinh doanh của cha tôi. Tôi 
kế cho ông nghe điều này và nói thêm về vải 
người bạn cũng có việc kinh doanh tương tự 
đang giúp mẹ. Ba tôi dặn tôi nói lại với mẹ hãy 
cứ làm điều gì bà muốn, mẹ không nhất thiết 
phải giữ lại việc kinh doanh của ông. Rồi ông 
nói thêm: 

- Nói với mọi người là ba yêu quý tất cả. 
Ba rất ôn. Con sẽ không bao giờ nghe ba nói 
nữa đâu. 

Tôi gác máy, nước mắt tuôn như suối trên 
mặt. Tôi tỉnh hăn. Mặc dù tôi biết chuyện này 
rất lạ lùng, nhưng rõ ràng là tôi vừa nói chuyện 
với ba tôi. Tôi rất mừng khi nghe giọng nói 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





của ông, nhưng quá buôn vì tôi sẽ không còn 
được nghe nữa. 

Sáng hôm sau tôi hỏi mẹ và cô em gái xem 
có ai nghe tiếng điện thoại reo đêm qua không. 
Không ai nghe thấy gì hết. Tôi miễn cưỡng 
phải kế cho họ nghe về chuyện xảy ra. Rồi mẹ 
tôi kể rằng trong lúc ngủ, bà cảm thấy có 
người nảo đó viết trong lòng bàn tay của bà ba 
chữ “anh yêu em”. Mỗi lần ba mẹ tôi đi ra 
ngoải, ăn tối hay xem phim, ba tôi thường lén 
lút viết lên tay mẹ tôi những chữ đó. Mẹ tôi 
biết rằng đêm đó ông đã về thăm bà. Và đó là 
những lời mà tôi nhận của ba đề truyền đạt lại 
cho mọi người trong nhà. 

Vài ngày sau, tôi quay lại Connecticut. Dù 
tôi luôn bị ám ảnh về cuộc nói chuyện điện 
thoại với ba tôi, tôi cũng không kế gì với 
Brian. Với anh ấy, bất cứ điều gì gợi ý về siêu 
linh đều đáng nguyễn rủa. Chuyện xảy ra với 
tôi quá quan trọng đến nỗi tôi không nghĩ 
mình có thê chịu đựng lời giải thích theo lý trí 
của anh ấy. Điều nảy trở thành một bí mật duy 
nhất trong tình cảm vợ chồng tôi. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Cũng chỉ ít năm sau, khi Brilan trải 
nghiệm với Catherine, tôi mới kế với anh về 
chuyện bí mật cuộc điện thoại đêm đó. Cùng 
lúc đó anh đã tích lũy rất nhiều câu chuyện về 
chủ đề này. Sau khi chăm chú lắng. nghe tôi kế, 
anh xoay ghế vòng vòng rồi với lẫy một cuốn 
sách và đưa tôi xem nhan đề: những cuộc điện 
thoại của người chết. 


*  % 


Tôi biết rằng vào tháng l1 năm 1992, rốt 
cuộc rồi Giáo Hội cũng miễn tội cho Galileo 

“tội dị giáo”, rằng trái đất không phải là 
trung tâm vũ trụ. Việc điều tra để miễn tội cho 
Galileo mắt hết mười hai năm rưỡi. 

Tôi lấy làm ngạc nhiên, vì tôi cho rằng 
Galileo đã trong sạch từ năm 1722, khi ngài 
Isaac Newton chứng minh Galileo là đúng. 
Nhưng không, trên cõi trần gian này Galileo 
vẫn bị treo trên cái móc mãi cho đến ba trăm 
sáu mươi năm sau sự khám phá của ông. Thời 
gian thật quá lâu để người ta mở mang được trí 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





tuệ. 

Một người bạn chứng minh rằng 
Galileo chết khoảng một năm trước khi 
Newton ra đời. Tôi nói: 

- Thật thú vị. Liệu có phải Galileo đầu thai 
lại thành ngài Isaac Newton, rÔi tự chứng minh 
mình là đúng? Ông có động cơ rất mạnh để 
làm điều đó. 

Bạn tôi phụ thêm: 

- Biết đâu bây giờ ông quay trở lại làm 
Giáo Hoàng để rửa sạch tội cho chính ông? 

Giữa buổi nghỉ giải lao trong một hội thảo 
tại Nam Mỹ, một phụ nữ chìa cho tôi tờ giấy. 
Trong đó ghi chú về việc khắc phục nỗi sợ như 
sau: 

“ Tôi luôn biết và nhìn thấy rằng tôi sẽ 
chết vào năm bốn mươi hai tuổi. Tôi chia sẻ 
với người bạn những chuyện trong cuốn Tiền 
Kiếp và luân hôi có thật không?, vi tôi bắt đầu 
thấy sợ sự trải nghiệm quá sông động về cái 
chết này khi càng đến gần tuổi bốn mươi hai. 

Trong khi đọc, tôi thường phải bỏ cuỗn 
sách này xuống vì tôi cứ nhìn thấy giấc mơ của 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





mình, cộng thêm nhiều giấc mơ khác cũng dẫn 
vặt tôi. Càng đọc tôi càng thấy nhiều lời giải. 
Mỗi lần có một đoạn đây ý nghĩa, tôi cảm thấy 
sáng ra, rồi cho đến khi tôi chợt nhận ra răng 
giấc mơ dẫn vặt này là những ký ức trong kiếp 
quá khứ. 

Khi bạn tôi đọc xong cuốn sách tôi gặp cô, 
việc đầu tiên cô ta nói răng tôi có vẻ như đang 
mang một gánh nặng. 

Hôm nay là còn hai tháng nữa tôi được 
bốn mươi lăm tuôi. Tôi đã trút bỏ được một 
gánh nặng. Cám ơn ông rất nhiều.” 


k* *% % 


Một phụ nữ kế cho tôi nghe về kinh 
nghiệm cận chết đầy sống động và đáng nhớ 
mà cô đã trải qua vài năm trước. Một thời gian 
sau đó, cô được mời đến một chương trình 
truyền hình tại địa phương, một chương trình 
đặc biệt về kinh nghiệm cận chết. Trên sân 
khấu, cô diễn tả chi tiết những kinh nghiệm rất 
riêng tư tràn đầy xúc động. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Một vị khách khác, một nhà tâm thần học 
thông thái, nhưng có tính đa nghĩ được mời 
đến để làm cân xứng tiết mục. Anh ta nói với 
cái giọng kẻ cả răng cuộc trải nghiệm của cô 
chẳng có giá trị hay thực tế gì hết, chỉ là phản 
ứng hóa học trong não cô thôi. Nghe xong câu 
chuyện tôi chỉ trích gay gắt: 

- Con người gì mà ngạo mạn quá vậy? Anh 
ta chăng biết gì về hình ảnh giàu thị giác mà 
cô đã thấy, chăng biết øì về sự xúc động của 
cô, chăng biết gì về những lời nhắn nhủ quan 
trọng mà cô nhận được. Vì vậy mà anh ta chối 
bỏ cả một trải nghiệm, cho đó là phản ứng hóa 
học. 

Cô ta nhẹ nhàng sửa saI cho tôi: 

- À, không. Anh ta sợ. Đó là sự sợ hãi, chứ 
không phải sự kiêu ngạo. 

Dĩ nhiên cô ta đúng. Kiêu ngạo chỉ là một 
mặt khác của nỗi sợ. Không sợ, không cần 
phải kiêu ngạo. 

Đây là bài học quan trọng cho tôi. Tôi 
hiểu. Tôi nên loại bỏ những quan điểm chỉ 
trích theo nguồn ánh sáng của sự thấu triệt. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





- Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là 
thâu hiệu. 


Hãy loại bỏ nỗi bắt an. 


Một trong lỗi lớn nhất của chúng ta quá 
quan tâm đến kết quả. Nỗi bận tâm này tạo ra 
những nỗi lo lăng ưu tư phiền muộn, sợ hãi 
không cần thiết. 

Lo lắng về điều gây ra phiên toái. Cái gì sẽ 
xảy ra nêu điều gây ra phiên toái không lường 
được? Cái gì sẽ xảy ra nếu ta thất bại? Người 
khác sẽ nghĩ gì? Chúng ta sẽ tự trách sao mà 
cay đăng quá? Nỗi sợ liên quan đến việc mất 
đi mục đích mong muốn. Nếu thất bại chúng ta 
tin mình sẽ không thể đạt được điều mình 
muốn. Chúng ta là những kẻ thất bại, những kẻ 
hèn kém. Chúng ta sẽ bị loại trừ. Chúng ta 
ghét bản thần mình. 

Thay vì lo lắng về những hậu quả đặc 
trưng, hãy làm những việc đúng đắn. Đừng 
sông ích kỷ. Hãy hy vọng điều tốt đẹp nhất. 
Hy vọng là tốt. Mong đợi thì không, vì nêu sự 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mong đợi xuất hiện, sự thất vọng luôn đứng 
nấp kế bên. 

Một sáng ngôi thiền, trong tâm trí tôi vang 
lên một giọng nói rõ ràng, kiên quyết, và đầy 
sức mạnh: “Hãy yêu thương nhau bằng cả trái 
tim. Không sợ hãi, không chấp nhặt. Càng cho 
đi nhiều, bạn sẽ càng nhận lại nhiều hơn.” 

Bạn khao khát một ảo vọng bình vên, thay 
VÌ sự yên ồn của trí tuệ và tình yêu. 

Tiền bạc thì trung lập, không tốt, không 
xấu. Những gì chúng ta làm liên quan đến tiền 
bạc là một phần quan trọng. Có tiền chúng ta 
có thể mua lương thực cho người nghèo, hoặc 
sử dụng vào mục đích riêng tư ích kỷ, cơ hội 
hoang phí. Sự chọn lựa là của chúng ta, còn 
bài học cuối cùng rồi cũng sẽ thông suốt. 

Tiên bạc và sự an lành là hai chuyện khác 
nhau. An lành đến từ bên trong. Đó là nét đặc 
trưng về mặt tinh thần, không phải là loại trần 
tục. Tiền bạc là của trần tục. Chúng ta không 
thể mang theo khi chết đi. 

Chúng ta có thể bị mất mọi thứ trong một 
đêm, đây đúng là bài học hoặc là định mệnh 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


của chúng ta. Sự an lành bắt nguồn từ nội tâm 
thanh tịnh, và sự hiểu biết về bản chất thật sự 
của chúng ta, bản chất của linh hồn chúng ta. 
Chúng ta không bao giờ bị xâm phạm, vì 
chúng ta bất diệt, vì chúng ta là linh hồn, 
không phải là thân thể vật chất. Vì chúng ta 
luôn được yêu thương và được bảo vệ. Vì 
chúng ta không hề đơn độc. Vì chúng ta luôn 
có sự che chở của các đắng tôi cao. Vì tất cả 
chúng ta đều có cùng một bản thê tuyệt đối. 
Và vì vậy, chúng ta không nên sợ hãi. Thật ra, 
chân lý là bí quyết an lành và niềm vui của 
chúng ta. 


k* % % 


Chuyến du hành của Tom trở về nước Anh 
vào thế kỷ mười chín rất rõ ràng từng chỉ tiết. 
Thậm chí như anh miêu tả bản thân, ngôi nhà, 
từng tình huông một cách chậm rãi, đầy đủ. 
Tôi biết anh đã nhận thức được rất nhiều, 
nhiều hơn anh có thể thốt nên lời. 

Trong cuộc đời hiện tại, Tom luôn lo âu vì 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





sợ bị mất mát một cách vô cớ. Còn trong kiếp 
sông xưa tại nước Anh, Tom lại phát hiện ra 
mình có một nỗi bất an. 

Anh miêu tả một vùng quê mát mẻ với 
những ngọn đồi bao quanh và những tàng cây 
to lớn sum suê che bóng. 

- Tôi là địa chủ... tuổi khoảng hơn bốn 
mươi... nhưng không phải là tầng lớp cao 
quý... nhà tôi giông như cái điền trang. Tôi có 
vợ và hai con traI... 

- Điều gì đã kéo anh về thời gian đó? 

- Tôi rất giàu có. Tôi sông vương gIả. Tôi 
là loại người có uy tín. Cho nên tôi có nỗi lo 
lăng, vì tôi không thuộc tầng lớp cao quý. Bất 
cứ lúc nảo tôi cũng cảm thấy bất an vì họ có 
thể tước đi mọi thứ, và tôi sẽ mắt hết. 

Tôi đưa anh đi xa hơn đến đúng thời gian 
có sự kiện đáng nhớ xảy ra. Anh hỏi hộp trả 
lời: 

- Lửa cháy ở chuồng ngựa. Đám cháy lan 
nhanh. Tôi cô cứu thoát mấy Con ngựa... 
nhưng chúng không thoát hết... tôi nghĩ ngôi 
nhà cũng đang cháy! 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Chuyện gì xảy ra vậy? Anh nghẹn ngào 
nói: 

- Hai thằng con đi vắng, nhưng vợ tôi... có 
lẽ đã chết. 

- Anh cảm thấy thế nào? Bây giờ có nhớ 
hết mọi thứ không? 

- Tôi rất quẫn trí. 

- Anh có biết tại sao bị cháy không? Anh 
lặng thinh một lúc, TÔi nói: 

- Có người đã đốt. 

- Anh có biết người nào không? Lại một 
thoáng lặng thinh. 

- Người trong làng... tôi nghĩ răng vì mình 
là người Do Thái. 

Sau khi ngọn lửa thiêu cháy vợ anh, Tom 
rời nước Anh và đến sống ở Mỹ. Nhưng nỗi 
buôn vẫn ngậm đắng trong anh. Anh sông một 
cuộc đời khá cô độc. Tôi tiếp tục đưa anh đi 
đến cuối cuộc đời đó. 

- Tôi đang nằm trên giường... tôi đã già. 
Hai thắng con tôi cũng ở đó với gia định 
chúng...vân còn lạ lẫm trong vùng đất mới, 
nhưng tôi sẵn sảng ra đi. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Anh nhắm mắt và rời bỏ thể xác. 

- Tôi còn nhận thức được cảm giác bị tôn 
thương vì chuyện gì đó mà tôi tán thành, 
không phải vì chuyện mà tôi đã làm. 

Anh bắt đầu nhận ra sự giận dữ, sự ghen 
hét, thành kiến đã đưa anh đến sự tổn thương 
như thế nào. Nhưng vẫn còn bài học tích cực ở 
đó. 

- Tôi vẫn còn chút an ủi với hai thằng con 
trai... tình yêu thương... tình cảm gia đình... 

Tom, không phải là người Do Thái trong 
kiếp hiện tại, đã hiểu rõ hơn về gốc rễ của sự 
bất an và nỗi sợ mất mát. Anh đã thông thạo 
răng sự ghen ghét và thành kiến đã đưa đến 
nỗi đau và bạo lực không thể tin được. Anh 
cũng học hỏi được răng tình yêu là niềm an ủi 
cho tất cả nỗi đau. 

Nhiệm vụ của Tom trong kiếp quá khứ 
không phải để trừng phạt hay phán xét những 
người ta đã đốt nhà và giết vợ anh. Nghiệp 
báo, luật nhân quả sẽ có nhiệm vụ đó. Nhiệm 
vụ của anh là hiểu và tha thứ. Đó là nhiệm vụ 
của tình yêu. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương súu 
Sự thếu hiểu chữo lành 
mọi vết thương 


Tất cả là tình yêu .... tất cả là tình yêu. Có 
tình yêu, sẽ có sự thấu hiểu. Có sự thấu hiểu, 
sẽ có sự kiên nhẫn. Và rồi thời gian ngừng lại. 
Mọi thứ đều là hiện tại. 

Phần sâu thắm trong tâm trí chúng ta 
không tùy thuộc vào định luật thường hằng 
của thời gian. Chúng ta vẫn có thể còn bị tác 
động sâu sắc bởi những sự kiện đã xảy ra rất 
lâu. Những vết thương cũ có ảnh hưởng đến 
tình cảm và cách cư xử của chúng ta, như thể 
chúng ta chỉ mới vừa bị thương ngày hôm qua. 
Đôi khi sức mạnh của những vết thương này 
tăng dần cùng với thời gian. 

Sự thấu hiểu có thể giúp ta chữa lành 
những nỗi đau buôn xa xưa. Bởi vì phần tâm 
trí sâu thắm này không lệ thuộc vào không 
gian và thời gian, cho nên những sự kiện trong 
quá khứ có thể chỉnh sửa và tái cấu trúc. Luật 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhân quả không quá đến mức không thê gỡ ra 
được. Nỗi đau buôn có thể được chữa lành, và 
những ảnh hưởng nguy hại có thể được thay 
đôi. Việc chữa lành hoàn toàn có thể thực hiện 
được, thậm chí tại những khoảng cách xa 
xôi, và sau nhiều năm đau thương mòn mỏi. 

Vừa lúc tình yêu mang đến việc chữa lành 
hoàn toàn cho những môi quan hệ của chúng 
ta, thì sự thấu hiểu cũng giúp nỗi sợ hãi giảm 
dân. Sự thấu hiểu mở cửa, và xuyên qua cánh 
cửa đó, cơn gió tình yêu nhẹ nhàng thối bay đi 
nỗi phiền muộn lo lăng của chúng ta, làm mới 
linh hồn ta, nuôi dưỡng các mối quan hệ tình 
cảm của chúng ta. 

Sự sợ hãi thường là những sự kiện đã xảy 
ra, từ tuôi thơ trong kiếp này hoặc từ những 
kiếp xa xưa. Vì chúng ta đã lãng quên, chúng 
ta đặt những nỗi sợ này vào tương lai. Nhưng 
cái mà ta sợ đã thuộc về quá khứ, đã chấm dứt. 
Tất cả những gì chúng ta phải làm là nhớ lại, 
sông lại với quá khứ. 

Một phụ nữ trẻ người Nam Mỹ viết cho tôi 
kê về sự nhận thức của cô và việc chữa lành 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





đạt kết quả như sau: “ôi đã đọc những cuốn 
sách của bác sĩ. Tôi thật sự ấn tượng với 
những câu chuyện tiền kiếp của mọi người. Vả 
lại điêu đó còn có thể chữa khỏi bệnh ám ảnh, 
thật lạ làm sao. Tôi muốn chia sẻ với bác sĩ 
những điều tôi nhìn thấy và cảm thấy. 

Trước tiên xin hãy cho tôi được giải thích 
răng tôi phải thực hiện năm lần rồi sau đó tôi 
mới thật sự đi vào “trạng thái xuất thần”. Tôi 
rất hồi hộp nên không tự tập trung được. 

Từ lúc tôi gặp người bạn trai và chúng tôi 
bắt đầu hẹn hò cách đây khoảng hơn một năm, 
tôi cảm thấy quá lo sợ bị mất anh ấy. Điều này 
không bình thường, thậm chí chuyện tự tử cứ 
lớn vởn trong tâm trí tôi. Điều tệ hại nhất là 
anh ấy chẳng bao giờ làm gì để tôi lại có suy 
nghĩ đó, ngược lại, anh luôn cho tôi thấy rằng 
anh yêu tôi biết dường nào. Một ngày kia, tôi 
cảm thấy khổ sở quá mức và tôi tự nhủ lòng 
mình phải chấm dứt tình trạng này. 

Rồi tôi nhớ cách mà tôi đã ghi âm toàn bộ 
quá trình. Lần này tôi chỉ có mục đích là tìm ra 
nguyên nhân tại sao tôi lại quá lo sợ đến vậy. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Lập tức tôi thấy mình đang ngồi trên con 
đường sảng như sao. Đó là năm 1679 tại Pháp, 
tôi là Marie Claire người Pháp. Tôi khoảng hai 
mươi tuôi, rất đẹp với mái tóc dài đen nhánh. 
Tôi mặc quần áo màu nâu rách tả tơi, mang 
săng-đan. Điều này cho biết tôi rất nghẻo. Tôi 
đang bông một đứa bé trên tay, và tôi khóc nức 
nở không ngừng. Rồi tôi nhìn thấy một người 
khác trong cảnh tượng đó: tôi nhận ra anh ấy 
chính là người bạn trai của tôi trong kiếp này. 
Anh tên là Pedro, người lây Ban Nha. Anh 
khoảng bốn mươi tuổi, người cao ôm. Chúng 
tôi đang ngôi cùng nhau, đứa bé là con của 
chúng tôi. Anh cũng đang khóc trong tuyệt 
vọng. Rồi hai tên lính canh đi vào kéo anh ra 
khỏi tôi. Tôi nhìn thấy anh nắm với lấy tay tôi 
và gào thét muốn thoát khỏi hai tên lính. 

Đó là những gì tôi thấy, tôi quá kích động 
và mở mắt ra... 

Một điều không thể tin được mà tôi cảm 
nhận sau này. Tôi muốn hét lên vì hạnh phúc, 
và cười thật nhiều. Tôi cảm thấy mình được tự 
do và thanh thản trong lòng! Điều tốt nhất là 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tôi không còn rơi một giọt nước mắt nào về 
anh ấy nữa, và những cảm giác khủng khiếp đã 
qua. Mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt đẹp 
hơn...và tôi hy vọng việc điều trị mới này 
được mọi người chấp nhận nhanh chóng!” 

Tôi cũng hy vọng như vậy. Tuy nhiên tôi 
nhận ra răng điều này còn hơn việc điều trị. Đó 
là sự thấu triệt về cách hoạt động của cuộc đời, 
về cách cải thiện cho các mỗi quan hệ như thế 
nào, và hiểu rằng chúng ta không bao giờ thật 
sự mắt đi người thân yêu. Đây là hai con người 
còn sống khỏe mạnh trong những thân thê 
mới, sau ba trăm năm lại yêu nhau, lại bắt đầu 
chia sẻ với nhau trong cuộc đời này. 

Là sự thấu triệt về việc chữa lành vết 
thương, và thông qua sự thấu triệt này, tình 
yêu mãi mãi được hỏi sinh và bảy tỏ. 

Hai con người này không hề gặp lại nhau 
do sự tình cờ hay trùng hợp ngẫu nhiên. Định 
mệnh đã tinh tế ngỏ lời tìm ra lại tình yêu của 
họ. Trước khi họ từng được tái sinh vào thể 
xác hiện tại trong kiếp này, họ đã cùng đồng ý 
gặp lại nhau vào một thời điểm nào đó trong 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





cuộc đời. Họ có thê gặp nhau, họ có thể nhận 
ra nhau tại một mức độ sâu thắm nảo đó, khi 
những linh hôn cùng đồng hành với nhau vượt 
qua thời gian, và rôi hắn là họ cùng quyết định 
về tương lai của tình yêu trong việc đâu thai 
trở lại kiếp này. Phải chăng bản ngã của họ, 
tâm trí lô-gIc của họ đã cản trở sự nhận thức 
trong tim họ, một sự nhận thức bị khuấy động 
bởi sự trùng phùng với người tri kỷ? Hoặc có 
lẽ tiếng nói của trái tim đã thăng, gạt mọi trở 
ngại trong tâm trí tỉnh thức qua một bên? 

Nỗi sợ nào đó, khuôn mẫu nào đó có thể 
nồi lên lại, trong trường hợp của cô ây là nỗi 
sợ vô cớ về một cuộc chia ly đây nước mắt 
thương đau, chỉ vì chuyện buôn này đã xảy ra 
cách đây ba trăm năm. Bởi từ đầu cô không 
nhớ đến sự kiện xa xưa đó, cho dù ký ức vô 
thức biết rất rõ về điều đó. Cô sợ chuyện này 
sẽ xảy ra trong kiếp này hay kiếp sau. 

Một trong các nhiệm vụ của nghiệp báo là 
gIÚp cÔ khắc phục nỗi sợ chia ly băng cách 
hiểu rằng tình yêu là năng lực tuyệt đối, răng 
tình yêu không bao giờ mất, dù thân thê vật 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





chất có chết đi. Chúng ta luôn sum hợp với 
những người yêu thương, ở cõi này hay cõi 
khác. 

Mặc dù linh hồn cô hiểu rõ điều đó, nhưng 
cô đã quên đi môi liên kết ở kiếp trước với 
người mình yêu khi cô tái sinh trong kiếp này. 
Nhiệm vụ của cô là nhớ lại sự bất tử trong tình 
yêu, và sử dụng kiến thức này để khắc phục 
nỗi Sợ. 

Kiến thức này bật lên từ trái tim đến tâm 
trí tỉnh thức của cô, khi cô lắng nghe đoạn ghi 
âm mà cô đã thu lại từ trong cuốn sách của tôi, 
rồi tự nhớ lại kiếp sông ở Pháp. Giờ đây, cô đã 
biết loại bỏ những nỗi sợ dù trong kiếp trước 
hay kiếp hiện tại. Cô yêu trong sự thanh thản, 
không hề nắm giữ, không còn sợ mất người 
yêu. 

Kinh nghiệm của người phụ nữ trẻ này là 
một ví dụ tuyệt vời cho sự thật trước khi ta 
được sinh ra, giúp chúng ta biết cách bồ trí sắp 
xếp lại những cơ hội học hỏi trong cuộc đời, 
những điểm nhắn trong định mệnh. 

Vài cảm giác nhàm chán là thể hiện một sự 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


gợi nhớ mơ hồ về kế hoạch trước khi chúng ta 
đầu thai, bởi vì điều này trở nên rất thật trong 
cơ thê vật chất tại thời gian và không gian đã 
được thiết kế sẵn trong lúc cuộc đời của chúng 
ta mở ra. Điều quan trọng là nên lưu ý kỹ đến 
những sự trùng hợp ngẫu nhiên, những sự 
đồng bộ, những trải nghiệm nhàn chán trong 
đời sông, vì chúng thường thể hiện sự hội tụ 
những kế hoạch tâm linh của chúng ta và con 
đường có thật trong cuộc đời mà chúng ta 
đang du hành. 


* % % 


Tôi thường bị hạch hỏi răng làm sao tôi 
biết khi nào ký ức là thật, khi nào nó chỉ là sự 
tưởng tượng. Thật thú vị! Theo phớp trị liệu, 
điều này không quan trọng. Thậm chí nó 
chắng hề quan trọng nếu như người bệnh kia 
hay vị thầy thuốc nọ có tin về kiếp trước hay 
không. Điều quan trọng là người ta cảm thấy 
khỏe hơn, bệnh tỉnh biến mắt. 

Tuy vậy, vẫn có nhiều đặc điểm trong ký 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


ức có vẻ là thật. Những ký ức này thường rất 
sông động, thuộc vẻ thị giác hơn là hình ảnh 
tưởng tượng. 

Vài bệnh nhân của tôi nhớ lại nhiều kiếp, 
trong đó họ chết lúc nhỏ hoặc họ không có 
con, không bao giờ chuyên đổi gien di truyền. 
Ký ức về cuộc đời không có con khá sống 
động rõ ràng từng chỉ tiết. 

Một đặc điểm ký ức khác cũng rất thật. 
Một bệnh nhân có thể nhớ lại trận đánh vào 
thời Trung cô, và tìm thấy chính xác một 
người lính trong số mười ngàn người trên 
chiến trận. Vết thương của người lính đó 
thường tương ứng với bệnh tật trong kiếp hiện 
tại. Đặc biệt, căn bệnh này bắt đầu hồi phục 
sau khi cảnh tượng xưa được gợi nhớ lại. Anh 
đã quan sát thân thể anh vừa rời bỏ, tình trạng 
và vết thương của nó, cũng như toàn bộ cảnh 
tượng của trận chiến, rồi những gì vẫn đang 
phơi bày khi trận chiến đi đến kết thúc. Trong 
khi quan sát bằng mắt trên xác mình, anh đã 
trải nghiệm được những xúc cảm và những suy 
nghĩ. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Gợi nhớ: chìa khóa đi đến hạnh phúc 
trong kiêp hiện tại. 


Sống trong cơ thể vật chất là khác thường. 
Khi bạn sống bằng linh hôn thì tự nhiên hơn. 
Khi chúng ta được đưa trở về giống như bị đưa 
đến chuyện gì đó mà ta không biết. Chúng ta 
sẽ mất thời gian lâu hơn. Trong cõi tâm linh, 
chúng ta phải chờ đợi để được hồi phục, để 
được làm mới lại. Ở cõi đó cũng giống như 
nhiều cõi khác mà thôi. 

Chúng ta đều là những linh hồn... vài linh 
hồn đang ở trong thân thể vật chất, linh hồn 
khác đang trong giai đoạn thay đôi. Còn những 
linh hồn khác là người giám hộ. Nhưng tất cả 
chúng ta sẽ cùng đi đến đó. Chúng ta cũng sẽ 
là những người giám hộ. 

Hãy nhớ rằng chúng ta đều là lĩnh hôn, 
răng chúng ta bất diệt, và luôn tôn tại trong 
biển năng lượng rộng mênh mông. Trong biến 
nảy, người chủ của những linh hồn hữu dụng 
thúc đây chúng ta đi theo con đường định 
mệnh của riêng từng người, đi theo sự tiến 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


triển, du hành đến sự tỉnh thức tối cao. Chúng 
ta không cần phải chạy đua với những linh hồn 
khác. Chúng ta đi đường mình. Họ đi đường 
họ. Không hề có cuộc đua mà chỉ có một 
nhóm kết hợp cùng đi đến ánh sáng của giác 
ngộ. Linh hồn nào đã có tiên bộ hơn sẽ với tay 
lại giúp những người đi sau bằng cả tắm lòng 
từ bi yêu thương. Linh hồn đi cuối hoàn tất 
cuộc hành trình cũng có giá trị không kém gì 
so với linh hồn đi đầu. 

Một vẫn đề đặc biệt trong ngôi trường mà 
chúng ta gọi là cõi nhân gian là chúng ta hoàn 
toàn không thể nhớ răng chúng ta là linh hỗn, 
chứ không chỉ là thân thể vật chất. Chúng ta 
thường bị rôi trí bởi những ảo tưởng vô vọng 
trong cối trần gian này. Chúng ta được dạy 
răng tiền bạc, quyên lực, danh vọng, của cải 
vật chất, những tiện ích trần tục là vô cùng 
quan trọng, mà thậm chí còn là mục đích của 
cuộc đời. Chúng ta được dạy rằng hạnh phúc 
của chúng ta là được người khác yêu quý và 
kính trọng. Nếu ở một mình, chúng ta bị người 
đời thương hại. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Thực tế, chúng ta là những sinh linh bất 
diệt. 

Chúng ta luôn được đồng hành cùng 
người tri kỷ. Chúng ta luôn được các linh hồn 
giám hộ bảo vệ, yêu thương. Chúng ta không 
đơn độc. 

Chúng ta không mang theo của cải vật chất 
khi rời bỏ cõi nhân gian tạm bợ này. Những gì 
chúng ta mang theo là nghiệp báo, nhân quả, 
kết quả của sự thông thái trong trái tim. 

Khi chúng ta gợi lại ý thức rằng chúng ta 
là những linh hồn thì những giá trị sẽ thay đối, 
cuối cùng rồi chúng ta cũng được hạnh phúc 
an lành. Điều gì khác nhau trên cuộc đời này 
nếu bạn giàu có còn tôi nghèo nàn? Chỉ có kho 
báu linh hồn mới giữ lại được. Điều gì khác 
nhau nếu bạn có quyền lực và danh vọng, còn 
tôi thì không? Hạnh phúc không sinh ra từ 
trong quyên lực hay danh tiếng, mà từ trong 
tình yêu. Điều gì khác nhau nếu bạn được 
người khác yêu thích, kính trọng, còn tôi thì 
không? Vì tôi dám nói thật và sống thật, mà sự 
thật thì hiểm khi được biết đến. Hạnh phúc đến 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


từ trong nội tâm thanh tịnh, không phải từ bên 
ngoài, không phải từ những suy nghĩ của 
người khác về mình. Sự ganh ghét sẽ đầu độc 
tâm hôn. 

Có lẽ do việc học hỏi trong cơ thể vật chất 
là sự thực nghiệm nên nhiều người không có 
ký ức tự nhiên về những kiếp quá khứ. Chúng 
ta phải bảo đảm răng kiên thức và những thành 
tựu về mặt tâm linh đã ăn sâu vào trong chính 
bản thể của chúng ta. Nếu chúng ta là người 
bất bạo lực, chỉ vì ký ức trong kiếp quá khứ 
đầy hung ác làm ta lo sợ hậu quả trong tương 
lai có cách hành xử tương tựa, như vậy, chúng 
ta đã thấu triệt bài học này. Chúng ta biết rằng 
nếu chúng ta không có tính bạo lực là vì ngay 
trong tim, chúng ta biết bạo lực là sai trái. Vì 
vậy, mục đích của chúng ta là gợi nhớ lại. Có 
lẽ một câu chuyện hay một đoạn văn trong 
cuốn sách này có thê khơi lại ký ức của bạn, 
khuấy động sự thức tỉnh của bạn, làm tăng lên 
sự nhận thức của bạn. 

Tôi không tin răng chúng ta không có con 
đường truy cập vào những ký ức này. Thông 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


qua thuật thôi miên, gợi nhớ sẽ dễ hơn, bài học 
được ghi nhận từ viễn cảnh cao hơn, triệu 
chứng bệnh tan biến, sự hiểu biết về tâm linh 
có thể đột ngột tăng nhanh hơn. 

Sự trải nghiệm của Nancy có lẽ chứng 
minh được quá trình này. 

Từng người trong ngày thứ ba của buôi hội 
thảo tại viện Omega — Rhinebeck, New York, 
đều dành ngày nghỉ cuối tuần ở đổi Catskill, 
và tất cả đều cảm thấy rất thư giãn. Những 
chuyến du hành trở về quá khứ theo nhóm 
cũng phụ thêm vào tâm trạng yên lành. 

_Nancy giản dị trong chiếc áo thun trắng 
quân soóc màu be. Cùng VỚI bốn người khác, 
cô xung phong du hành về quá khứ trước mặt 
cả nhóm đông người. Tôi chọn cô vì tôi có 
cảm giác cô sẽ được lợi ích khi du hành riêng 
lẻ, lúc đó tôi có thê đặt câu hỏi và hướng dẫn 
quá trình rành mạch hơn. Tôi không thể nhận 
được sự phản hồi cá nhân trong những buổi 
thực hành cho cả nhóm người. 

Vì cô là người xung phong, không phải 
bệnh nhân, cho nên đợt thực hành này dự định 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


để chứng minh phương pháp, không phải là 
buổi trị liệu. Tuy nhiên, khi một người chìm 
sâu vào trạng thái tỉnh thức tập trung tích cực 
mà hoản toản thư giãn, thì bệnh tỉnh thường 
xuyên hồi phục. Tiêm thức không quan tâm 
đến ý đỗ của tôi, miễn là nó được bảo vệ an 
toàn. Với Naney, đây là cơ hội chữa lành vết 
thương, một tình huống học hỏi, và cơ hội 
bằng vàng như vậy không thể bị bỏ lỡ. 

Chúng tôi nói riêng với nhau một lúc, và 
tôi miêu tả thủ tục mà chúng tôi phải thực 
hiện. Tôi quyết định sử dụng phương pháp quy 
nạp nhanh chóng. Theo phương pháp này, 
chưa đây hai mươi giây, tôi có thể đưa Nancy 
đi sâu vào trạng thái bị thôi miền. 

- Được rôi, Nancy, như chúng ta đã bản, 
đặt tay phải cô lên tay tôi, nhìn vào mắt tôi, rồi 
theo hướng dẫn. Có ôn không vậy? 

Cô nhanh chóng đồng ý. 

- Tốt. Tôi sẽ đếm đến ba. Khi vừa đêm đến 
ba, tôi ấn chặt bàn tay cô xuống. Cô sẽ cảm 
thấy bàn tay tôi giữ chặt lại. Cô cứ nhìn vào 
mắt tôi và nghe chỉ dẫn. Một... hai... ba. Hãy 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhíu mắt lại, nhắm lại, ngủ đi. Hãy nhắm mắt 
lại, nhắm lại — ngủ đi! 

Tôi vội vàng rút tay ra, và cô rơi ngay vào 
trạng thái xuất thần. Tôi đưa cô đi sâu hơn, 
theo vải phương pháp đào sâu thêm, rồi hỏi cô 
đang trải nghiệm điều gì. 

Yên lặng một lát, cô bắt đầu nói. 

- Lễ ban Thánh đầu tiên của tôi. Chúng tôi 
đang ngồi trong xe, ông tôi mua kem cho 
chúng tôi. Đó là ngày đặc biệt của tôi. A1 cũng 
quan tâm đến tôi, còn tôi thì rất háo hức. 

Cô cười rạng rỡ. 

- Cô mấy tuổi rồi? 

- Sáu tuổi. 

Cô trả lời không do dự chút nào. 

- Cô có thấy mình đang mặc gì không vậy? 

- Áo đâm trăng, giây trắng có nơ cột gọn 
gàng đến mắt cá chân. Trông tôi rất xinh xắn, 
tôi rất phấn khích vì mọi người đều khen tôi 
đẹp. 

- Cô rất vui phải không? 

Tôi hỏi lại, dù câu trả lời rất rõ ràng. 

- Dạ. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





- Cô có nhìn thấy ai đang ở đó với cô 
không? Cái nhìn bằng mắt luôn luôn quan 
trọng. 

- Dạ có ông ngoại, mẹ và anh chị tôi. 

- Họ trồng ra sao? 

- Họ trông... chúng tôi đang ngồi trong xe, 
đang chạy xe. Họ ngôi trong xe với tôi, bình 
thường, anh chị tôi ngôi ghế sau với tôi. Họ 
còn trẻ, họ khoảng... tôi không biết họ bao 
nhiêu tuôi. 

- Đây là giây phút hạnh phúc của cô. Có 
phải cô cảm thấy vui không? 

Tôi hỏi điều này vì tôi nhìn thấy khóe mắt 
cô ngắn lệ. 

- Dạ. 

- Cô ứa nước mắt kìa, những giọt nước 
mắt hạnh phúc hay đau buồn vậy? 

- Tôi kích động quá. 

Vì biết đó là ký ức hạnh phúc, nên tôi 
quyết định rút gọn và di chuyển xa hơn về lại 
thời điểm chính xác. 

- Đó là ký ức tuyệt vời, và cô biết mọi thứ 
xảy ra sau đó. Một trí nhớ tốt. Cô mặc áo đầm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trăng trông xinh xắn, mọi người đều chú ý đến 
cô. Tôi muốn cô giữ lại ký ức hạnh phúc này 
VỚI Sự cảm nhận tình yêu thương, thậm chí sau 
khi cô tỉnh lại. Có được không? 

Cô gật đầu vì đã thấm nhuân bài học yêu 
thương. 

- Cô sẵn sảng quay ngược lại xa hơn? 

Cô gật đầu lân nữa. 

- Chúng ta chỉ nhìn xem lúc đó điều gì xảy 
ra với cô, bất cứ điều gì. Tôi sẽ gõ lên trán cô 
và đếm ngược lại từ năm đến một. Quay lại, 
trước khi cô được sinh ra, trong bào thai, nhìn 
xem cô có cảm nhận được gì không. 

Sau một lát, cô bắt đầu kể: 

- Tôi đang bay bồng. Tôi cảm nhận được 
tình yêu. 

Mẹ tôi bị đau lưng. Tôi thấy mẹ đâm lưng. 

- Cô được mọi người mong muốn. Cô cảm 
nhận được tình yêu, điều đó đang chờ đón cô. 

- Dạ. Có nhiều thứ lắm. Bận rộn quá. Tôi 
đoán... họ đang... sẵn sàng. 

- Họ đang làm gì vậy? 

Tôi hỏi lại cho rõ. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





- Họ đang mô tả, và di chuyển mọi người. 

- Cô nhận thức được mọi chuyện à? 

Tôi hỏi lại vì quá ấn tượng với các chi tiết 
mà cô nhận thức được. 

- Dạ. Nhưng họ rất phần khích. Đó là hoạt 
động tích cực. 

- Sao cô khóc. 

Tôi nhìn thấy cô ứa nước mắt. 

- Tôi không biết. Tôi cảm thấy hạnh phúc. 

- Cô là đứa bé được mong đợi, cha mẹ cô 
đang trông cô chào đời. Quá tràn đây tình yêu 
ở đó. Bây giờ chúng ta hãy đi đến giai đoạn cô 
được sinh ra. Tôi sẽ đếm đến ba. Rất thoải 
mái, không hề đau đớn gì hết, nhìn xem cô 
được chào đón như thế nào, cảm giác của mọi 
người ra sao. Cô nhận thức được cái gì nào? 

- Mát mẻ. 

Cô nói, và rùng mình. 

- Mẹ tôi chưa tỉnh. Mẹ không có ở đó. Mẹ 
cũng không biết tôi có mặt ở đó. Chỉ có sự thờ 
ơ. Chỉ có một đứa bé khác. Bác sĩ và y tá đang 
làm việc của họ. 

Tôi cho rằng mẹ cô chưa tỉnh lại vì bị gây 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





mê. Bác sĩ và y tá đang làm việc, Nancy không 
biết răng khi họ làm việc họ không có nhiều 
xúc cảm. 

- Không phải tình yêu mà mẹ cô dành cho 
cô hả? 

- Dạ, tôi đoán vậy. 

- Họ có quấn cô để giữ âm không? 

- Tôi không thể nói được. 

Người cô run lên, cảm giác ớn lạnh 
trở nên nghiêm trọng hơn, do đó tôi quyết 
định đưa cô rời khỏi phòng sanh. 

- Thôi, bây giờ tôi đưa cô rời khỏi cảnh 
tượng đó, cô sẽ thấy ấm lại. Làm ấm mình đi. 
Hãy bỏ quang cảnh đó đi, nếu thấy ấm tồi, 
thoải mái rồi, cô hãy thoát ra. 

Bây giờ cô sẵn sàng quay lại xa hơn, được 
không? 

- Dạ được. 

- Chúng ta chỉ du hành một lần nữa, dừng 
lại một lần nữa, rồi đi về xa hơn. Có thê cô sẽ 
nhớ lại một kiếp quá khứ nào đó. Khi tôi gõ 
lên trán cô và đếm ngược từ năm đến một. Cô 
hãy tập trung vào một hình ảnh hay cảnh 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





tượng nảo của kiếp quá khứ hiện ra nhé, nhớ 
để ý đến những chỉ tiết. 

Ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi, cô nói: 

- Tôi đang ở trong một ngôi làng. Đó là 
trung tâm thị trấn, giống như chợ. Có nhiều 
hoạt động, nhiều người hò hét nhau, giống như 
cuộc đấu giá. Một cuộc đấu giá. Tôi đi qua, tôi 
không tham gia. Tôi là đàn ông, có râu quai 
nón. Có nhiều mùi thơm lẫn mùi hôi. Không 
sạch sẽ chút nào. 

Cô đang quét lại hình ảnh đó, thu lại mọi 
chỉ tiết. 

Tôi cô gắng biết khoảng thời gian nào. 

- Khu chợ đó ra sao vậy? Người ở đó ăn 
mặc thế nào? Nó ở ngoài trời hả? Người ta bán 
gì vậy? 

- Ngoài trời, giăng bạt. Đường sá khô ráo 
nhưng dơ lắm. Gà và rau quả, không có nhiễu 
rau quả lãm. Người ta... nhìn giống nông dân, 
đó là con phô vắng... 

- Trong một thành phô lớn hả? 

- Tôi nhìn thấy một bức tường. Bức tường 
chia ra từng khu vực cách nhau. Tôi muốn nói 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


là AI Cập, nhưng không phải AI Cập. Đúng 
rồi, đó là Ai Cập. 

Tôi nghi ngờ vùng đất đó bị chiếm đóng, 
bị xâm lăng, bị thay đổi biên giới. 

- Bây giờ chúng ta hãy đi đến đúng thời 
gian để nhìn xem người đàn ông gặp chuyện 
øì. Người đàn ông đi ngang qua đó. Người đàn 
ông có râu... chuyện gì đã xảy ra cho anh ta 
vậy. Hãy đi xa hơn, đến sự kiện có ý nghĩa 
trong đời cô, đời người đàn ông đó... khi tôi gõ 
lên trán cô ba lần. Cô có thể trải nghiệm và 
trong trạng thái xuất thần, cô vẫn có thể nói 
chuyện với tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

- Một cuộc gặp gỡ. Anh ta có cuộc gặp gỡ 
với nhiều người. Anh ta rất quan trọng. Anh ta 
biết... anh ta nói với mọi người về những gì 
đang xảy ở nơi khác. Thay đối, thay đổi... tôi 
không biết thay đổi cái gì. Người ta không 
muốn thay đối. 

- Anh ta cảm thấy thế nào? Cô cảm n 
thế nào? Tôi tế nhị nói gộp chữ “anh ta” 
“cô” để đây mạnh môi liên kết của cô với 
người đàn ông xa xưa này. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Anh ta lo lắng. Anh ta không chắc họ có 
muốn nhận lấy điều này. 

- Nhưng đó là thông tin quan trọng, sự 
thay đối có cần thiết phải thực hiện không? 

- Anh ta biết mình phải nói với họ. Anh ta 
không thể nói. Anh ta được lệnh phải nói với 
họ. 

- Tôi sẽ gõ lên trán cô để xem thử liệu cô 
có thê nhìn thấy thêm các chỉ tiết về việc anh 
ta phải nói không, phải thay đối cái gì? 

- Tôi nhìn thây bản đô. Tôi không nhận 
ra... Cô ngừng lại một lát, rồi tiếp tục: 

- Tôi cảm nhận một đội quân. Rất đông 
người đang tiên đến gần. Tôi nghĩ chúng đang 
cướp đoạt mảnh đất này. Tôi nghĩ chúng đang 
đến gần, cho nên tôi muốn kêu gọi mọi người 
hãy chuyền đi, nếu không họ sẽ bị đuôi đi. Còn 
nếu họ không đi thì họ phải chiến đấu. 

- Cô giữ vai trò gì trong đó? Cô thuộc phe 
nào? Cô phải hoàn thành việc gì vậy? 

- Tôi nghĩ mình thuộc phe khác. Tôi đang 
cảnh báo họ. Hầu như tôi là gián điệp. Họ đều 
cho rằng tôi đang giúp họ, nhưng thực ra, tôi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cô gắng giữ hòa bình giữa hai bên. 

- Đó là điều tốt để tránh chiến tranh xảy ra. 
Điều này thật quan trọng, nhưng quá nguy 
hiểm cho cô. 

- Tôi thấy sợ. 

Tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng hiện trên 
mặt Nancy. Tôi đưa cô đi xa hơn, đến đúng 
thời g1an. 

- Hãy tiếp tục đi đến đúng lúc đó, nhìn 
xem cái gì xảy ra với cô. Đây là tình huống 
nhạy cảm và nguy nan. Cô đang sợ. Một đội 
quân đang tiên đến, cô là người báo trước 
chuyện nảy, cố gắng thực hiện công việc theo 
cách hòa bình, do vậy không có chiến tranh, vì 
cô không biết cách nào để người dân ở đó đi 
theo. Nhưng hãy đi tiếp, xem chuyện gì xảy 
ra... Chuyện gì xảy ra với người dân và mảnh 
đất đó. 

- Tôi đang ở trong sa mạc. Tôi đã ra khỏi 
khu vực đó. Tôi phải thực hiện nhiệm vụ của 
mình. Họ đang bắt đầu tự đánh nhau. Có người 
tin tôi, có người không tin. Ngay lúc tôi biết 
họ nhận được lời nhắn của tôi, tôi rời khỏi nơi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đó lập tức. Tôi đang tiếp tục di chuyển. Tôi 
không biết mình sẽ đi đâu, một nơi chưa biết 
đến. Tôi chỉ đang đi giữa sa mạc, một mình. 

- Cô già lăm không? 

- Tôi chưa già lãm... 

Cô trở nên yên lặng, và tôi đợi. Cuối cùng 
tôi phá vỡ sự yên lặng. 

- Chúng ta hãy tiếp tục đi tới cuối cuộc đời 
đó xem sao. Một điệp viên, một trinh sát, 
người đưa tin. 

Hãy đi tiếp đến cuối đời, khi tôi gõ lên trán 
cô, và ngay phút giây đó, hãy nhìn xem 
chuyện gì xảy ra. 

- Tôi đang ở trong nhà của một người bạn. 
Tôi sắp chết. Tôi cảm thấy thanh thản. 

Khuôn mặt cô phản chiếu sự an lành. 

- Cô có nhìn thấy người bạn không? 

- Tôi cảm nhận được có họ, những người 
bạn rất tốt. Đó là người đàn ông và người vợ. 
Họ chăm sóc tôi vào những giây phút cuối đời. 
Tôi rất giả. 

- Như vậy cô đã sống sót qua cơn nguy 
hiểm. Cô sống cho đến già. Giờ đã đến lúc đi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


rồi, cô hãy thoát khỏi thể xác già cỗi, sắp chết. 
Ra đi để cảm nhận sự tự do và nguồn ánh 
sáng, niêm thanh thản. Hãy thoát đi và xét lại 
tâm trí cô có đã nhận được bài học gi trong 
cuộc đời đó không. Một cuộc đời rắc rối, quan 
trọng, đây gian khổ? Cô đã học hỏi được gì? 
Người đàn ông đó đã học được gì? 

Nanecy đang nghiền ngẫm bài học. 

- Tôi phải hy sinh. Niềm hạnh phúc của tôi 
không quan trọng. Tôi có việc lớn hơn. Tôi 
phải rời khỏi nhà và cứu giúp người khác. 

- Nhiệm vụ gì vậy? 

- Dạ, rất đáng giá, rất tốt. Tôi phải hy sinh. 

- Giúp mang lại hòa bình, hoặc ít ra cũng 
tránh được chiến tranh theo cách nào đó, phải 
không? 

- Dạ, tôi cho là vậy. Thật sự, tôi không bao 
giờ biết rõ. 

- Vì cô đi tiếp đến một nơi khác? 

- Dạ, tôi chuyền đi và không nghe lại tình 
hình về vùng đất đó nữa. 

- Rất tốt. Hãy tạo ra môi liên kết với kiếp 
sông hiện tại của Nancy trong tâm trí cô. Cô 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đã đem gì về từ kiếp sống đó cho kiếp nảy, 
mang 8Ì vê cho cuộc sông của Nancy? Nguyên 
tắc sống, uy tín, lòng thương cảm, ý thức với 
nhiệm vụ mà anh ta phải thực hiện? Hãy nhìn 
mối liên kết và điều mà cô đã học hỏi được từ 
đó... sức mạnh của anh ta. Chỉ mang vào cuộc 
đời hiện tại, không cần phải kế với tôi. Đó là 
chuyện riêng của cô. 

Chúng tôi chờ đợi. Tôi biết được khi nào 
cô sẽ hoàn tất công việc này. 

- Tốt rồi. Cô sẵn sàng trở về chưa? 

- Dạ tôi. 

- Được. Tôi sẽ đánh thức cô trong vài giây 
bằng cách nhân lên một điểm giữa lông mày. 
Khi tôi nhắn lên, cô có thể mở mắt. Cô bị đánh 
thức, ngay đây, nhưng cô nhớ rõ mọi thứ, hoàn 
toàn điều khiến được thân thể và tâm trí. 

Cô mở mắt từ từ, đôi mắt ngây dại. Cô vừa 
quay về sau trạng thái xuất thần, một chuyên 
du hành dài. 

- Tốt quá. Chào mừng cô trở vẻ. Cô cảm 
thấy thế nào? Cuộc trải nghiệm đó ra sao? 

- Tôi cảm thấy như tôi đang quan sát điều 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


øì mà tôi chưa từng trải qua, mặc dù tôi đã trải 
qua. Rất khác lạ. 

- Một cảm giác mãnh liệt? Cô gật đầu. 

- Rất mãnh liệt. Tôi biết có điều quan 
trọng ở đó, nhưng tôi không hiểu chuyện gì 
quan trọng lúc đó, cho đến khi tôi nhìn lại, và 
rôi tôi nhận ra rằng mọi thứ đều được thực 
hiện theo cách đã định sẵn. 

- Cô đang có ký ức về thời thơ âu, buôi lễ, 
áo đầm trăng, và cảm xúc đặc biệt phải không? 
Cô có anh chị mà cô thường không đề ý đến. 

- Năm anh chị em trong gia đình bảy 
người. 

Cô nói rõ hơn. 

- Vì vậy cô không quan tâm đến mình 
nhiều. 

Đúng không, dù đó là ngày hạnh phúc của 
cô. 

- Dạ đúng vậy. Ngày đó tôi giống như nữ 
hoàng. Cô trả lời trong sâu thắm, nhớ lại ngày 
lễ ban Thánh của cô. 

- Rồi cô quay về thời điểm được sinh ra, 
còn nằm trong bụng. Cô lại nhận thức được 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tình yêu, được chào đón, được chuẩn bị. Dù cô 
là đứa con thứ năm, cô vẫn được mọi người 
mong đợi. Cô cảm thấy khác biệt giữa bác sĩ 
và y tá, những người chỉ lo phận sự của mình, 
cảm nhận được tình yêu của cha mẹ cô. Họ 
chuẩn bị chào đón cô. 

- Lúc đó tôi cảm thấy xa lạ, có vẻ như họ 
không có mối quan hệ gì với tôi, hay phấn 
khởi khi tôi có mặt. 

Đó là một lần sinh khác, họ phải chăm sóc 
người khác. 

Cô đang nói về những nhân viên y tế. 

- Rồi ký ức về người đàn ông râu quai nón 
trong sa mạc. Có lẽ là Ai Cập hay Châu Á. 

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, như gợi nhớ 
nhiều hơn. 

- Tôi nhìn thấy anh ta đi xuống con đường 
đổi vòng quanh, con đường đất dài, một bên là 
cánh đồng. 

Anh ta đi một mình. 

Tôi quan sát: 

- Anh ta chuẩn bị để những chiến binh 
không bị chết một cách vô ích. Cô gắng hòa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


giải hơn là đánh nhau. 

Nancy biết nhiều hơn. 

- Tôi thật sự biết rằng dù anh ta sống đơn 
độc, nhưng anh ta không hề cô đơn, không bao 
giờ cảm thấy cô đơn. Tôi cho rằng có điều gì 
đó nỗi kết với mục đích này. 

- Tôi muốn cô nhìn xem mỗi liên kết với 
cuộc đời cô hiện nay. Chỉ nghĩ thôi, không cần 
nói ra, vì đó là chuyện riêng của cô. Cô có 
phiền không nếu có người hỏi cô một vài câu? 

Cô đồng ý. Khán giả đang say mê, và phải 
mất một lúc sau mới có người dám hỏi: 

- Chuyện xảy ra vào thời kỳ nào vậy? 
Naney nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: 

- Tôi không biết thời gian, nhưng tôi cảm 
nhận về cách ăn mặc có vẻ như trước Công 
nguyên, nhưng tôi không biết năm nảo. 

Khi Naney trả lời xong, tôi liên tưởng đến 
Catherine, bệnh nhân mà tôi đã kế trong cuốn 
Tiền kiếp và luân hồi, có thật không? 
Catherine cũng đã nhắc đến từ Công nguyên. 
Nhiều năm qua, các nhà phê bình đã mắng mỏ 
điều này cho là cái dạng mâu thuẫn tai hại. Họ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hả hê cho răng “Làm sao cô ta biết được trước 
Công nguyên, khi mà thời đại cô xưa đó chưa 
hề có khái niệm về hai chữ “Công nguyên'?”. 
G1ờ đây, Nancy cũng nói giống như vậy. 

Dĩ nhiên, câu trả lời rất đơn giản nếu bạn 
hiểu quá trình thôi miên và thời đại trong quá 
khứ. Trong thuật thôi miên, người đó là người 
quan sát cũng là người bị quan sát. Thực tế, 
nhiều người xuất thần nhìn thấy quá khứ như 
thể họ đang xem một bộ phim. Tâm thức của 
bạn luôn nhận rõ và quan sát những điều bạn 
đang trải nghiệm trong lúc bạn bị thôi miên. 
Mặc cho sự liên lạc nằm sâu trong tiêm thức, 
tâm trí bạn vẫn có thể bình phẩm, chỉ trích, và 
phê duyệt. Đây là lý do tại sao người ta bị thôi 
miên và dính vào các hoạt động trong thời thơ 
âu hay trong tiền kiếp mà vẫn có thể trả lời các 
câu hỏi của nhà trị liệu, nói bằng ngôn ngữ 
hiện đại, biết rõ các địa danh mà họ nhìn thấy, 
thậm chí biết được niên đại dù chỉ hiện thoáng 
qua trong mắt hay tâm thức của họ. Họ có thê 
nhớ các sự kiện xảy ra lúc còn sơ sinh, như 
chúng ta đã chứng kiến, tuy họ vẫn nói ngôn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


ngữ hiện đại một cách hoàn hảo. Tại sao? Bởi 
vì họ nhớ, chứ không phải họ trở lại thành đứa 
bé sơ sinh mà mất đi hết mọi khả năng trí tuệ 
và cơ thể vật chất hiện thời. 

Nanecy đang lăng nghe các câu hỏi từ thính 
giả. 

- Nancy có cảm giác gì về lý do tại sao cô 
đặc biệt chọn kiếp sống đó để trải nghiệm, chứ 
không phải bất cứ một kiếp nào khác? Hay tự 
nó đến với cô? 

- Tôi không biết tại sao kiếp sống đó lại 
đến với tôi. Tôi nghĩ răng ở phân cuôi là nói 
đến những øì tôi cần thực hiện trong kiếp hiện 
tại. Tôi cho đó là bài học có giá trị mà tôi phải 
biết, phải suy ngẫm. Có lẽ đó là những gì tôi 
thật sự cần được nghe và hiểu về cuộc đời cô 
độc. 

Tôi kết thúc phần này sau vài câu hỏi nữa. 
Vài ngày sau, Nancy gởi cho tôi một lá thư. 

“Công việc của ông đã tác động đến nhiễu 
cuộc sống của chúng tôi. Cá nhân tôi đã trải 
nghiệm sự hình thành của uy lực từ khi tôi đọc 
những cuốn sách ông viết. Thậm chí tôi chưa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


kịp hấp thu hết cuộc trải nghiệm này, cho đù 
tôi đã hiểu hết lời gợi ý mà tôi đã nhận được 
và nhìn thấy tâm quan irọng đỏ trong cuộc đời 
hiện tại. Tôi biết điều này sẽ có ảnh hưởng sâu 
sắc với cuộc sống của tôi và nhiễu người 
chung quanh tôi. 

Cảm ơn ông đã giúp tôi được giải thoát và 
biết được rằng linh hôn mình là bất diệt!” 

Nancy đã đạt được điều cốt yếu của 
chuyến du hành. 


Mỗi ngày là một niêm vui: Bài học cho 
trái tim. 


Đừng bao giờ sợ mạo hiểm. Chúng ta bất 
diệt. Chúng ta không bao giờ bị tôn thương. 

Đôi khi bài học có vẻ đơn giản và rõ ràng, 
tuy vậy, chúng ta phải học thuộc lòng, tận 
trong tâm trí, không phải chỉ băng tri thức. 
Cuộc trải nghiệm trực tiếp thông qua những 
chuyến du hành có thê chỉ ra một con đường 
cho trái tim. 

Barbara đã trải qua cảm giác sâu sắc từng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chỉ tiết trong một kiếp sống ở miễn Nam nước 
Mỹ vào giai đoạn hai của thế kỷ thứ mười 
chín. 

Cô nhớ đã sống với mẹ cô trong một căn 
nhà to lớn màu trắng, một cuộc đời gian khổ 
mà họ phải chịu đựng do hậu quả của cuộc nội 
chiến. Cô nhớ lại sau đó là một khoảng thời 
gian hạnh phúc khi cô lập gia đình. Cô có hai 
đứa con, và sống ở một căn nhà khác. 

Tôi đưa cô đi đến những ngày tháng cuối 
cùng của cuộc đời đó. 

- Tôi già rồi... tay tôi đã trô đôi môi. 

- Có aI ở chung quanh không. 

- Thăng con trai đang ngôi bên tôi... đứa 
con gái đang đứng ở cửa, nó nhìn tôi buôn bã. 

Barbara lầm bằm: 

- Tôi không muốn nó buồn. 

Cô tắt thở, linh hồn thoát khỏi thê xác. Tôi 
hỏi: 

- Giờ thì cô cảm thấy thế nào? 

Cô trả lời hùng hồn: 

- Tốt hơn nhiều. Tôi có thể nhìn thấy các 
con trong phòng, nhìn thấy thân thê của người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đàn bà đang nằm trên giường. Tóc bà ta trắng 
xóa, mặt nhăn nheo .. tôi cảm thấy bình yên... 
thấy mình như đang bay đi. 

Cô đang tận hưởng nơi bình yên này. 
Trước khi đánh thức cô, tôi dặn cô hãy nhìn kỹ 
hai đứa con, liệu cô có nhận ra người nào đó 
trong kiếp sông hiện tại của Barbara không. 

- Tôi có cảm tưởng đứa con gái của tôi bây 
giờ là đứa cháu gái, tên nó là Rebecca... lạ 
thật... tôi thấy như có mối liên hệ giữa đứa con 
và đứa cháu hiện giờ. 

Tôi nhắc Barbara răng chúng ta thường tái 
sinh lại củng với những người thân quen, duy 
chỉ có vị trí trong mối quan hệ sẽ thay đối. Đây 
cũng là bài học trong trạng thái thân thê vật 
chất. 

Sau khi thoát khỏi thân xác già nua, cô có 
thể ôn lại quãng đời đó, sự giảu sang lúc ban 
đầu, sự tàn phá sau cuộc nội chiến, và một đời 
sông gia đình hạnh phúc tiếp theo đó. Một bài 
học nỗi bật hơn những bài học khác. 

Barbara nói một cách dứt khoát: 

- Hãy làm chậm lại và tận hưởng những 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


điều mà chúng ta đang có. 

Một lần nữa, bài học này không chỉ áp 
dụng đặc trưng với cô mà với tất cả chúng ta. 

Có rất nhiều vẻ đẹp, rất nhiều lẽ phải và 
tình yêu chung quanh ta, mà chúng ta hiểm khi 
biết cách chú ý, biết cách thưởng thức. Đôi khi 
phải trải qua một bị kịch hoặc một mất mát to 
lớn chúng ta mới nhận ra điều này. Nhưng 
dường như chúng ta lại nhanh chóng rơi vào 
vết mòn cũ. 

Hãy ngôi thoải mái và nhắm mắt lại. Thở 
nhẹ nhàng, và để mọi mệt mỏi buồn phiền TỜI 
xa tâm trí, thân thê bạn. 

Hãy nhớ đến lúc bạn khóc vì hạnh phúc. 
Có lẽ bạn giúp người khác một cách vô tư. Có 
lẽ một người nào đó vô tình giúp đỡ bạn. Có lẽ 
bạn đang đọc một cuỗn sách hay xem một 
đoạn phim hoặc chứng kiến một cảnh tượng, 
trong đó, con người đối xử với nhau bằng cả 
tâm lòng yêu thương. 

Hãy tận hưởng niềm vui. Trái tim bạn 
đang rộng mở. Bạn đã có một đầu mối vững 
chắc răng sự biến đổi rất cần thiết để mang 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


niềm vui, hạnh phúc và an lành cho cuộc đời 
mình. 

Người ta biết rằng hạnh phúc xuất phát từ 
trong nội tâm thanh tịnh. Bạn sẽ không đạt 
được hạnh phúc kỳ diệu nếu một người nào 
khác thay đổi, và cho dù cả thể giới bên ngoải 
có thay đôi, mà chính là bạn phải thay đôi. Bạn 
phải nhìn thấy được viễn cảnh rộng lớn hơn. 
Người khác có thể chỉ ra con đường, đưa ra 
cho bạn nhiều phương cách, nhưng đó là 
những cái chung chung ai cũng có thể thực 
hiện được. Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn. 

Hạnh phúc không có gì là sai trái, tội lỗi, 
hay thực dụng cả. Bạn chưa thê tốt nghiệp từ 
ngôi trường thế gian này nếu bạn chưa biết 
được hạnh phúc là øì. 

Mẹ Teresa đã viết răng: 

“Tôi tin chắc rằng nếu tất cả chúng ta đêu 
hiểu lời vàng của Chúa - răng Chúa là tình 
yêu và răng Người đã tạo ra những điêu vĩ đại 
cho chúng ta, yêu và được yêu. Rồi chúng ta sẽ 
yêu thương lân nhau cũng như Người đã yêu 
thương từng người chung ta vậy. Tình yêu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chân thật là sự ban tặng trước khi nó bị tổn 
thương. Không phải là chúng ta cho tặng 
nhiêu đến mức nào, mà chúng ta đặt để tình 
yêu nhiễu đến dường nào vào trong việc cho 
tạng đó. 

Hành động trong tình yêu là việc phụng sự 
nhán loại, và vì vậy hành động của tình yêu là 
hành động của hòa bình nhân loại. Đáy chính 
là đời sống của nguyên tắc vàng. 

Hãy yêu thương lẫn nhau, cũng như Chúa 
đã yêu thương từng người trong chúng ta. ` 

Tôi không đồng ý với bà về vẫn đề tình 
yêu chân thật là việc ban tặng cho đến khi nó 
bị tốn thương, bởi vì có rất nhiều niềm vui khi 
chúng ta dâng tặng cho người khác. Bất cứ sự 
tốn thương nào rôi cũng sẽ nhanh chóng được 
xoa dịu. Tuy nhiên phần sau thật tuyệt vời, 
một trí tuệ thật thanh khiết. Nếu mỗi người 
trong chúng ta đều nghe theo lời nói đơn giản 
của Mẹ Teresa thì bạo động và chiến tranh sẽ 
tan biến, hòa bình sẽ được tái lập trên khắp thế 
ØIỚớI này. 

VỀ mặt tâm lý, trong nội tâm con người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


vẫn tìm thấy sự bình an. Nỗi sợ có biến mất là 
nhờ vào tình yêu. Nếu không sợ hãi, chúng ta 
có thể hoàn thành những gì mà chúng ta phải 
hoàn thành khi có mặt trên thế gian này. Nếu 
không sợ hãi, chúng ta không cân phải bảo vệ 
bản thân. Chúng ta sẽ cởi mở tâm hồn mình 
với một tắm lòng yêu thương tràn đây. 

Tôi đã từng điều trị một nhà đánh gôn 
chuyên nghiệp. Anh ta quá quan tâm đến 
những điểm sô của mình. Càng lo lắng, anh ta 
càng bị mất điểm. 

Trong một buồi tập thiền tại văn phòng tôi, 
anh loại bỏ cái ngã của mình và hòa vào buôi 
chơi gôn. Anh chợt hiệu gôn như một phép ân 
dụ của cuộc đời. Buồi đánh gôn rung mạnh lên 
cùng với cuộc đời, làm cuộc đời thêm nhiều 
sinh khí. 

Tôi hỏi anh: 

- Anh đã học được điều gì? 

- Việc đánh gôn không để ý tôi có ghi 
điểm hoặc chơi hay đở ra sao. Buổi chơi gôn 
chỉ muốn tôi hưởng thụ niềm vui, cảm thấy 
hương vị và nét đẹp trong đó mà thôi. Điều 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mong ước lớn nhất của việc chơi gôn là được 
hài lòng và vui vẻ. 

Người đàn ông này đã có được bước tiến 
về mặt tâm linh đáng kể. Chăng có gì ngạc 
nhiên nếu anh ta đưa bài học đánh gôn vảo bải 
học về cuộc đời, hăn là học trò anh sẽ được lợi 
ích gấp đôi, và những bàn thắng của anh cũng 
sẽ rơi xuống như mưa. 


Sự nhận thức. 


Bạn nên xem xét lại thói hư tật xấu của 
mình trước khi đi đến quyết định. Nếu không, 
những thói hư đó sẽ theo bạn hết kiếp này qua 
kiếp khác. Chỉ khi nào chúng ta loại bỏ hết 
những thói hư tật xấu thì chúng ta mới tích lũy 
vốn sông trong một cơ thê vật chất. Đẳng tối 
cao cũng không thể làm gì để giúp chúng ta 
được. 

Chỉ khi nào bạn tin rằng mình đủ sức 
mạnh để thông suốt những vọng tưởng phiền 
não, thì lúc đó mọi vọng tưởng phiên não này 
sẽ không gây rối bạn trong kiếp sau. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Thây dòng Tên và nhà tâm lý học Tony de 
Mello kế một câu chuyện về sự nhận thức, về 
chuyện bất ngờ nhận thức mà hàng ngày chúng 
ta đang ngủ quên. 

Một người cha phát hiện con trai mình ngủ 
đi ngủ lại quá giờ và sẽ bị trễ giờ đến trường. 
Ông gọi cửa phòng thẳng con nhiều lần, nói 
lớn: 

- Dậy đi con, kẻo trễ giờ đến trường! 

- Con không muốn đi học! 

- Sao vậy? 

- Có ba lý do. Thứ nhất, trường học rất 
chán. Thứ hai, mây đứa nhỏ cứ trêu ghẹo con 
hoài. Thứ ba, con ghét trường học. 

Người cha vặn lại: 

- Cha sẽ đưa ra ba lý do tại sao con phải 
đến trường. Thứ nhất, đó là bổn phận của con. 
Thứ hai, con đã bốn mươi lăm tuổi rồi. Thứ 
ba, vì con là hiệu trưởng! 

Vì vậy, hãy tỉnh thức và vượt qua vết mòn 
của cuộc đời. Hãy sống trong hiện tại, không 
sông trong quá khứ hay tương lai. Quá khứ đã 
qua, chỉ học hỏi rồi để mọi thứ qua đi. Tương 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


lai thì chưa đến. Hãy lên kế hoạch cho tương 
lai mà không phải bận lòng. Bạn sẽ phí thời 
gian và năng lượng nếu phải bận lòng với 
tương lai. 

Con đường dẫn đến sự nhận thức được mở 
rộng có lẽ bật ra trong lúc trải nghiệm chuyên 
trở về quá khứ. Có lẽ kinh nghiệm chuyền hóa 
cuộc đời dễ được tìm thấy hơn, nếu như nhà trị 
liệu linh hoạt và sẵn sàng chấp nhận một tâm 
trí ở mức độ cao để hướng dẫn cho những 
chuyến du hành trở về theo cách nhẹ nhàng, 
như vậy sẽ tốt hơn là theo đuổi lịch trình riêng 
của nhà trị liệu. Trường hợp đó giống như 
John vậy. 

John, người đàn ông có học ở tuổi trung 
niên, khi bị tôi thôi miên trước mặt hàng trăm 
thính giả tại buổi hội thảo ở Boston. Sự nhận 
thức khiến thính giả trở nên yên lặng lạ 
thường, họ mong đợi và cô bám vào từng chữ, 
thấm vào sự nhận thức của tôi. 

Nhẹ nhàng, chằm chậm, tôi đưa John trở 
về đúng lúc. Cảnh tượng đầu tiên John thấy là 
buôi tiệc Giáng sinh. Lúc đó John năm tuổi. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Anh ta rạng rỡ với niềm hãnh diện trẻ con khi 
nhìn thấy lại cảnh tượng sống động đó. 

- Tôi có thể nhìn thấy các người cô đang ở 
đó. Tôi mặc bộ đỗ đầu tiên băng vải flanen 
màu xám. 

Có vẻ như anh cảm thấy mình thành người 
lớn khi mặc bộ đồ đó. Anh nói tiếp: 

- Tôi thấy cây thông lấp lánh. 

Tôi yên lặng một lát, để anh thưởng thức 
giây phút đó, trải nghiệm niềm hãnh diện và 
hạnh phúc. Rồi tôi đưa anh đi trở về xa hơn, 
trước khi anh được sinh ra. 

Lập tức anh kế: 

- Chật chội quá! Tôi muốn duỗi thăng Ta. 

John bắt đâu lắc đầu qua lại, duỗi thăng 
đôi chân, cân thận di chuyên đôi tay. Rồi anh 
ta chú ý đến ánh sáng nhấp nháy, tiếng rì rằm 
nơi dây rốn, và ánh sáng làm anh dễ chịu. Tôi 
đưa anh qua khỏi đó, dù anh không cảm thấy 
khó chịu, nhưng tiếng ôn ảo vẫn làm anh bực 
mình. John giải thích: 

- Nhiều người nói chuyện quá! 

Tôi hướng dẫn anh tách khỏi cảnh tượng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sinh nở, tuy vẫn còn trong trạng thái bị thôi 
miên sâu. Tôi nói John hãy mường tượng đi 
qua một cánh cửa đặc biệt, tôi mong anh khôi 
phục lại ký ức của một kiếp quá khứ, nhưng 
anh không thực hiện. Thay vào đó, là một cuộc 
trải nghiệm về mặt tâm linh. 

John tìm thấy chính mình đang ở trong 
một khu vườn xinh xắn. Anh miêu tả ánh sáng 
đẹp lạ kỳ tràn ngập khắp vườn, ánh sáng 
truyền vào người làm anh cảm thấy thật an 
lành. Anh bắt đầu nhận thấy có rất nhiều trẻ 
em. Anh là người lớn hơn và là thây giáo của 
đám trẻ đó. 

Anh quan sát thấy một con ngựa trăng bên 
cạnh, cụm từ “thuần khiết” vụt qua tâm trí anh. 
Một cây có tàng lớn đứng đơn độc bên phải. 
John nói rất chậm rãi, khoan thai. Từ ngữ 
không đủ miêu tả cảnh vật trải ra trước mặt 
anh, không đủ miêu tả nét đẹp của ánh sáng 
trong khu vườn. 

Tôi hiểu răng anh đã nhận thức được nhiều 
hơn những gì anh có thê chia sẻ với chúng tôi. 
Tôi hỏi: 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Anh dạy điều gì cho mây đứa nhỏ vậy? 

Câu trả lời đây bí ấn, nhưng anh nói rất 
nhẹ nhàng và từ tốn: 

- Tôi dạy chúng cách chơi. 

Sau đó giọng nói anh trở nên chắc nịch, 
như thể chúng tôi trong hàng thính giả đều là 
học trò của anh vậy. 

- Chúng ta có thê luôn luôn ở đó! Chúng ta 
có thể luôn luôn ở đó! 

Giọng anh kéo lê, rồi yên lặng. Anh bắt 
đầu nói thì thầm, có vẻ như chỉ muốn một 
mình tôi nghe. 

- Niềm vui này... vẻ đẹp... sự nhận thức, 
khu vườn này trên trái đất luôn luôn ở đó, 
ngay bây giờ hay bất cứ lúc nào chúng ta lựa 
chọn. Nếu chúng ta chọn... nêu chúng ta nhớ 
lại như thế nào. 

Anh lại yên lặng, những giọt nước mắt vui 
mừng lăn dài trên má. John không hề muốn rời 
bỏ nơi đó, nên tôi để anh nghỉ ngơi một chút ở 
đó. 

Những gì John dạy cho đám trẻ là Vườn 
Địa Đàng trên trái đất. Đó là điều có thể đạt 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


được nễu chúng ta biết cách chọn lựa. Lời ngỏ 
từ cõi tâm linh của John rất mạnh mẽ. Chúng 
ta bắt đầu nhận thức về sự thật “khác”, 
thậm chí trong tỉnh trạng hiện tại, trong hình 
thái của cơ thê vật chất. Chúng ta có thể cảm 
thấy niềm vui thanh khiết, niềm an lạc, nét đẹp 
hoàn hảo ngay lúc này. 

Khi chúng ta vượt khỏi thể xác, chúng ta 
sẽ nhận thức giống như vậy, đến một nơi giống 
như vậy, chúng ta thực sự giống nhau. 

Sự quên lăng, sự vô tình có thể sẽ được 
đảo ngược lại. Chúng ta không cần phải chết, 
hoặc cận kề với cái chết mới nhớ lại, mới trải 
nghiệm lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc 
của John vẫn còn ứa ra từ trong khóe mắt của 
anh. 

Cũng như tôi, anh đã nhận ra rằng sự thay 
đối đã xảy ra trong cuộc đời mình, sự thay đôi 
từ trong trí tuệ quá mức trở thành một cuộc trải 
nghiệm có thật. Cánh cửa đã mở ra và không 
thể đóng lại, bởi vì cuộc trải nghiệm quá xác 
thực, đầy sức mạnh. 

Hai tuần sau đó John viết cho tôi, miêu tả 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


về những sự kiện đồng bộ đã chứng nhận cuộc 
trải nghiệm của anh chắc chăn hơn nữa. Biểu 
tượng của khu vườn xuất hiện khắp nơi, từ dĩa 
CD cho đến sách, các tập thơ, anh đều nghe 
thấy những lời miêu tả về nét đẹp của khu 
vườn giông như anh đã trải qua. 

Trong khoảng thời gian John trải 
nghiệm tại Boston, sự nhận thức của tôi cũng 
dân dân thay đôi. 

Chúng ta không nên quên lãng, chúng ta 
có thể gìn giữ sự nhận thức mà chúng ta là 
những sinh vật thánh thiện, những sinh vật biết 
vui, biết yêu thương, biết cảm thông, biết chọn 
sự an lạc cho cuộc sông. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương bảy 
Yêu thương vò lòng từ 


Tình yêu là câu trả lời tuyệt đối. Tình yêu 
không phải là sự trừu tượng mà là nguồn năng 
lượng thật sự, điều này tự bạn có thể tạo ra và 
gìn giữ. Chỉ yêu thôi, cảm thấy yêu, và hãy 
biểu lộ tình yêu. 

Tình yêu sẽ xua tan mọi nỗi sợ. Chúng ta 
không cảm thấy sợ hãi khi yêu thương. 

Vì mọi thứ là năng lượng. Tình yêu mở 
rộng mọi năng lượng. Tất cả đều là tình yêu 
thương. 

Phần lớn chúng ta không sống với cuộc 
đời mình như thể chúng ta nhận thức được bản 
chất tâm linh của chính mình. Chúng ta hành 
động cứ như chúng ta chỉ là những đối tượng 
vật chất, không hề có tâm hồn hay linh hồn gì 
cả. Về mặt khác, chắc hăn chúng ta sẽ không 
làm những việc điên rồ như chúng ta vẫn đang 
làm. Hơn 90% trong số chúng ta tin rằng có 
đắng Tối Cao, có thiên đường, và chúng ta sẽ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đi đến một cõi khác khi chết đi. Tuy vậy, cách 
cư xử của chúng ta lại đi ngược với niềm tin 
này. Chúng ta đối xử với người khác thô lỗ, 
hung tàn. Chúng ta vẫn chấp nhận hành động 
diệt chủng và vân lao vào những cuộc chiến 
tranh liên miên. Chúng ta giết hại, tra tấn và 
cướp bóc. Chúng ta cứ tiếp tục hành xử theo 
cách ích kỷ, thô bạo. 

Sự sợ hãi đã ngăn chúng ta nhận ra bản 
chất có 1á trỊ về mặt tâm linh. Những sinh vật 
có tâm linh như chúng ta phải nên thực hành 
lòng từ ái, khoan dung chứ không phải sự sát 
hại cướp bóc. 

Nếu phải nghĩ đến từ ngữ thưởng phạt, bạn 
nên suy xét rằng bạn sẽ được thưởng nhiều vô 
kế do tư tưởng và hành động của yêu thương 
và lòng từ. Bạn sẽ bị phạt không kế xiết do tư 
tưởng và hành vi hung hăng thù hận. Mặc dù 
chúng ta không có vẻ hiểu rõ về điều này, 
chúng ta vẫn thường tìm thấy những biểu hiện 
tình yêu hơn là thù địch. 

Chúng ta có quá nhiễu nỗi sợ. Chúng ta sợ 
bị từ chối, bị cười nhạo, bị làm nhục, bị cho là 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


yếu đuôi, ngu xuấn. Thật ra, những nỗi sợ này 
rất vô lý. Chúng ta luôn được yêu thương và 
được bảo vệ. Chúng ta là những sinh vật có 
tâm linh trong biển cả tâm linh rộng lớn vô 
cùng. 

Tình yêu thương là nước trong biển cả 
mênh mông rộng lớn. Tình yêu là tuyệt đối và 
không có dấu chấm hết. 

Khi tôn giáo nói về bản chất của Thượng 
đế cũng đều đề cập đến tình yêu. Điều này là 
chân lý cho tất cả các tôn giáo và giúp chúng 
ta đoàn kết lại với nhau. 

Hai mục đích chính trong cuộc đời của 
chúng ta là sám hối và nội tâm thanh tịnh. 
Thông qua sám hối chúng ta muốn được giải 
thoát. Sám hồi có ngụ ý đến việc giảm bớt 
nghiệp báo. Có nhiều cách sám hồi. Khi chúng 
ta thoát được vòng tội lỗi, chúng ta đã cải tạo 
được định mệnh của linh hồn mình. 

Sám hối ở đây không theo nghĩa cứu rỗi 
trong đạo Cơ đốc hay ngữ nghĩa của bất cứ 
một tôn giáo, mà là quá trình giác ngộ và giải 
thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Sám hối là 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


một quá trình từng bước, dẫn dắt một cách 
thanh tịnh đưa chúng ta về ngôi nhà tâm linh 
của chính mình. Khi được giải thoát, linh hỗn 
này có thể chọn lựa cách quay trở lại một thân 
thể vật chất giúp linh hồn khác đi theo con 
đường cũ để được sám hồi. 

Sám hối xuất phát từ tình yêu chứ không 
phải từ đau khô. Khi trái tim ta tràn ngập tình 
yêu thương và tình yêu của chúng ta tuôn trào 
cho người khác, chúng ta đang trong quá trình 
sám hồi. Chúng ta đã hoàn thành nghiệp lực và 
xóa số những nợ nân của nghiệp cũ. Chúng ta 
được đưa đến cõi thiên đường, nơi đó có tình 
yêu tột cùng của các đắng thiêng liêng. 

Đạt đến nội tâm thanh tịnh riêng lẻ là chưa 
đủ. Sự trải nghiệm trong tu viện hay tu hành 
khổ hạnh là phương tiện đi đến mục đích, 
không quan trọng lắm. Đạt đến trạng thái 
thanh tịnh khi ngôi trong hang động tại Tây 
Tạng thật là đáng khâm phục, nhưng đó chỉ là 
bước đầu mà bạn đạt được. Sống trong một thế 
giới trần tục đòi hỏi những hành động cụ thể 
như với tay ra giúp người khác giải thoát nỗi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đau khổ, thấu hiểu và từ bi, chữa trị cho hành 
tinh này, dạy và học. 

Nếu chúng ta tham gia vào quá trình này, 
chúng ta sẽ đạt được nội tâm thanh tịnh, thậm 
chí cho dù chúng ta không có một giây phút 
rảnh rỗi ngồi nơi hang động. 


Lòng từ 


Albert Einstein đã từng tuyên bố: “Con 
người là một phân của vũ trụ, một phân bị giới 
hạn bởi không gian và thời gian. Họ tự trải 
nghiệm, tư tưởng và cảm nhận của họ giống 
như điều gì đó bị tách khỏi phần còn lại, một 
kiểu ảo giác trong nhận thức. Áo giác nảy là 
ngục tù của chúng ta, hạn chế những mong 
muôn cá nhân, và chỉ để vài người gần gũi yêu 
mến chúng ta mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta 
là phải thoát khỏi ngục tù đó, bằng cách mở 
rộng lòng từ để ôm cả thiên nhiên và tất cả 
chúng sinh trong vòng tay.” 

Tháng Tám năm 1996, tôi đến Brazil lần 
đầu tiên. Tôi dành một khoảng thời gian giữa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


những con người lạ thường và những con 
người phi thường bằng da bằng thịt trong 
chính vùng đất tâm linh này, và tôi làm quen 
với Geraldo, nhà xuất bản sách Brazil. Tôi đã 
viết về anh, bởi vì anh đã chứng minh nguyên 
tặc tình yêu bằng hành động. 

Một trong những ký ức về Brazil là khuôn 
mặt của một bé gái. Cô bé khoảng mười hai 
tuổi. Tôi có thê nhìn thấy ánh mắt sáng lóng 
lánh và nghe tiếng cô bé cười khi cô và nhiều 
cô bé khác lao vút qua tôi đi đến chỗ làm. 

Tôi được Geraldo đưa đến nhiều nơi đặc 
biệt. Anh và vợ, Regina, có công khởi xướng 
và duy trì một công trình cho các cô bé nghèo 
hèn tại ngoại thành Rio de Janeiro. Các cô bé 
vào trung tâm, kế cả những chung cư nhỏ, học 
nghề may thêu, làm tóc, đánh máy v.v... Các 
bé kết hợp với nhau; lòng tự trọng được mở 
mang, thông thạo nhiều kỹ năng. Hạnh phúc 
và niềm vui của các bé tràn ngập khi chứng 
minh được với tôi là mình đã thạo việc. 

Tôi thật sự cảm động bởi năng lực 
tỉnh yêu thương tại nơi đó và những cô bé đó. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Geraldo là ví dụ điển hình về tỉnh thân của 
người BrazIl. Đây là người đàn ông thông 
minh và tinh tế, đã đưa tay giúp đỡ với rất 
nhiều tình yêu thương cho mảnh đất này, dân 
tộc này. 

Đây là lý do mà chúng ta có mặt trên thế 
gian. Học hỏi và vươn tay ra với đồng loại 
băng cả tắm lòng từ ái rộng mở, mà không cần 
biết sẽ nhận lại điều gì cho cá nhân chúng ta. 
Khi tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ đáng yêu của 
cô bé đó, tôi biết Geraldo đã thành công. 

Lòng từ, hòa hợp, quan tâm đến những 
người hàng xóm, và trách nhiệm chung của 
chúng ta không phải là vẫn để kinh tế. Đó là 
những khuynh hướng của trái tim và không thê 
bị luật pháp cản trở hoặc áp đặt từ bên ngoài 
mà là từ trong tâm hồn của chúng ta. 

Trong khía cạnh này, hệ thống chính trị, 
kinh tế, cộng đông quốc gia không quan trọng. 
Lòng từ và tỉnh yêu thương phải được chia sẻ 
khắp nơi trên trái đất này. Chúng ta cho và 
nhận. Niềm vui sẽ hiện diện ngang nhau giữa 
cho và nhận. Khi tất cả cộng đồng đều từ ái và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hòa hợp, khi tất cả đều có trách nhiệm và ân 
cân, chúng ta đã tái tạo một chút thiên đường 
nơi hạ gIỚI. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương †tám 
Từ bỏ bgo lực vò thù hận 


Chúng ta không có quyền dừng lại phân 
nửa cuộc đời của con người trước khi họ trả 
hết nghiệp... Chúng ta không có quyền. Họ sẽ 
đau khổ với nghiệp báo nhiều hơn nếu chúng 
ta để họ sông. Khi họ chết và đến một cõi 
khác, ở đó họ sẽ đau khô. Họ sẽ bị bỏ rơi trong 
trạng thái bất an. Họ không tìm thấy niềm an 
lạc. Họ sẽ quay trở lại và cuộc đời của họ sẽ 
vô cùng khốn khô. Họ phải đền bù lại cho 
những người mà họ đã làm tốn thương... 

Nghiệp báo của họ thưởng phạt họ, không 
phải chúng ta. Họ sẽ bị thưởng phạt theo 
nghiệp báo. 

Bạo lực gây ra cho người khác quá nhiều 
thương tật. Vài hình thái bạo lực còn có thể 
hủy hoại tinh thần còn nhiều hơn thương tật cơ 
thê. Điều này rất vi tế. Tách rời “chúng ta” và 
“họ” là hành động bạo lực. Tập trung vào sự 
khác biệt giữa con người hơn là sự tương đồng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


của chúng ta, sớm muộn øì rồi cũng đưa đến 
bạo lực. 

Chúng ta sợ “người khác”. Chúng ta lên kế 
hoạch thù hận, thất bại, lỗi lầm cho người 
khác. Chúng ta trách họ vì những rắc rối của 
mình hơn là tự nhìn lại mình. Chúng ta thử 
giải quyết rắc rối bằng cách trả đũa họ. 

Vì vậy, những câu lạc bộ mà giới hạn 
thành viên là những nơi bạo lực. Vấn đề không 
phải là những thành viên đó sử dụng không 
hơn gì một câu lạc bộ đánh gôn trong một 
ngày hè năng đẹp trên một đường bóng có giới 
hạn. Bạo lực đang tiến hành. Có “chúng ta” và 
“họ”, tất cả những người khác. Những người 
khác không như bạn. Bạn không tin họ. Họ 
nguy hiểm và đáng sợ. 

Khi nào chúng ta vươn tay ra với sự ân cần 
từ ái đến người khác, những người có vẻ như 
khác biệt với chúng ta, khi đó chúng ta sẽ 
chiến thăng nỗi sợ và thay thế băng tình yêu 
thương. Chúng ta khắc chế bạo lực. Chúng ta 
năm lấy định mệnh của mình. 

Tôi biết răng mỗi lần thi sĩ Maya Angelou 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nghe lời phê bình đầy thành kiến chống lại bất 
cứ nhóm nào, cô ta liền nói chắc nịch “im 
ngay”. Bạn sẽ nghe giọng nói đây uy quyên 
của cô xuyên khắp căn phòng đông người tại 
buổi tiệc tối, nếu cô ta tình cờ nghe được lời 
bình phẩm hay câu chuyện đùa mù quáng. 

Đây là phương pháp tuyệt vời. Nếu tất cả 
chúng ta đều làm giống như vậy thì những 
chuyện tin tưởng mù quáng hay thành kiến sẽ 
bị loại bỏ. Nhưng cần phải can đảm lắm mới 
dám la lên “im ngay”. 

Mặc dù có vẻ khác biệt, nhưng hãy nhớ 
răng chúng ta đang bơi trong con suôi ngược 
với dòng nước tỉnh yêu nêu chúng ta chia rẽ 
người khác như là sự khác biệt. Tình yêu nói 
với ta răng tất cả chúng ta đều nối kết với 
nhau, chúng ta bình đẳng, và chúng giống 
nhau. 

Bạn không cân phải tin vào chuyện đầu 
thai. Nếu muốn, bạn có thể cho răng toàn bộ 
chuyện này là một ấn dụ. Sức tưởng tượng 
phong phú, nhiều chi tiết, là phép chữa bệnh, 
hoặc bất cứ điều øì bạn muốn tin. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Vào mùa xuân năm 1996, tôi tham gia 
chương trình Maury Povich. Trước khi chương 
trình trực tiếp thu hình, tôi đưa vài người du 
hành trở về trong khi máy quay phim thu 
những chuyến đi của họ. Một trong những 
người nảy là Jim, một nhạc công gần năm 
mươi tuổi. Anh cũng là cựu chiến binh đã từng 
tham chiến ở Việt Nam. Anh bị bắt quân dịch, 
và anh rất ghét cảnh giết chóc, nhưng lại 
không có sự lựa chọn, bất đặc dĩ anh trở thành 
người lính trong cuộc chiến đó. 

Trước đây tôi chưa bao giờ gặp Jim, tôi 
không hề biết gì về lai lịch của anh. Tôi nói 
ngăn gọn, giải thích những việc chúng tôi cần 
thực hiện, và xin lỗi vì sự xâm phạm của máy 
quay phim. Anh nói với tôi răng anh chưa bao 
giờ bị thôi miên, anh chưa có kinh nghiệm gì 
về những kiếp quá khứ, nhưng anh sẵn 
sàng thử nghiệm. 

Trong vài phút, Jim đã đi sâu vào trạng 
thái xuất thần, và bắt đầu trải qua một cảnh 
tượng trong kiếp quá khứ rất mãnh liệt. Anh 
không hề bị nhóm quay phim hay máy quay 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


làm xao lãng. Anh kê chậm rãi: 

- Tôi là một ky binh. Chúng tôi đang ở đầu 
đó trong vùng Dakota... Chúng tôi... Có nhiều 
dân da đỏ và chúng tôi bị tàn sát... tôi đang cô 
thuyết phục những người bạn rằng chúng ta 
chết trong danh dự... nhưng... không phải vậy. 

Mắt anh nhòa lệ. Nỗi đau đớn khổ sở hiện 
rõ trên khuôn mặt. 

- Có cả Gary nữa. 

Jim kế thêm, một nụ cười tươi tắn chợt 
hiện, xuyên qua nỗi đau buôn này. Gary là một 
trong những người bạn thân của anh trong kiếp 
hiện tại. Tôi nhẹ nhàng hỏi anh: 

- Anh nhận ra Gary hả? 

Jim trả lời, một thoáng khuây khỏa: 

- Dạ. Bạn của tôi, Gary. 

- Gary cũng trong nhóm của anh à? 

- Dạ. 

Nụ cười lại nở trên môi ]im, nhưng những 
giọt nước mắt vẫn còn tuôn trào. Tôi cô làm 
dịu đi nỗi buồn của Jim. 

- Được rồi, không sao đâu. Chúng ta đi 
vòng quanh những người ở đó xem... anh còn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sông không? 

- Không! 

- Chuyện gì xảy ra với anh vậy? 

Anh trả lời rõ ràng: 

- Chúng cắt tóc tôi. 

- Anh còn nhìn thấy gì nữa không? 

Giọng Jim dường như còn buôn hơn. 

- Giết người man rợ quá... Ôi... những 
chuyện chúng ta đã làm. 

Tôi đưa anh ra khỏi cảnh bị giết ở kiếp đó. 

- Bây giờ anh hãy xem xét lại từ một viễn 
cảnh cao hơn. Anh đã học hỏi được điều gì 
trong chuyên du hành này? 

Anh yên lặng một lát. Tôi quan sát đôi mắt 
anh liếc qua liếc lại dưới hàng mi khép nhẹ, 
như thể anh đang quét hết mọi hình ảnh vào 
trong bộ nhớ. Rồi Jim kế với tôi rằng anh đang 
nhìn toàn cảnh của kiếp quá khứ, trong đó sự 
tàn bạo của chiến tranh và bạo lực không bị 
kiềm chế đã phơi bảy ra trước mắt anh. Anh đã 
tham gia trong tất cả các tình tiết đó, đôi lúc là 
nạn nhân, đôi lúc là kẻ tàn sát, có khi là người 
còn sông sót trong thân tộc. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Anh ngồi chết lặng. Tôi nhắc lại câu hỏi. 

- Hãy xem xét lại từ một viễn cảnh cao 
hơn. Anh đã học hỏi được điều gì? Bài học đó 
là gì? 

Đôi mắt nhòa lệ, Jim trả lời với một giọng 
nói rất nhẹ nhàng, còn tôi cảm thấy rùng mình 
khi đang lắng nghe từng lời anh nói. 

- Kiếp sông đó thật thánh thiện, và chăng 
bao giờ có lý do gì để giết nhau cả. 

Khi Jim lặp lại lời ngỏ từ kiếp xưa giống 
như Catherine đã làm cách đây mười lăm năm, 
tâm trí tôi quay lướt trở lại hình ảnh anh tân 
binh mười chín tuổi phản đối cuộc chiến tranh 
Việt Nam, và cảm thấy khó chịu khi tham gia 
cuộc chiến nảy. 

Anh không phải là nhân vật đối lập hệ tư 
tưởng hay chính trị. Nhưng trong độ sâu thăm 
của xúc cảm, hắn là anh nhớ lại những trải 
nghiệm quá thảm thương trong cuộc chiến 
chống người da đỏ vào cuôi thế kỷ mười chín. 

Cuộc sống rất thánh thiện, và chẳng bao 
giờ có lý do gì để giết nhau cả. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương chín 
Đi tìm nguồn ánh sóng 


Cho đến bây giờ, tôi mới cảm thấy bình 
yên. Đây là lúc an nhàn. Nhóm người này chắc 
hăn được an nhàn. Linh hôn này... linh hồn 
này tìm niềm an lạc nơi đây. Chúng ta rời bỏ 
mọi nỗi đau thể xác lại phía sau. Linh hồn 
chúng ta tìm thấy được niềm an lành thanh 
thản. Đó là cảm giác tuyệt vời... tuyệt vời, như 
mặt trời luôn soi sáng khắp nơi. Ánh sáng này 
thật tuyệt diệu làm sao! Tất cả đều đến từ ánh 
sáng! Năng lượng đến từ ánh sáng. Linh hôn ta 
liền bước đến đó. Ánh sáng hầu như giống lực 
nam châm hút ta vào. Thật tuyệt vời. Ánh sáng 
như nguồn sức mạnh, biết cách chữa lành. 

Một trong những khám phá có tính vững 
chắc trong nghiên cứu về cận kề cái chết là 
khái niệm ánh sáng tươi đẹp thanh thản của 
những người đã trải nghiệm. Ánh sáng này 
không phải là sự kiện bị nhiễm thuốc an thần 
xuất hiện trong bộ não bị thương tật, mà đúng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


ra là cái nhìn lướt qua thế giới bên kia. Thông 
thường, một người thân yêu đã chết trước đó 
hoặc một linh hồn có mặt trong ánh sáng đó, 
đưa ra những lời khuyên, kiến thức, tình yêu 
thương sâu sắc. Người đó thường nhận thức 
nhiều chi tiết, nhiều sự kiện, mà trước đây họ 
chưa hè biết gì. Người ta được những TƯỜI 
thân đã chết báo cho họ biết nơi chôn giấu của 
cải bí mật. Sau này, khi họ khỏi bệnh, họ khám 
phá ra nhiều vật phẩm, xác nhận rõ ràng thông 
tin mà họ đã nhận lúc bị hôn mê. Ánh sáng là 
nguyên nhân của bộ não bị thương, như nhiều 
nhà phê bình về chuyện cận chết vẫn thường 
tuyên bố, không thể cung cấp giá trị đặc biệt 
như vậy. Mặc dù các chi tiết về việc cận chết 
có thể thay đối do sự khác biệt về văn hóa, 
nhưng khái niệm về nguồn ánh sáng tuyệt vời 
này dường như là hiện tượng phố biến. 

Tại Mỹ, người trải qua chuyện cận chết 
thường miêu tả việc băng qua con đường hầm 
đề đạt đến ánh sáng. Tại Nhật, vượt qua dòng 
sông hay mặt nước đề đạt đến ánh sáng là sự 
miêu tả phô biến hơn. Tuy nhiên, dù di chuyên 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bằng cách nào đi nữa thì ánh sáng vẫn là sự 
phát hiện bắt biến. Do đó, cảm giác đồng hành 
cùng với điều đó là nơi ánh sáng hiện diện 
luôn có niềm thanh thản an lạc. 

Sau hai ngày hướng dẫn hội thảo, trong đó 
có nhiều nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe 
tham dự, tôi nhận được một lá thư của một nhà 
chuyên môn đã tham dự. Cô cám ơn tôi đã 
giúp cô và nhiều người khác trải nghiệm được 
nguôn ánh sáng tuyệt đẹp. 

Tôi tin rằng ánh sáng đó đều giống nhau, 
mà những người trải qua sự cận kê cái chết và 
sau khi chết đã nhìn thấy và cảm nhận. Dĩ 
nhiên, con người có thể chạm vào nguồn ánh 
sáng trong khi thiền định hoặc trong trạng thái 
xuất thân, trong giấc mơ hoặc trong nhiều cách 
khác nhau. 

Năm nay cô ba mươi sáu tuôi, còn sự trải 
nghiệm nguồn ánh sáng đâu tiên vẫn khắc sâu 
vào ký ức xảy ra lúc cô mười bốn tuổi. Cô 
muốn chia sẻ điều này với tôi, còn tôi thì rất 
muốn chia sẻ lại với bạn về những gì cô trình 
bày, vì sự miêu tả này rất chính xác, không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hoa mỹ, rất dễ hiểu. 

Cô được giáo dục bởi hệ thống của trường 
Công giáo tại Châu Mỹ Latin. Ngôn ngữ chính 
của cô là tiếng Tây Ban Nha, nhưng lá thư của 
cô viết băng tiếng Anh. 

“Tôi chưa bao giờ biết về chuyện chết 
hoặc cận chết, kiếp nảy qua kiếp khác, lại càng 
không biết gì về tiền kiếp. Tôi cũng chưa hề 
hình dung được chuyện gì đã xảy ra vào năm 
học lớp chín.” 

Tâm thức cô quay trở về quá khứ tại một 
lớp học mà cả trường tham gia, một vị tu sĩ 
dạy cho họ vài phương pháp thiền định và 
quán tưởng. Đầu tiên, ông lập một nhóm, cho 
họ năm trên sàn, hướng dẫn họ thở chậm lại. 
Rồi ông để họ tự tưởng tượng họ được vô SỐ 
bông hoa đẹp phủ kín người. Ngay lúc đó, sự 
trải nghiệm của một cô gái bắt đầu khác lạ, 
không còn lệ thuộc vào sự chỉ dẫn của vị tu sĩ 
khả kính kia nữa. 

“Muôn chim ca hát, còn chúng tôi đang tận 
hưởng niềm vui quanh mình. Chúng tôi không 
còn để ý đến lời hướng dẫn ngọt ngảo của vị 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thầy đưa chúng tôi xuyên qua cánh đồng. Tôi 
thấy mình nhíu mày, tôi không còn nghe theo 
lời diễn tả của ông nữa. Tôi đã cô găng ba lần, 
thay vào đó tôi tiếp tục đi đến một cái giếng. 
Tôi cảm thấy lời nói của vị tu sĩ đó xa dân, xa 
dần, trong lúc lời nói vẫn dẫn dắt vào cánh 
đồng, mà không phải là cái giếng... 

Thân thể tôi mềm nhữn, và tôi đầu hàng. 
Lúc đó, tôi nhìn thấy mình cúi xuông để nhìn 
cái gì đó trong giêng, nhưng tôi cảm thấy mình 
ở trong đó. Rồi cái giêng trở thành con đường 
hầm. Tay phải tôi cầm đèn, tôi đi qua đường 
hầm. Mọi thứ đều tối mù ngoại trừ ánh sáng 
yếu ớt của ngọn đèn trên tay tôi. Một lát sau, 
tôi nhận ra đường hâm xoay nhẹ qua bên trái, 
và rồi những tia sáng nhỏ xíu bắt đầu xuất 
hiện, tôi thấy gần hơn. Những tia sáng lớn dân, 
lớn hơn ở mỗi bước chân của tôi. Tôi rất muốn 
xem cái gì ở đó. 

Tôi bước đến góc đường và tôi nhìn thấy: 
Ôi! Trời ơi, tôi mất hết tinh thần! Nguồn ánh 
sáng lớn nhất, đẹp nhất, quý giá nhất mà tôi 
chưa bao giờ nhìn thấy! Ánh sáng tròn vo, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


không lỗ, giống như ánh mặt trời, nhưng lại 
trăng tinh, dường như là một khối răn, nhưng 
cùng lúc lại mờ ảo! Làm sao mà như vậy 
được? (Tôi viết vài dòng trong hiện tại, bởi vì 
linh hồn tôi biết ánh sáng quý giá đó hiện hữu, 
luôn luôn hiện hữu cho tất cả chúng ta.) 

Tôi cảm thấy sợ một lúc, nhưng ánh sáng 
đó hấp dẫn tôi quá mức. Cầm cây đèn trong 
tay, tôi cô bước qua khối không lồ đó, trước 
mặt tôi, chùm ánh sáng tuyệt đẹp làm say đăm 
lòng người đang nhảy múa. Tôi phải vào bên 
trong đề biết được cái gì trong đó! Tôi muốn là 
một phân trong đó! Tôi có thể nhận ra lực hút 
đây nam tính trong môi trường ánh sáng đó... 

Tôi gần bước vào trong, bỗng nhiên tôi 
nghe một giọng nói rõ ràng đầy sức mạnh 
trong tâm trí: “này cô bé, cô không thể bước 
qua ánh sáng đó được đâu!” Tôi nhớ như In 
sức mạnh của giọng nói, tôi cảm thấy một lực 
đây mạnh trên ngực. Đó là giọng nam trẻ tuổi, 
nhưng chăng có bóng người nào ở đó cả.... 

Có một hàng rào vô hình giữ chặt tôi ngoài 
vòng ánh sáng. Ngay sau giọng nói, tôi cảm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thấy bị đây lại phía sau, bay vòng vòng qua 
đường hầm .. . TÔI bỗng nhiên con đường hầm 
trở thành cái giếng, và tôi rơi ngược lên caol 
Khi thoát khỏi cái giếng, tôi nhìn thấy bâu trời 
và cánh đồng, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm 
thấy một cú đập mạnh trong thân thể tôi, một 
cú đánh bất ngờ, như thể linh hỗn tôi đột ngột 
trở về. Linh hồn tôi quay về vì không được 
phép vượt qua nguồn ánh sáng đó.... 

Thật ngạc nhiên, khi tôi mở mắt ra thì vị tu 
sĩ vẫn còn đang miêu tả cánh đồng hoa, học trò 
vẫn nhắm mắt yên lặng. Không ai nhận ra tôi 
đã đi và về...”. 

Cô quá lo lắng, xúc động về cuộc trải 
nghiệm đến nỗi không thể kể lại cho ai nghe. 
Nhiều năm trôi qua, cô giữ trong lòng toàn bộ 
chuyến đi đến nguồn ánh sáng như một bí mật 
riêng. 

Mười hai năm sau, cô đọc trong một mục 
báo nói về sự trải nghiệm cận cái chết của một 
cô bé bốn tuổi. Cô diễn tả lúc đọc bài viết và 
trở nên “tràn ngập niềm vui”. Cô nhận ra đứa 
bé đó có thể vượt qua ánh sáng bởi vì con bé 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đã chết trong một khoảnh khắc. 

“Tôi đã khóc thật nhiều. Tôi không còn cô 
đơn nữa. 

Ánh sáng đó không phải là sự tưởng 
tượng... 

Tôi không còn tìm lại được cảm giác 
thiêng liêng, an lành, yêu thương trong nguồn 
ánh sáng của riêng mình. Không có điều gì có 
thê so sánh được với điều thiêng liêng đó trong 
cõi trần tục này. Tôi nhớ ánh sáng đó.” 

Bây giờ người đàn bà này đang làm việc 
tại bệnh viện, chăm sóc những người sắp chết, 
giúp họ tạo ra bước chuyến tiếp vào cõi tâm 
linh, an ủi họ, giúp họ tìm thấy niềm thanh 
thản, bảo đảm với họ vì cô đã từng có những 
trải nghiệm tâm linh. Thật thú vị, cô cũng chú 
ý đến nhiêu sự việc kỳ lạ giỗng như em trai út 
của tôi, Peter và vợ Barba. Em trai và em dâu 
tôi là bác sĩ chuyên khoa ung thư. Cả hai 
người đều có nhiều kinh nghiệm với những 
bệnh nhân sắp chết. 

Bức thư của cô vẫn còn tiếp: 

“Iôi có cơ hội ở cùng với những người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bệnh sắp chết. Họ “nhìn thấy” những người 
thân yêu hay cha mẹ đón mừng họ trong cõi 
khác hoặc an ủi họ. Những bệnh nhân này diễn 
tả cho tôi nghe về sức nhìn và trải nghiệm 
trước khi họ rời bỏ. Họ hạnh phúc khi “nhìn 
thấy” cha mẹ hoặc một nụ cười tươi tắn dành 
cho họ ... Tôi biết họ sẽ tận hưởng được nguồn 
ánh sáng đó. 

Tôi cần, con người đều cần được biết 
nhiều hơn về cách xoay sở và giúp nhiều 
người trong quá trình đi đến cái chết bởi vì có 
ánh sáng: từ ánh sáng chúng ta đến, và theo 
ánh sáng chúng ta đi. Băng tình yêu và hạnh 
phúc, điều mà tôi đã cảm nhận được từ nguồn 
ánh sáng của tôi, và quan sát trong các bệnh 
nhân, tôi biết tình yêu không hề châm dứt theo 
cái chết...” 

Cô đã đúng. Nguồn ánh sáng và tình yêu 
không bao giờ thật sự kết thúc. Đó là những 
điều được bện chặt sâu sắc và bắt diệt. 

Dựa vào kiến thức mà tôi đã lượm lặt từ 
Các vị Thây, cuộc trải nghiệm cái chết đều 
giống nhau. Chúng ta vẫn đi đến ánh sáng và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhận được sự an ủI giống nhau, tình yêu đồng 
nhất, niềm an lạc. Chỉ khác là chuyện gì sẽ xảy 
ra sau đó. Trong cuộc trải nghiệm cận chết thì 
người đó quay trở lại với thể xác của mình, 
còn nếu chết đi thì linh hồn sẽ tiếp tục đi tới, 
học hỏi trên khía cạnh khác, trên thiên đường, 
cho đến khi đầu thai trở lại, nếu điều đó là cân 
thiết hoặc do sự chọn lựa. 

Sau này, có nhiều bản báo cáo về những 
người đã trải nghiệm qua giai đoạn cận chết 
mang tính tiêu cực. Khi nghiên cứu về điểm 
này, tôi phát hiện ra cái gọi là cận chết tiêu cực 
vì không thật sự cận chết. Đúng ra, một người 
bị thương đã trải qua mức độ nhận thức không 
ôn định trong lúc bị chân thương. Họ lờ mờ 
nhận thức những sự kiện có thật xảy ra tại một 
mức độ tỉnh thức không hoàn chỉnh. 

Tôi đã từng đưa một cảnh sát trở về quá 
khứ. Anh ta bị thương trong một ta1 nạn xe hơi 
khi làm nhiệm vụ. Anh miêu tả sự cận chết 
kinh hoàng, trong đó thân thể anh bị những 
sinh vật ghê rợn xô đây, lật qua lật lại, đâm tới 
đâm lui. Thực tế, chuyến trở về quá khứ chứng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


minh rằng anh bị nửa tỉnh nửa mê trên đường 
đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, anh 
được nhân viên y tế sơ cứu, truyền nước, chích 
thuốc, đo huyết áp, cho thở ô-xy. Thật ra, 
những sinh vật ghê rợn đó là những nhân viên 
y tế đang cứu anh. 

Rất hiếm khi khám phá được những người 
nổi tiếng hoặc người có chức cao quyền 
trọng trong những chuyên du hành về quá 
khứ. Nhưng Henry là một ngoại lệ. Hiện nay, 
ông là giáo sư của khoa công trình tại một 
trường đại học lớn ở Trung Tâm Bắc Mỹ. Mọi 
thứ trong đầu ông, trong hành vi của ông đều 
có lô-gíc, đều dựa trên lý trí. Ông đến buổi hội 
thảo của tôi, theo một cách nào đó, rất miễn 
cưỡng, ông muốn đi cùng với vợ hơn là tham 
dự. Nhưng khi định mệnh đã lên tiếng, ông tìm 
thấy chính mình trước hai trăm con người, một 
người tiên phong theo tình thế để đi về quá 
khứ riêng lẻ. 

Trong vài buổi thực hành theo nhóm, ông 
có nhiều ký ức tuổi thơ rất sống động, rất rõ 
ràng, tràn đây xúc cảm. Ông rất sẵn lòng khám 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phá thêm. 

Henry đạt đến độ sâu trong trạng thái bị 
thôi miên, mà hầu hết nhiễu người không thể 
đạt được. Tôi luôn nhớ là không nên đánh giá 
một cuốn sách qua cái bìa. Thậm chí nhiều kỹ 
sư cũng có thể tự họ đi sâu hơn. 

Ông đi quá sâu đến nỗi sau đó ông trải qua 
chứng quên cả toàn bộ chuyên du hành. Với sự 
thúc đây, ký ức ông trở về tới một mức độ nảo 
đó. Thật may là toàn bộ quá trình đều được ghi 
âm để sau này ông có thể trải nghiệm lại mọi 
thứ. 

Tuổi thơ của ông rất rõ ràng từng chỉ tiết, 
sông động và sâu sắc. 

Đầu tiên, tôi đưa ông về lúc ông ba tuôi, 
ông bị mẹ mắng vì chạy theo trái banh lao vô 
sốc cây. Ông suýt bị xe tông. Ông có thể cảm 
nhận được chính xác sự giận dữ và nhẹ nhõm 
của mẹ ông, và phản ứng của ông với cảm xúc 
đây mâu thuẫn của mẹ mình. 

Rồi chúng tôi đi về một kiếp quá khứ. Ký 
ức ông tràn về khi ông đang ngôi tập trung sâu 
trong trạng thái xuất thần, bỏ quên hàng trăm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thính giả đang bị quyến rũ bởi những gợi nhớ 
của ông. Ông là một tướng lãnh tại thành 
Rome. 

Sau khi đưa ông vào trạng thái mà trong 
đó những ký ức của một kiếp quá khứ có thê 
dễ dàng nỗi bật lên, tôi hỏi: 

- Ông có nhận ra điều gì không? Ông trả 
lời ngay: 

- Có. Tôi đang trong trận chiến. Tôi giống 
như một vị sĩ quan chỉ huy của La mã. Tôi 
đang mang... mang quân hàm tướng... tôi đang 
đánh trận cùng với những binh sĩ của mình. 
Tôi có xe ngựa và người đánh xe... chúng tôi 
đang trong trận đánh sống còn... tôi đâm bằng 
giáo mác, giết người. Rồi chúng tôi... chúng 
tôi... Tôi đang chỉ huy trận đánh. Chúng tôi 
dồn những tên lính khác... có vẻ là lính Đức, 
giống như lính của đất nước phía Bắc... chúng 
tôi dồn họ về phía bờ sông, và rồi có một bức 
tường thắng đứng phía bên kia sông 


Henry không cần tôi thúc giục hay hỏi đi 
hỏi lại. Ong cứ nói, như một vị chỉ huy, nói vê 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chiến lược của trận đánh. 

- Có vẻ như chúng tôi gặp may. Ông quay 
lại miêu tả bản thân. 

- Tôi mặc bộ áo giáp... cái nón băng đồng 
có gắn lông VŨ... CÓ miếng chắn trước mặt 
nón... một miếng á áO giáp trước ngực băng sắt... 
có một miêng yếm giáp giống như cái váy... 
phủ từ bụng đến gân đầu gối... 

Khi tôi đưa giáo lên đâm đối phương, tôi 
cũng có cảm giác aI đó sẽ đâm lại tôi... mà tôi 
không hê sợ hãi. 

Ông kề thêm nhưng rất ngạc nhiên vì mình 
chẳng hè sợ hãi. 

- Nó đâm tôi, đâm ngay bên phải. 

Ông miêu tả chi tiết, chỉ ngay vào dưới 
bụng bên phải. 

- Tôi có miếng sắt mới trong bộ áo giáp... 
tôi không sợ bị giáo bằng đá đâm... chỉ những 
mũi sắc nhọn. Bộ áo giáp của tôi rất cứng... 

Sau đó tôi chạy đi... bằng xe ngựa... chúng 
tôi chạy rất nhanh vì chúng tôi không còn ở 
trong trận đánh nữa... chúng tôi cứ để trận 
đánh tiếp diễn. Chúng tôi quan sát từ trên 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


một ngọn đổi... an toàn... Augustus(l) chỉ 
muốn tướng lãnh nhập vào trận chiến nhưng 
không ở lại trận chiến... đặc biệt khi chúng tôi 
thắng lớn. 

Ông yên lặng. Rõ ràng trận chiến đã thắng. 
Tôi muôn đưa ông đi xa hơn trong kiếp đó. Tôi 
hướng ông đến cuối cuộc đời đó. Sự vên lặng 
kéo dải một lát nữa, rồi ông kề tiếp. 

- Tôi rất giàu, mặc dù tôi xuất thân là một 
thăng bé nghèo hèn, nhưng tôi là một người 
đàn ông giàu có... tôi có đất đai... tôi có thể 
nhìn thấy rất nhiều cây cột. Tôi đang ở trong 
Viện Nguyên lão(2). Tôi mặc áo choàng có 
đường viền màu tía. Tôi là Nguyên lão(3). 

- Vậy là ông có quyên lực. 

- Đúng vậy, nhưng không băng Ceasar. 
Tôi chỉ chính thức... bây giờ tôi về hưu, không 
đánh trận nữa. Tôi chỉ sống ở trên mảnh đất 
của mình tại Sicily, chỉ làm nông và nuôi cừu. 
Tôi gặp Ceasar mỗi lần ông đến Syracuse. 

- Ông sẵn sàng rời bỏ thời đó chưa hay còn 
øì khác nữa không? 

- Tôi thấy mình sắp chết. Tôi đã già rồi... 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tôi năm trên cái tấm phản cứng giống như cái 
giường... tôi thấy nhiều người chung quanh 
tôi... vội vàng... vội vàng. Tôi nhìn lên, nhưng 
cái đầu tôi nặng quá... tôi nhìn thấy vợ tôi... rồi 
tôi chết. 

Ông lại yên lặng. Tôi hỏi thêm: 

- Ông nhận ra điều gì tiếp theo đó? 

- Tôi nhìn thấy mình trẻ lại. Tôi nhìn 
xuống căn phòng. Tôi thấy hài lòng... tôi thấy 
hạnh phúc, vuI vẻ. 

Tôi nhìn thấy chính mình 

Có tiếng gọi... hay ai đó đang gọi tôi...có 
ánh sáng màu vàng... màu vàng, rất mãnh liệt. 
Tôi không thê nhìn vào trong đó... nhưng có 
tiếng gọi trong ánh sáng đó gọi tôi...vì vậy tôi 
bước vào... 

Trong ánh sáng tôi cảm thấy rất tuyệt vời, 
rất ấm áp, năng lượng bao phủ quanh mình. Có 
vẻ rất thoải mái, giỗng như khí hậu thật tuyệt. 
Tôi vẫn còn mặc bộ áo choàng Nguyên lão... 
nhưng tôi trẻ lại. 

Ông lại yên lặng. Tôi hỏi tiếp: 

- Trong trạng thái này ông còn có gì khác 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nữa kề cho chúng tôi nghe không? 

- Điều gì xảy ra sau đó hả... tôi không 
biết... tôi không biết nữa... đây là điều cuối 
cùng mà tôi có thể nhớ lại. 

Ông chậm rãi trả lời. 

Tôi đưa Henry ra khỏi trạng thái xuất thần. 

- Ông cảm thấy ra sao? 

- Rất tốt. Chúng ta sẽ bắt đâu? 

Ký ức tỉnh thức cuối cùng mà Henry nhớ 
là tôi bắt đầu thôi miên ông khoảng bốn mươi 
lăm phút trước đó. 

Một tuần sau, tôi gặp bạn thân của Hemy, 
ông ta kế với tôi là Henry cảm thấy Tât tuyệt 
sau chuyến du hành đó. Chuyến trở về đã đem 
lại cho ông an lạc hơn, hạnh phúc hơn mà ông 
từng có trước đây, ít nhất là trong kiếp này. 
Tôi cười. 

Nhiều nỗi sợ biến mất khi bạn được nhắc 
nhở một cách trực tiếp, một cách sâu thắm về 
tính thánh thiện, tính bất diệt của bạn. Henry 
không nghi ngờ gì về kiếp sống tại Rome cách 
đây hàng bao thế ký. Tuy nhiên, thậm chí còn 
nhiều hơn những ký ức trong kiếp quá khứ, khi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


một người nhớ lại nguồn ánh sáng tuyệt vời 
mà họ đối mặt sau khi rời bỏ thân xác này, 
không chỉ những nỗi sợ biến mất, mà niềm an 
lạc sẽ lấp đầy trong họ. Nguồn ánh sáng đáng 
yêu đó nuôi dưỡng linh. hồn chúng ta. Henry 
đã cảm nhận được nguồn ánh sáng đó. Ông 
nhìn thấy ánh sáng màu vàng. Người khác có 
thể thấy màu khác. 

Chết là điều mà hầu hết chúng ta đều phải 
tin. Chết là sự lột xác khi linh hồn ta tiễn đến 
một cõi khác. Vậy thì không hề có sự chết, chỉ 
có sống và yêu thương. Nguồn ánh sáng một 
lần nữa là biểu tượng trong vũ trụ, vô tận, đầy 
yêu thương. 

Hai nhà nghiên cứu về cận cái chết, tiến sĩ 
Raymond Moody và Elisabeth Kbler-Ross, 
thường miêu tả một phần “ôn lại cuộc đòi”. 
Một hoặc nhiều sinh linh khôn ngoan, đáng 
yêu trợ giúp cho bạn ông về những sự kiện của 
cuộc đời. Điều thú vị đặc biệt là dành cho 
những người thân của bạn, cách mà bạn thỏa 
thuận với người khác. 

Trong các nghiên cứu của tôi với bệnh 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhân khi họ nhớ lại cái chết ở kiếp trước, tôi 
khám phá ra cuộc trải nghiệm về cái chết đều 
rất giông nhau. Cuộc đời được hỏi tưởng lại 
luôn theo cách yêu thương, không có phán xét 
hay chỉ trích. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được 
những xúc cảm sâu sắc, của bạn và của người 
khác, vì vậy, bạn học hỏi được ngay mức độ 
sâu sắc đó. 

Ví dụ như nếu bạn hào phóng giúp đỡ 
người khác trong lúc cấp bách, bạn cảm nhận 
được lòng biết ơn và yêu thương của người đó 
dành cho bạn. Còn nếu như bạn làm tôn 
thương họ, về mặt tinh thần hay thể xác, bạn sẽ 
nhận được sự căm thù của họ. 

Thật là cơ hội học hỏi tuyệt vời. 

Khi bạn không phải đầu thai trở lại, khi 
bạn đã học hết các bài học và đã rũ sạch nợ 
trần ai, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn. Bạn có thể 
tự nguyện quay trở lại để giúp loài người, hoặc 
bạn có thể ở lại cõi khác, giúp đỡ họ từ cõi đó. 
Trong cả hai trường hợp, bạn vẫn tiếp tục đi 
đến thiên đường. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. Welss 


Những cõi khác 


Loài người luôn nghĩ mình là những sinh 
vật duy nhất. Nhưng không phải như vậy. Còn 
có rất nhiều thế giới khác, nhiều cõi khác ... 
Rất nhiều linh hôn ......rất nhiều linh hồn trong 
cõi này. Tôi không phải là linh hồn duy nhất. 
Tôi đã đến một cõi khác, vào những thời điểm 
khác nhau. Mỗi nơi có một mức độ nhận thức 
cao hơn. Chúng ta sẽ đi đến cõi nào là tủy vào 
chúng ta đã tiến bộ hơn như thế nảo... 

Có rất nhiều người trên thế gian này hơn 
bao giờ hết. Nhưng linh hồn còn nhiều hơn 
con người. Đây không phải là thể giới duy 
nhất. Linh hồn ở khắp mọi nơi, rất nhiều cõi 
khác. Họ bị thể gian này hấp dẫn nên trụ lại 
đây ngày càng đông hơn, bởi vì trái đất là một 
ngôi trường rất phô biến, có quá nhiều điều để 
học hỏi. 

Nói về những cõi khác là tôi muốn nói đến 
trạng thái đầy năng lượng hoặc mức độ bằng 
phăng khác như là tâm thức, chứ không nhất 
thiết phải là hành tinh hay dãy ngân hà khác. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Thiên đường cũng được xem là một cõi khác, 
vì sự chuyên hóa năng lượng vượt ngoài ba cõi 
tâm thức đều có mối liên quan. 

Tôi tin răng năng lượng tình yêu chứa 
đựng đặc tính tự nhiên, không chịu ảnh hưởng 
bởi quy luật vật lý, và tôn tại trong tất cả các 
cõi khác nhau. Tình yêu nối kết tất cả các cõi 
nảy lại với nhau và nhiều hành tỉnh khác vượt 
ngoài quy luật tự nhiên. 

Có nhiều mức độ phụ tồn tại giữa một cõi. 
Nói một cách khác là có nhiều mức độ trên 
thiên đường. Chúng ta tiến bước khôn ngoan 
theo những mức độ này khi chúng ta ngày 
càng thấu triệt hơn. 

Nói chung, chúng ta đều là người thuộc thế 
giới khác. Không ai trong chúng ta sống từ đầu 
tại hành tinh này. Trái đất giống như ngôi 
trường cấp ba, không ở mức độ thấp quá, cũng 
không cao quá. Nhưng đây là ngôi trường phô 
biến. Khi chúng ta tốt nghiệp, chúng ta sẽ đi 
đến bất cứ nơi nào. 

Nhưng trong mọi vũ trụ, tất cả các linh hỗn 
đều giống nhau. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Robert là người phục vụ bàn còn trẻ. Cuộc 
đời anh đây gian nan khốn khó, đủ mọi thăng 
trầm, còn niềm vui trong đời thì quá ít ỏi. Anh 
ta đang gặp khó khăn về tài chính, và đang dự 
định trốn khỏi các mỗi quan hệ, bởi tuổi thơ 
của anh đã từng bị tốn thương quá nhiều. Rất 
lạnh lùng, khuôn mặt anh hiểm khi tiết lộ 
những cảm xúc của mình. 

Trong trạng thái xuất thần rất sâu, anh 
bước vào một khu vườn hoặc là cảnh tượng 
rừng rậm vùng nhiệt đới. Ngay lập tức anh, 
anh khóc òa lên vì hạnh phúc. Hầu như anh 
không thể thốt nên lời. Xúc cảm đó thật lạ lùng 
đối với anh. 

Tôi hỏi anh: 

- Anh cảm thấy thế nào? 

- Đó là rừng nhiệt đới... đó là nhà. 

Anh trả lời rất chậm. Giọng nói tràn đây 
xúc động. 

- Có vẻ như anh đang cảm nhận điều gì đó 
rất sâu sắc. Đó là gì vậy? 

- Sự VuI mừng. 

Những giọt nước mắt vẫn rơi đầm đìa trên 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


má, anh không thể nói được, vì vậy tôi đánh 
thức anh dậy vài phút sau đó. Tôi hy vọng anh 
có thể miêu tả nhiều hơn khi tỉnh thức, lúc đó 
mức độ xúc cảm sẽ không quá sâu sắc tràn 
đây. Một lát sau, anh lấy lại bình tĩnh. 

- Anh đã trải nghiệm điều gì vậy? 

- Hầu như tôi nhìn thấy cảnh tượng trên 
thiên đường... tươi tốt, sáng ngời... không có 
người nào khác... 

- Sao anh lại nghĩ điều này quá cảm động 
như vậy? 

Tôi hỏi nhưng anh không trả lời được. Anh 
vẫn còn cảm giác xúc động quá mức. Cuối 
cùng rồi anh cũng kê, nhưng rất ngăn gọn. 

- Tôi cảm thấy chắc chắn có lúc nào đó 
mình sẽ quay lại nơi đó. Tôi có cảm giác như 
mình đã từng ở đó, và đó là nơi tôi sẽ... vì vậy 
tôi không muốn vội vã, tôi muốn cảm nhận 
từng bước. 

Một tuân sau đó, anh giải thích cảm giác 
thân quen, cảm nhận về sự an lành lạ thường 
mà anh trải nghiệm trong chuyến du hành. 
Anh vẫn khó tìm được lời nào đề diễn tả cuộc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


viễng thăm khu rừng xum xuê như cõi thiên 
đường đó. Lần này, sự khó khăn của anh 
không phải chỉ vì vật chướng ngại tràn lấp 
trong xúc cảm sâu sắc, mà bởi vì những từ ngữ 
đơn giản không thê đánh giá hết được vẻ đẹp, 
niềm hân hoan, vẻ uy nghiêm của cuộc trải 
nghiệm. Điều đó không thê tả được. 

Tôi tin là Robert có một cuộc trải nghiệm 
về tâm linh hơn là cuộc du hành trở về quá 
khứ. 

Tất cả mọi cảm xúc về niềm hân hoan 
mãnh liệt của anh, kết hợp những đặc điểm của 
cảnh tượng với những chỉ tiết khá hiếm hoi, và 
cuộc du hành cùng với một kiếp sống đã chỉ ra 
điều này cho tôi thấy. 

Ở một mức độ thấp, anh đã trải nghiệm lại 
niềm vui được trở về nhà. Thế gian không thật 
sự là nhà của chúng ta. Chúng ta là những sinh 
vật thuộc tâm linh, ngôi nhà thật sự của chúng 
ta là một nơi thuộc tâm linh, một nơi vô tận mà 
nhiều người gọi là thiên đường. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


(1). Triều đại Augustus Caesar. 

(2). Hội đồng nhà nước cao nhất trong thời 
cô đại La Mã. 

(3). Thượng Nghị sĩ. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mười 
Người thủy thuốc 


Chúng ta phải chia sẻ kiến thức với người 
khác .... chúng ta có nhiều năng lực vượt xa 
hơn những gì chúng ta đang sử dụng. 

Bạn tiễn bộ thông qua các môi quan hệ. Có 
vải mối quan hệ với thần thánh, những người 
quay trở lại với kiến thức sâu hơn. Họ tìm 
kiếm những người cần tiến bộ đề giúp đỡ. 

Trong ngôi trường tại nhà chỉ có một 
phòng, chúng ta gọi là thế gian, chúng ta 
không học hỏi tất cả các bài học cùng một lúc. 
Ví dụ như chúng ta đã thông thạo khóa học về 
lòng từ bị, độ lượng, nhưng chúng ta chỉ là 
người mới học về tính kiên nhẫn và lòng tha 
thứ. Có thể chúng ta đã là học sinh tốt nghiệp 
về khóa học niềm tin và hy vọng, nhưng chỉ là 
đứa trẻ mẫu giáo với bài học vỀ SỰ giận dữ 
hoặc bất bạo lực. 

Tương tự như vậy, chúng ta mang hết mọi 
kỹ năng tinh xảo đã học được trong tiền kiếp 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


qua kiếp này. 

Có lẽ, chúng ta đã thông thạo những kỹ 
năng đó nhưng vẫn là người tập sự trong một 
lĩnh vực khác. Có nhiều người trong chúng ta 
đã thông thạo nhiều khóa học, nhiều kỹ năng, 
và họ cũng có mặt ở đây để chia sẻ kiến thức 
với chúng ta. Trong những lĩnh vực khác, vai 
trò của chúng ta có thê được hoán đôi. 

Như vậy, chúng ta vừa là thầy giáo vừa là 
học trò, và phải cùng chia sẻ kiến thức với 
nhau. 

Nhiều thây thuốc muốn làm bác sĩ để 
chứng minh khả năng chữa bệnh của họ, đề 
giúp đỡ và dạy dỗ người khác. Ngược lại, 
người thầy thuốc khôn ngoan luôn sẵn sảng 
học hỏi từ các bệnh nhân. Người bệnh có thê 
hướng dẫn bác sĩ về tình yêu, về lòng dũng 
cảm, về nội tâm thanh tịnh, hoặc nhiều bài học 
khác mà chúng ta có mặt nơi đây để học. Vậy 
thì, cả thây thuốc và người bệnh đều có lợi. 

Vào một buồi chiều muộn màng, một bệnh 
nhân đang trong đợt điều trị đến than phiền với 
tôi về cánh tay bị nhiễm trùng vì chích ngừa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


uốn ván. Cánh tay cô sưng phông, đau nhức, 
chỗ kim chích cứng đỏ, khó chịu. Cô vừa gặp 
bác sĩ khoa nội trên đường đến phòng khám 
của tôi. Ông nói cô hãy đến phòng khám của 
ông vào sáng thứ Hai tới để điều trị. Ông nói 
răng cô phải điều trị với thuốc kháng sinh, nếu 
không thì rất nguy hiểm. 

Tôi cố giúp cô bằng phương pháp thôi 
miên. Cô nhanh chóng lướt sâu vào tình trạng 
bị thôi miên. Tôi chỉ cô đem ảnh sáng trị bệnh 
đến vùng bị đau ở cánh tay. Tôi hướng dẫn 
cho cô cách làm giảm đau, loại ra các vi khuẩn 
gây bệnh. Rất sống động, cô tưởng tượng ra 
các tế bào mới khỏe mạnh và cơn đau hoàn 
toàn biến mắt. 

Đến cuối buổi trị liệu, chỗ kim chích đã 
hết sưng đỏ, cô cũng không còn cảm thấy đau 
nhức nữa. Tôi không hề ngạc nhiên vì thuật 
thôi miên từ lâu đã được sử dụng như một 
phương pháp điều trị giảm đau. Thứ Hai đó 
cánh tay cô hoàn toàn bình thường, không có 
dấu hiệu bị nhiễm trùng. 

Tuy vậy, cô vẫn đi khám bác sĩ. Ông kêu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


lên: 

- Cánh tay cô sao lành hay vậy? Bị nhiễm 
trùng không thê nào tự hết được! 

Cô trả lời, nhưng giẫu đi bí mật: 

- Dạ, chắc tự nhiên khỏi. 

Cô biết ông có thể chấp nhận lời giải thích 
đó. Chắc gì ông chấp nhận lời giải thích về 
thuật thôi miên, hay ông sẽ cười nhạo. 

Không có căn bệnh nào tự nhiên được 
thuyên giảm. Có lẽ chúng ta không tỉnh táo 
nhận ra kỹ thuật nằm bên dưới, nhưng rõ ràng 
uy lực chữa trị mãnh liệt “bí mật” làm công 
việc điều trị mọi thứ hư hại. 

Tôi biết bác sĩ Bernie Siegel từ rất lâu 
trước khi ông nổi tiếng với những cuốn sách 
tuyệt vời nói về sự liên kết giữa trí tuệ và thể 
xác. Bernie là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện 
Yale New Haven, làm việc tại phòng khám tư 
ở New Haven, bang Connecticut. Lúc đó tôi là 
sinh viên y khoa của Đại học Yale đang thay 
phiên thực tập phẫu thuật vào cuối những năm 
1960. Tôi chọn làm trợ lý cho các bác sĩ phẫu 
thuật tư bởi vì họ thường nhanh nhẹn hơn và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


vui vẻ hơn đội ngũ biên chế, những người 
thích có quyên lực hơn, độc tải hơn, khắt khe 
hơn. Bernie và cộng sự của ông, bác sĩ Richard 
Selzer cũng là tác giả của những cuốn sách nồi 
tiếng, rất khôi hài. Bệnh nhân của họ không 
phải là những người duy nhất bị đau vì cười 
vỡ bụng. Các bác sĩ này thường gây cười, 
kê chuyện, đọc thơ, họ thật sự là những người 
vui tính. Hơn nữa, cả hai người đều là những 
bác sĩ phẫu thuật xuất sắc. Tôi học được phẫu 
thuật từ họ rất nhiều. 

Lúc đó, không aI trong chúng tôi nhận ra 
được có vài bệnh nhân, mặc dù họ đang trong 
tình trạng bị gây mê, cũng lắng nghe được 
cuộc đối thoại, chuyện khôi hài, giêu cợt. Bây 
giờ thì chúng tôi đã biết được điều này. Gần 
đây tôi nói chuyện với Bernie sau khi ông 
hướng dẫn buổi hội thảo tại Miami. Chúng tôi 
cho rằng những chuyện khôi hài giễu cợt vào 
lúc đó cũng rất tốt. Ngay khi xấu nhất, chắc 
hăn bệnh nhân thấy lo lăng, nghĩ rằng: Ơ hay, 
bác sĩ Siegel, sao ông cứ giỡn hoài, làm ơn để 
ý đến thân thể của tôi đi. Điều này quan trọng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


với tôi lắm đó. 

Nếu bệnh nhân nghe lỏm những câu 
chuyện đùa của bác sĩ thì vẫn tốt hơn là nghe 
những dự đoán tai họa kinh khủng về các cơ 
hội của họ, hoặc những khả năng bị hư tồn sau 
khi phẫu thuật. Lời tuyên bố chính thức như 
vậy có thể thuyết phục bệnh nhân từ bỏ hơn là 
đối mặt với những trở ngại lớn lao và những 
điều bắt lợi. 

Có một loại hóa học thâm thúy dành cho 
các thầy thuốc thử nghiệm hơn là những thứ 
họ tìm thấy trong việc xét nghiệm máu và ở 
phòng thí nghiệm. 

Nhiều thầy thuốc quá bận rộn, quá căng 
thắng đến mức mà họ không dành thời gian 
lắng nghe các bệnh nhân, và tạo ra mỗi quan 
hệ thân thiết với người bệnh. Đây là tình trạng 
thảm thương cho cả hai phía. Thầy thuốc 
không thích tìm hiểu bệnh nhân theo tư cách 
cá nhân, và họ mất đi cơ hội học hỏi từ cuộc 
va chạm trong thuật chữa bệnh. 

Một bác sĩ thâm mỹ tất giỏi tại vùng 
Miami kế với tôi về một trường hợp khá đặc 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


biệt. Nhiều tháng trôi qua, nhưng trên khuôn 
mặt của anh chàng bác sĩ đó vẫn còn hiện rõ 
nét sửng sốt. 

Một bệnh nhân của anh bị tai nạn xe rất 
nguy kịch. Cô bị chân thương nặng ở đâu, mặt 
và nhiễu thương tích bên trong. Mặc dù lịch 
mô khẩn cấp đã được sắp xếp, nhưng bệnh 
nhân khó lòng qua khỏi. 

Khi bác sĩ chuẩn bị tinh thần cho gia đình 
về các tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì 
bệnh nhân đã thoát khỏi thê xác. Dù cuộc họp 
giữa bác sĩ và gia đình đang diễn ra trong bệnh 
viện, khá xa nơi phòng mô, cô vẫn nhìn thấy 
họ và nghe được cuộc đôi thoại, bất lực nhìn 
thấy nỗi đau tuyệt vọng của gia đình. Cô nhìn 
xuống từ thân thể nhẹ tênh. 

- Tôi không chết đâu mà! 

Cô kêu lên, nhưng dường như chẳng ai 
nghe được tiếng kêu của cô. Thất vọng vì 
không ai nghe được và giận dỗi vì gia đình 
nghĩ mình đã chết, cô quay lại thân thể mình. 
Sự xuất sắc của các bác sĩ cộng với ý chí sống 
còn của cô, cô được bác sĩ gọi là sự hồi phục 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


“thân kỳ”. 

- Không ai có thể phục hồi được khi bị 
thương quá nặng như vậy. 

Anh ta cứ nói đi nói lại mãi. 

Sau này, cô đã nhắc lại cuộc đối thoại của 
bác sĩ và gia đình. Cô không chỉ sống lại, mà 
theo một cách nào đó, còn có thể làm tăng 
nhanh quá trình điều trị đến khó ngờ. Xương 
và các tế bảo bình phục theo nhịp độ bình 
thường. 

Một bác sĩ trong bệnh viện đó đã gọi tôi lại 
xem bệnh nhân của anh thức dậy hét lên và bị 
kích động mạnh trong phòng hồi sức. Cô 
được gây mê bình thường và bất tỉnh suốt 
quy trình phẫu thuật, và hơi thở phải được bác 
sĩ gây mê kiểm soát. Trong lúc mô, các bác sĩ 
gặp khó khăn vì huyết áp và nhịp tim của cô. 
Lúc đó, cô đã bay khỏi xác và nhìn các bác sĩ 
đang làm việc với thân thể của mình. Người 
bệnh đã báo động khi huyết áp và nhịp tim của 
cô bất thường. Cô nhận ra sự lo lắng trong 
giọng nói của bác sĩ gây mê và bay qua phía 
anh ta đề đọc biểu đô. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Lúc thức dậy trong phòng hồi sức, hoảng 
hốt vì những bất thường này, cô đã kế với tôi 
những điều được ghi trên biêu đồ của cô trong 
lúc mồố. Bệnh nhân hoàn toàn bất tỉnh trong 
suốt quá trình đó, thậm chí nếu như có tỉnh thì 
cô cũng không có cơ hội để nhìn thấy vì bảng 
biểu đỗ năm phía sau, trên đầu cô. 

Một bác sĩ làm tại phòng cấp cứu ở bệnh 
viện kế bên, đứng xếp hàng hơn ba mươi phút 
trong buồi ký tặng sách, để kê cho tôi nghe câu 
chuyện của anh. 

Bệnh nhân của anh đã trải qua cơn kích 
động đột ngột vì sốc dị ứng sau khi bị ong 
chích. Đây là trường hợp phản ứng dễ gây chết 
người do huyết áp Dị giảm mạnh. Cho dù 
phương pháp cứu sông mạnh nhất đã bắt đầu 
khi cô được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng 
bác sĩ vẫn tin rằng cô sẽ chết. 

Sau đó, cô kế lại rằng cô đã lướt nhẹ theo 
thân thê khi cô được đưa vào bệnh viện. Cô 
nghe lỏm tất cả lời bàn luận, tiếng quát tháo 
chỉ dẫn, tiếng hét la, sự mong đợi, nỗi lo lắng, 
lời nhận xét của nhân viên phòng cấp cứu. Cô 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


“trông thấy” khuôn mặt họ, quần áo họ mặc, 
người nào làm cái gì, mặc dù cô đang hôn mê. 
Cô cũng phục hồi một cách thần kỳ. Sau này, 
bác sĩ công nhận những điều cô kế là chính 
xác, có những sự việc xảy ra ở trong phòng 
khác. 

Tôi đã nghe nhiều chuyện như vậy và 
nhiều bản báo cáo lâm sảng của bệnh nhân đã 
kề cận cái chết hoặc hồn đã lìa khỏi xác do rất 
nhiều bác sĩ kê lại, đến nỗi tôi không thể thanh 
minh với họ dựa theo lý lẽ y học hoặc sinh lý 
học. Họ là những bác sĩ giỏ, được đào tạo bài 
bản tại những trường Y Khoa. Tất cả đều kể 
cho tôi nghe răng mặc dù bệnh nhân của họ bất 
tỉnh, rời bỏ thân xác, mà vẫn “nghe” và “quan 
sát” được mọi sự kiện từ khoảng cách xa. 

Tôi không còn tin những sự kiện này là 
hiếm hoi nữa. Hầu hết bệnh nhân rất miễn 
cưỡng kê với bác sĩ, vì họ e ngại bác sĩ sẽ nghĩ 
rằng họ bị ảo giác lạ lùng hoặc điên rô. Tại sao 
phải liều lĩnh? 

Tại sao các bác sĩ không liễu lĩnh để chia 
sẻ những kinh nghiệm này? Nhiều chuyên gia 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





tâm thần ngại nói về những trải nghiệm trong 
kiếp quá khứ trước công chúng. Tôi nhận 
nhiều cuộc điện thoại, thư từ của hàng trăm 
nhà tâm thần học kê về những chuyến du hành 
trở về kiếp quá khứ của họ. Trong thư họ miêu 
tả đầy đủ chi tiết tên thành phó, đất nước, lục 
địa. 

Nhiều người bệnh phát hiện tên gọi “cũ” 
của họ trong hồ sơ chính thức của những nơi 
mà họ chưa bao giờ nghe nói đến, chứ đừng 
nói là tham quan trong kiếp hiện tại. Nhiều 
người còn tìm thấy bia mộ của họ. 

Hầu hết những câu chuyện mà bác sĩ kế lại 
đều là những trải nghiệm cận kề cái chết hoặc 
hồn lìa khỏi xác. Không giống như họ đang du 
hành trở về tiền kiếp. 

Tuy nhiên, điều này có ý nghĩa vì các bác 
sĩ thường điều trị những người bệnh rất nặng. 

Bất kế con người trải qua những kinh 
nghiệm cận chết hay hôn lìa khỏi xác, hoặc trở 
về kiếp quá khứ thì việc chữa lành bệnh đều 
xảy ra giông nhau. Bệnh nhân thường tìm thấy 
những kiếp sống của họ được chuyền hóa theo 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


một cách tích cực. Việc chữa lành về thân thể 
và cảm xúc đều tăng nhanh đến không ngờ. 

Yếu tô chung cho những trải nghiệm này 
là sự tồn tại của tâm thức, vượt ngoài thân thể 
hay trí não. 

Tâm thức này mở rộng trong lúc rời khỏi 
thê xác. Màu sắc và âm thanh sống động hơn. 
Mục đích du hành của linh hồn chúng ta rõ 
ràng hơn. Bản chất tâm linh của chúng ta là 
hiển nhiên; ngay giây phút đó, chúng ta hiểu ra 
răng chúng ta là những sinh vật khôn ngoan 
bất tử, có lòng từ và yêu thương vô hạn. 
Nghịch lý là trong lúc có vẻ chia cách thì mối 
liên kết giữa thân thể — trí óc dường như mạnh 
mẽ hơn, hoặc ít nhất vẫn nằm trong sự điều 
khiến của chúng ta một chút. Việc chữa lành 
xuất hiện khi trí tuệ, thông qua sự nhận thức và 
ý chí, đưa năng lượng vào những bộ phận cần 
điều chỉnh trong cơ thể. 

Nhiễu thế kỷ qua, nhiều nền văn hóa Châu 
Á, bao gồm các nước Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc đã thừa nhận năng lượng chữa trị và 
dòng điện chạy xuyên qua trong cơ thể con 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


người. Họ sử dụng những năng lượng này và 
thậm chí còn vạch ra những đặc điểm của 
cường độ và dòng chảy của năng lượng. Người 
Trung Quốc và Nhật Bản gọi năng lượng này 
là khí. Họ tăng cường các chuyên gia vê môi 
liên kết trí tuệ-thể xác. Tôi cũng may mắn 
được làm việc với vài chuyên gia đó. 

Trong hai dịp khác nhau, tôi có cơ hội đưa 
hai vị thầy thuốc trở về quá khứ từ Trung Hoa 
đại lục. Cả hai người đều thông thạo năng 
lượng chữa trị. 

Vị bác sĩ thứ nhất là đối tượng của một 
cuộc nghiên cứu tại khoa vật lý của Đại học 
New York. Trường Đại học này nhờ tôi liên 
lạc bởi vì tôi được nhiều người ở Trung Quốc 
biết đến do sách của tôi bán rất chạy tại đó. 

Vị này không nói được tiếng Anh, nên 
chúng tôi phải làm việc thông qua phiên dịch. 
Bất kế phương pháp của tôi lạ lùng như thế 
nào thì vân giông với những phương cách của 
bậc sư phụ mà ông đã từng học lúc còn trẻ. 
Ông yêu câu được thử nghiệm một chuyến du 
hành. Ông trôi vào trạng thái bị thôi miên rất 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


sâu và trải nghiệm một ký ức quá khứ đây thú 
VỊ. 

Sau đó ông bình luận răng, phương pháp 
của chúng tôi rất giỗng nhau. Rồi ông hỏi liệu 
tôi có nhìn thấy được cảnh tượng trong kiếp 
quá khứ của ông, như thể chúng tôi đang cùng 
xem một bộ phim. Tôi trả lời: 

- Ô không, đôi khi tôi linh cảm những gì 
sắp xảy ra, nhưng tôi thật sự không nhìn thấy 
gì cả. 

- Tiếc thật. Sư phụ tôi có thể nhìn thấy 
được. Ông nói, thông qua phiên dịch. 

Vào dịp khác, một vị bác sĩ Trung Quốc 
nổi tiếng đến thăm tôi tại Miami, và chứng 
minh cách chữa trị đầy năng lực của khí công. 
Đôi lại cô yêu cầu tôi cho cô một chuyến du 
hành trở về quá khứ, tôi đồng ý. Cô cũng 
không nói được tiếng Anh, nhưng cô có người 
phiên dịch đi cùng. 

Cô đi rất sâu. Trong khoảng vài phút cô đã 
nhìn thấy rất sống động một cảnh tượng trong 
quá khứ tại San FrancIsco cách đây hơn một 
trăm năm. Cô bắt đầu nói tiếng Anh trôi chảy 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trong lúc du hành. 

Người phiên dịch là dân nhà nghề được 
đảo tạo bài bản, không bỏ sót một tiếng động 
nào. Ảnh ta lập tức quay lại và bắt đầu dịch 
sang tiếng. Trung Quốc. Tôi trừng mắt liễc anh 
ta, và ra dâu không cần thiết phải làm như vậy. 
Một cái nhìn sửng sốt hiện trên mặt anh ta cho 
biết anh ta đã hiểu ra. 

Anh ta biết cô chăng nói được một chữ 
tiếng Anh nảo trong đời sống hiện tại. 

Phân tâm học và liệu pháp phân tích tâm lý 
truyền thông đang giãy chết. Nhiều phương 
pháp lỗi thời, chậm chạp, không hiệu quả. 
Ngôn ngữ trở thành lớp vỏ bọc cứng, mang 
tính hình thức, không thê thâu hiểu. 

Ngày nay, không có nhân tố quyết định 
trong liệu pháp tâm lý, chỉ có những khối cấu 
trúc khô căn. Hiếm có người đạt được, đặc biệt 
từng người một. Ngang bằng VỚI số Ít ỎI này, 
sự cũ mòn, chậm chạp nặng nề, vả sự tiếp cận 
dè dặt của những liệu pháp này sẽ không đủ 
đáp ứng. Một chứng loạn thần kinh chức năng 
được thay thế bằng cái khác trong liệu pháp 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


truyền thông. Hoạt động bên ngoài là thước đo 
thành công, không phải là nội tâm thanh tịnh. 
Không hề có sự chuyển hóa cá nhân hay xã 
hội. 

Freud và các môn đồ của ông đã tạo ra 
những đóng góp quan trọng cho chúng ta về sự 
hiểu biết chức năng của trí tuệ, sự tồn tại của 
tiềm thức, bản năng giới tính thời thơ ấu, phân 
tích giác mơ, nhưng phân tâm học không có 
nguồn gốc tâm linh và không thể thoát khỏi 
bản chất tâm linh của con người. Có lẽ Freud 
không xem triết lý của ông là cuối cùng, 
nhưng các môn đồ của ông đã làm triết lý này 
vững chắc thêm. 

Jung là người vô nguyên tắc và đi trước 
thời đại. Ông thấu triệt những điều huyện bí, 
tâm linh, siêu phàm. Nhưng ông bị bao bọc bởi 
những khắc chạm bằng đá đó. 

Một thiếu sót lớn trong phân tâm học và 
liên quan đến liệu pháp tâm lý truyền thống là 
khái niệm tu chỉnh bản ngã. Bản ngã là “cái 
tôi”, chức năng điều hành, một phần của chúng 
ta, cái mà phải hòa nhập và đối phó với thực tế 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hàng ngày. Đó là trí tuệ bình thường của chúng 
ta. Trí tuệ bình thường này hợp ly, phải đưa ra 
quyết định, sử dụng trí nhớ và tư duy, hoạch 
định cho tương lai, nghiền ngẫm vê quá khứ. 
Trí tuệ này luôn phán xét, đặt để suy nghĩ, ôn 
các dữ liệu của quá khứ, đặt câu hỏi như 
“Nhưng cứ cho răng...” và “Cái gì sẽ xảy 
ra...?”. Thật không may, những nhà chữa bệnh 
theo liệu pháp tâm lý luôn cỗ chỉnh sửa bản 
ngã hư hại của chúng ta. Bản ngã thường bị 
méo mó bởi những biến cố xảy ra trong cuộc 
đời hoặc vết thương từ thời thơ âu. Những nhà 
liệu pháp này luôn chỉnh sửa, dỗ dành hoặc 
thậm chí còn bơm phông bản ngã của chúng 
ta. Thực tế, chúng ta đang cần học cách để 
vượt ra khỏi bản ngã. 

Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vỡ ra từng 
mảnh! Làm sao mà chúng ta có thể hoạt động 
và sống sót mà thiểu bản ngã, trí tuệ bình 
thường, dưới sự điều khiến? Câu trả lời rất đơn 
giản. Các nhà trị liệu truyền thống bị kẹt trong 
ảo tưởng mà chức năng là mục đích tối 
thượng, nhưng nội tâm thanh tịnh mới thật sự 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


quan trọng hơn. Nếu chúng ta có thê từ từ 
giảm bớt mỗi quan tâm về chức năng thích 
hợp với xã hội bệnh hoạn của chúng ta, đôi với 
việc thu lợi, và bớt lo lăng đến chuyện người 
khác sẽ nghĩ gì về chúng ta, thì chúng ta có thê 
từng bước một đạt được nội tâm thanh tịnh. 
Tâm trí của ta giăng bẫy gài chính chúng ta 
trong kiếp trước và kiếp sau. Vì thường xuyên 
lo lắng, phân tích, suy nghĩ, nên ta bị bản ngã 
ngăn chặn khỏi bản chất đích thực ngay trong 
kiếp hiện tại. Làm sao chúng ta có thể nhìn 
nhận sự vật đúng như bản chất, nêu như chúng 
ta bị định kiến, thành kiến từ trong quá khứ 
luôn cùng đi theo cho đến kiếp hiện tại? 
Chúng ta phải điều khiển được bản ngã để có 
thể cứu rỗi bản thân mình và thế giới theo một 
cách cơ bản nhất. 

Và nếu như các thầy thuốc, truyền thống 
hoặc hiện đại, cũng hiểu được nguyên lý này, 
cũng đều có tư tưởng phóng khoáng học hỏi 
những phương pháp “khác lạ”, đều có thê thực 
hành nghệ thuật chữa bệnh với lòng từ, sự 
quan tâm, kỹ năng, và quan trọng hơn hết, nêu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


họ có thê điều trị cả linh hồn cũng như thể xác, 
thì chúng ta có thê thực sự hưởng được sức 
khỏe tôi ưu. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mười mội 
Các bộc thây 


Chúng ta phải học hỏi không chỉ để đến 
với những người có sự rung cảm giống chúng 
ta. Rất bình thường nếu chúng ta cảm thấy bị 
thu hút bởi người nào đó có một mức độ băng 
chúng ta. Nhưng điều này là sai lệch. Chúng ta 
phải đến với những người có sự rung cảm sai 
lệch so với chúng ta. Đây là diều quan trọng 
trong việc giúp đỡ con người. 

Con đường của chúng ta là hướng đến nội 
tâm, là một con đường gian khó hơn, một cuộc 
hành trình đau thương hơn. Chúng ta chịu 
trách nhiệm về những điều học hỏi riêng của 
chúng ta. 

Nhiều vị thây lỗi lạc đi lang thang dọc theo 
con đường tâm linh của chúng ta, chỉ cho 
chúng ta con đường, giúp chúng ta vơi đi 
những nỗi khô đau. Thật không may, trong số 
chúng ta có quá nhiều người yêu sách không 
chính đáng. Bất kế họ cuồng lên do thành kiến, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cái tôi, tham lam, bất an, hoặc các động lực ích 
kỷ khác, họ giả làm thầy hoặc bậc thượng sư. 
Họ bảo ta phải làm gì trong lúc chính họ cũng 
không hề có manh mối. Rõ ràng là rất nguy 
hiểm cho chúng ta khi nghe theo những người 
như vậy. Nhưng làm sao mà chúng ta có thê 
phân biệt chính tà, phải trái, khi mà chúng ta là 
những con người có tư tưởng phóng khoáng, 
đây lòng nhân ái? 

Mẫu chốt để nhận ra một người thầy thực 
thụ từ những con người đó là phải theo trực 
giác khôn ngoan của riêng mình. Những lời 
dạy đó có phù hợp với ta không? Họ có nhân 
ái, có từ bi, có biết tiết dục không? Họ có tính 
đến tất cả các nhóm sinh vật khác, tất cả chúng 
sinh đều bình đắng, đều là những linh hỗn 
thánh thiện trên cùng một con đường định 
mệnh? Họ có dạy răng không aI giỏi hơn al, 
rằng chúng ta đang cùng chẻo trên một chiếc 
thuyền? Và họ có nhận thức được rằng mặc dù 
họ có thê chỉ ra con đường, nhưng họ không 
thể “làm cho” chúng ta hoàn thành sứ mệnh 
tâm linh? Chỉ có chính chúng ta mới có thể tự 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


đạt đến mục đích, bởi vì, một cách tốt nhất, 
con đường về nhà của chúng ta là cuộc hành 
trình nội tâm, một chuyến trở về riêng mình. 

Bậc thượng sư có thể dạy ta kỹ năng, 
phương pháp. Họ có thể giúp chúng ta tăng 
thêm sự hiểu biết về sự sông, sự chết, cõi tâm 
linh. Họ giúp ta xóa đi nỗi sợ và những 
chướng ngại trong cuộc đời. Họ có thể chỉ ra 
cánh cửa, nhưng chính chúng ta mới là người 
vượt qua cảnh cửa đó. 

Vì vương quốc của thiên đường thật sự tôn 
tại trong tâm ta, cho nên tất cả niềm vui, hạnh 
phúc đều xuất phát từ nội tâm. Chúng ta sẽ 
không được người khác giải thoát. Khi nào 
chúng ta trải nghiệm được lòng nhân ái, và 
giác ngộ, chúng ta sẽ tự giải thoát. 

Nhiễu người cho rằng tất cả đều do số 
phận. Mặc dù cuộc đời chúng ta đi theo hướng 
đã định trước, nhưng số phận không có trách 
nhiệm cho mọi hành vi của chúng ta. Cũng 
như chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
cho cách cư xử tiêu cực, có hại; vậy thì chúng 
ta cũng cân có trách nhiệm cho cách cư xử tích 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cực, yêu thương. Không ai khác có thể làm 
thay cho chúng ta. 

Không có ma quỷ nào hại được ta, cũng 
không có vị thượng sư nào cứu giúp ta tốt hơn 
chính bản thân ta. 

Tại một buổi hội nghị ở Seatle, nơi mà 
chúng tôi cũng đang dạy, tôi nghe một học giả 
lỗi lạc và nhà thần học Jean Houston cảnh báo 
về sự nguy hiểm nếu nghe theo các thượng sư 
một cách mù quáng. 

Jean nói rằng: 

- Hãy nhớ đấy, bậc thượng sư có nghĩa là 
“Cứ thê, được, bạn là bạn”. 

Ngạc nhiên hơn, ngày hôm sau thời báo 
Vamty Fair đặt tên cho tôi là thượng sư của 
Miam. 

Cuối ngày hôm đó, ngay sau khi nhân viên 
của tôi rời văn phòng, không khí rất yên ắng 
với ánh sáng lấp lánh đang tắt dần, còn tôi thì 
chìm sâu vào thiên định. Lời ghi chú vào cuối 
ngày đó có nhiều thất vọng. Qua nhiều năm, 
tôi phát hiện ra răng thiền định trong không 
khí yên ắng lúc chạng vạng khiến tôi thây êm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


dịu hơn. 

Bệnh nhân cuối cùng trong ngày đó không 
thê nhớ lại quá khứ. Cô ta khó tìm được cảm 
giác thư giãn và không thê đạt đến mức độ sâu 
trong tỉnh thức. Có vẻ như cô luôn bồn chồn 
ngay tại thời điểm lẽ ra phải được thư giãn. Cô 
tự ý thức giấc và van nài tôi đưa cô đi sâu hơn. 

Người phụ nữ này là độc giả háo hức, đã 
đọc rất nhiều sách và các mục về siêu hình. Cô 
đã tham dự nhiều khóa học và nhiều buổi hội 
thảo của phong trào tư tưởng New Aøe. Cô đã 
đọc và chứng kiến nhiều cuộc trải nghiệm của 
người khác, nhưng bản thân cô thì không thê 
trải nghiệm được. Cho nên cô liều lĩnh muốn 
có một chuyến du hành riêng mình. 

Sau này cô có đọc về Sai Baba, bậc thầy 
về tâm linh nổi tiếng ở Ấn Độ, rồi cô muốn đi 
Ấn Độ thăm ông. Có lẽ cô nghĩ răng ông có 
thê giúp cô thoát khỏi ngõ cụt. 

Trong buổi thiền chiều chạng vạng hôm 
đó, tôi ngộ ra răng: Nhiệm vụ của chúng ta 
không cân phải theo Sai Baba, mà phải là 
chính Sai Baba. Ông ta được yêu quý trong 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhiệm vụ, chúng ta cũng phải được yêu quý 
trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô trong kiếp 
này là thể hiện công việc phụng sự nhân ái. 

Tại điểm này, tôi bắt đầu nhìn hình ảnh 
trong quá khứ của cô băng cách quán tưởng, 
cảnh tượng nhiều màu sắc biến ảo chợt lóe 
sáng trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy nhiều kiếp 
sông trong tu viện, và câu trả lời vÊ sự thất bại 
của cô bắt đầu rõ nét hơn. 

Cô đã trải qua nhiễu kiếp tu hành. Cô đã 
từng thông thạo nghệ thuật đi vào nội tâm 
thanh tịnh, đạt được mức độ sâu trong thiền 
định. Nhưng trong, kiếp hiện tại, cô cần phải 
sông trong một thế giới thật, giữa những con 
người thật với nhiều vấn đề trắc trở, để giúp 
đỡ họ. Cô cần biểu hiện lòng từ, tâm yêu 
thương theo cách chung. 

Do đó, cô bị trở ngại trong thiên định. Mặc 
khác, chắc hắn cô đã quay trở lại mô hình cũ là 
chỉ đi sâu vào nội tâm, và thờ ơ với mục đích 
của linh hồn mình trong kiếp hiện tại. Cô đã 
không thực hiện vai trò của mình nơi thế gian 
này, giữa những con người này. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Đến ngày điều trị kế tiếp, tôi nói với cô về 
kinh nghiệm thiên định. Cô có vẻ như nhẹ 
người ra, như thể đã trút bỏ được một gánh 
nặng trên vai. Cô không phải là kẻ thất bại, chỉ 
đơn thuần bị hướng theo con đường đã chọn 
lựa trong kiếp này. 

Cô bắt đầu tham gia các chương trình tình 
nguyện giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư, 
cô quyên góp cho nhiều tổ chức từ thiện. Cô 
cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. 

Thật trớ trêu, khi cô tiếp tục mở rộng công 
việc từ thiện, khả năng thiên định của cô bắt 
đâu quay trở lại, cô cảm thây cân băng, và lẽ 
thường, cô không còn cần phải đến gặp tôi 
nữa. 

Vào đúng thời điểm, mọi thứ sẽ rõ ràng 
hơn với ta. Nhưng chúng ta phải có cơ hội để 
thấu triệt các kiến thức mà chúng ta đã được 
nhận lãnh. 

Cách đây nhiều năm, tôi có buổi nói 
chuyện tại cuộc họp khá vĩ mô của phong trào 
New Age, tổ chức tại Los Angeles. Gần bốn 
mươi ngàn người đăng ký và phải trả tiền để 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


lắng nghe các diễn giả được phân loại rất tốt, 
từ những giáo sư của trường đại học nghiêm 
túc và nhiều nhà khoa học, cho đến những 
người phất lên nhờ cơ hội, theo các thông tin 
được tung ra để quảng cáo cho họ. Nhiều nhà 
vật lý sát cánh với các nhà lãnh đạo hiện thời. 
Tôi bị bối rỗi. Làm sao mà bạn có thể phân 
loại những con người này? Làm sao mà bạn có 
thể nói bất cứ điều gì bằng phẩm chất của họ? 
Tôi muôn bảo vệ cho tất cả bốn mươi ngàn con 
nØười này. 

Thứ nhất, rất dễ loại trừ những diễn giả 
đến từ các “nhóm” khác. Thứ hai, chín mươi 
lăm phần trăm kênh truyền hình hoặc liên lạc 
với tiềm nIÚỢ hoặc chủ ý sản xuất “lời nhắn 
nhủ từ cối xa”. Thứ ba, tôi có thê phớt lờ hàng 
tân pha lê được bán từ hàng trăm cái lều quán 
trong khu vực hội nghị. Tuy nhiên âm nhạc rất 
hay, và những con người này thân thiện lạ 
thường. 

Tôi từng tham dự nhiêu buổi thuyết giảng 
và hội thảo. Nhiều diễn giả giỏi cực kỳ, đặc 
biệt là các nhà khoa học, rõ ràng là họ có rất 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhiều điều giảng dạy. Còn nhiều người khác 
quá kinh hoàng. Khi tôi lăng nghe các diễn giả 
tạo ra các lời tuyên bố dị kỳ mà không có bất 
cứ thông tin chắc chắn hoặc nghiên cứu kỹ 
lưỡng, tôi thử phán đoán phản ứng của thính 
giả. Tôi hết hồn khi thấy nhiều người gật đầu 
chấp nhận mà không hề suy xét hay thách đó. 
Hầu hết bốn mươi ngàn con người đến đây 
vì họ muốn nhiều điều hơn nữa cho cuộc đời 
họ. Nhiều người muốn xác nhận điều huyền bí 
riêng của họ, hoặc những trải nghiệm trực giác 
của họ. Họ muốn những trải nghiệm mới và sự 
hiểu biết sâu xa mới. Họ muốn lớn mạnh. Họ 
muốn được khích động. Họ muốn cái mà 
chúng ta muốn: một con đường để tìm kiếm và 
trải nghiệm những niềm vui thanh tịnh. 
Nhưng hâu hết họ đều để óc phán đoán ở 
nhà. 
Giá như tôi có thê nói chuyện với cả bốn 
mươi ngản con người này. Tôi muốn nói với 
họ đừng tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài 
vì sự thích hợp và việc chữa trị quá chóng 
váng. Tôi muốn nói với họ, những con người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


quá háo hức muốn thay đôi cuộc đời mình, hãy 
tìm kiếm từ trong nội tâm. 

Bạn hãy sông bằng tâm linh nhiều hơn. 
Hãy dành nhiều thời gian để cầu nguyện, để 
cho đi, để giúp đỡ, để yêu thương. Hãy xung 
phong, hãy mở rộng lòng khoan dung. Hãy từ 
bỏ thành kiến, cái tôi, tham lam ích kỷ, giận 
dữ, tội lỗi, mơ mộng hão huyền. Đừng dành 
thời gian cho những lo âu về quá khứ và tương 
lai, đừng làm người khác tốn thương bằng bất 
cứ hình thức nào. 

Đừng chấp nhận bắt cứ tư tưởng nảo trước 
khi trực giác khôn ngoan của bạn loại trừ. 
Những điêu đó có khuyến khích lòng nhân ái 
không? Những điều đó có mang lại tâm thanh 
tịnh không? Hay đó chỉ những điều chia rẽ, thù 
hẳn, bạo lực, tự cao tự đại? 

Chúng ta bất diệt. Chúng ta có mặt tại đây 
để học hỏi, để khôn ngoan hơn, để trở thành 
con người thánh thiện. Những gì chúng ta học 
được sẽ cùng theo ta đến ngày nhắm mắt. 
Chúng ta sẽ không thể mang theo bất cứ thứ gì 
khác. Thật đơn giản. Vương quốc thiên đường 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


năm trong nội tâm thanh tịnh. Hãy ngừng tìm 
kiếm các bậc đạo sư, thay vào đó, hãy tự khám 
phá chính mình, rồi chúng ta sẽ sớm tìm ra 
ngôi nhà thực sự của mình. 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





Chương mười hơi 
Siêu linh và đồng cốt 


Học hỏi bằng tâm linh sẽ nhanh hơn nhiều, 
nâng cao xa hơn học hỏi trong trạng thái thân 
thê vật chất. Nhưng chúng ta chọn cái chúng ta 
cần học. Nếu chúng ta cân phải quay về thực 
hiện qua một môi quan hệ, chúng ta hãy trở về. 
Nếu chúng ta đã giải quyết được công việc đó, 
chúng ta tiếp tục việc khác. Trong hình thái 
tâm linh chúng ta luôn luôn có thể liên hệ với 
những người trong trạng thái cơ thê vật chất, 
nếu chúng ta muốn. Nhưng chỉ khi nào ở đó có 
điều quan trọng... nếu chúng ta phải nói với 
họ điều gì mà họ cần phải biết. 

Đôi khi chúng ta có mặt trước khi ngưới 
đó xuất hiện... và nhìn vào cách giông nhau mà 
chúng ta đã từng thực hiện. Có lúc, chúng ta 
chỉ tạo ra một mối liên lạc băng tỉnh thân. 
Thỉnh thoảng những lời nhăn gởi rất huyền bí, 
nhưng phần nhiều con người biết điều gì thuộc 
về họ. Con người hiểu đó là sự liên lạc giữa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tâm thức với tâm thức. 

Chúng ta không hề lẻ loi trong vũ trụ này. 
Tôi đã có nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm 
với hàng ngàn bệnh nhân, những khám phá ra 
khả năng của nhiều nhà đồng cốt trong thế giới 
này đã cho tôi biết điều đó. Ngoài cõi thế gian 
nảy, nhiều cõi khác mà chúng ta chưa biết 
cũng xuất hiện phố biến bởi vô số sinh linh có 
nhiều khả năng biến hóa muôn màu khác nhau. 
Nhiều sinh linh đã tiến hóa cao hơn, sinh linh 
khác ít hơn. Có sinh linh đã tiến bộ và không 
cần phải đầu thai trở lại, trừ khi họ muốn giúp 
đỡ con người. Vẫn còn nhiều sinh linh chưa 
đâu thai trong thế giới của chúng ta, chỉ giúp 
đỡ chúng ta từ cõi khác. 

Chúng ta gọi đó là linh hồn, thiên thần hay 
bất cứ danh từ gì cũng không thành vẫn đề. 
Chứng cứ quan trọng dù mang tính giai thoại 
là họ tồn tại, và chứng cứ này được tập hợp từ 
nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau qua 
nhiều thế kỷ. 

Trẻ em thường nhận ra những linh hồn 
đáng yêu hoặc nguồn năng lượng chung quanh 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chúng ta, nhưng khả năng giao tiếp của họ rất 
hạn chế. Người lớn chúng ta có khuynh hướng 
không tin về họ, loại riêng ra những quan sát 
và am hiểu của họ vào cõi tưởng tượng. Tuy 
nhiên, điều mà họ nhận thức được thường rất 
thật. 

Khi chết đi, chúng ta sẽ rời bỏ thân xác, 
chúng ta tiến đến mức độ tỉnh thức, nơi đó 
chúng ta cảm thấy dễ chịu nhất. Chúng ta càng 
nhiều khôn ngoan đáng yêu chừng nảo thì 
chúng ta càng có nhiều tiễn bộ để đến một cõi 
khác. 

Tôi vẫn còn sửng sốt vì kiến thức giống 
nhau của nhiều bệnh nhân chuyển giao đến 
cho tôi khi họ đang trong trạng thái chìm sâu 
vào thiền định hoặc bị thôi miên. Học sinh 
trung học đã bỏ học, các nhà vật lý nguyên tử, 
luật sư, nhà. thể thao chuyên nghiệp đều kể cho 
tôi nghe gần như cùng một câu chuyện về 
trạng thái tâm linh và mục đích của chúng ta 
trên thế gian. Điều này làm cho những trải 
nghiệm của họ đáng tin cậy hơn. Nhiều cá 
nhân nảo đó lão luyện về kiến thức giao tiếp từ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhiều nguồn tâm linh. Nhà ngoại cảm quá cố 
người Mỹ Edgar Cayce là một điển hình, công 
trình của ông được nghiên cứu và phân tích rất 
tỉ mỉ. Chúng ta đều biết về kỹ năng của nhiều 
người phương Đông, như Paramahansa 
Yogananda(I), nhưng nhiều người có khả 
năng tương tự như vậy cũng có mặt tại các 
nước phương Tây. Tôi cũng may mắn gặp vải 
người họ, khám phá được răng công trình của 
họ giúp cho những trải nghiệm và bản miêu tả 
của bệnh nhân tôi xác thực hơn. 

Tôi đánh giá những trải nghiệm của tôi với 
trí tuệ thành thạo của các nhà tâm thân học. 
Phân tích hoàn toàn tương thích với tư tưởng 
phóng khoáng. Tôi đã gặp nhiều người có khả 
năng lạ thường, và nhiều người có khả năng 
kém cỏi hơn hoặc không có thực. 

Linh hồn, cũng như như con người, đều có 
nhiều mức độ. Những linh hồn ở mức độ thấp 
thì việc chuyên tải thông tin thường sai lệch 
hoặc thậm chí còn có hại thêm, với những 
người kém phát triển về khả năng tâm linh 
cũng thường gây ra chuyện tương tự. Dường 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


như những linh hỗn ở mức độ cao hơn là 
những người có mức độ phát triên tâm linh cao 
hơn. 

Khi chúng ta gặp những bậc thầy thông 
thái, mà động cơ của họ là giúp người khác 
thấu triệt, chữa lành nỗi đau của con người, trợ 
giúp con người trên bước đường tâm linh, thì ý 
thức chúng ta sẽ có sự thay đổi sâu sắc. Có vẻ 
như thế giới sẽ khác đi, sẽ có nhiều người vô 
hình trợ giúp, sẽ được tắm trong năng lượng 
yêu thương, năng lượng này sẽ làm linh hồn ta 
tươi mát và tiễn bộ. 

Nhưng con người chúng ta thường hay 
quên lãng, hoặc ít nhất thường giải thích theo 
chủ nghĩa duy lý và đánh giá thấp, bất cứ trải 
nghiệm nảo chúng ta đều xem như chuyện 
“đâu đâu” hoặc “bất thường”. Hơn nữa, chúng 
ta để trí tuệ “hợp lý” loại trừ ý nghĩa tâm linh 
ra khỏi sự trải nghiệm. Người ta từng nói rằng 
cái mà ta gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên thực 
sự là dẫu điềm chỉ của đắng tối cao. 

Tôi không thê đưa hết tất cả mọi người về 
lại kiếp xưa, hoặc chữa trị cho hết mọi người. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Nhưng tôi có thê chia sẻ với bạn về những câu 
chuyện có thật và những trải nghiệm tâm lĩnh. 

Như lời dạy trong đạo Cơ Đốc rằng: 
Chúng ta không phải là con người có sự trải 
nghiệm về tâm linh, mà là những sinh vật tâm 
linh có sự trải nghiệm về con người. 

Khi tôi khai thác ngày càng nhiều hơn về 
trí tuệ con người và những hạn chế của ý thức, 
tôi tình cờ gặp vài người có năng lượng lạ 
thường. Nhiều người có thể truy cập thông tin 
không phải qua năm giác quan. 

Dường như họ sở hữu giác quan thứ sáu, 
biết từ trong nội tâm hoặc bằng trực giác, và 
đôi lúc những thông tin nhận được theo cách 
nảy có thể khá chính xác. 

Nhiều người lại có khả năng ngoại cảm, 
khả năng nhận và chuyền tải thông tin, kiến 
thức từ những người ở cõi khác, bất kế từ 
những linh hồn, những người thân yêu đã chết, 
hoặc từ nhiều nguôn tỉnh thức khác ngoài 
những hạn chế thông thường của thê xác và trí 
óc. 

Người có tài năng thật sự không cần dùng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mưu mẹo. Họ biết cái mà họ không thể biết 
theo khái niệm hiện tại về cách hoạt động của 
trí tuỆ con người. 

Mặt khác, lĩnh vực của các nhà đồng cốt 
đây những người cơ hội, lừa đảo, mánh 
khóe. Cho nên chúng ta cần có khả năng để 
phân biệt thật giả. 

Tất cả chúng ta đều là nhà đồng cốt và có 
năng lực trực giác vượt ngoài những điều 
chúng ta biết hoặc sử dụng. Cân nhắc cần thận 
bất cứ thông tin gì mà bạn nhận được từ nhà 
đồng cốt theo thước đo trực giác thông thái 
của bạn. Nếu thông tin mả bạn cảm thấy không 
đúng hoặc không hợp lý thì đó là thông tin saI. 
Vì bạn cũng là nhà đồng cốt. 

Người cơ hội thường tìm cách móc hầu 
bao của bạn, rắp tâm làm cho bạn phải lệ thuộc 
vào họ, nâng họ thành những nhà thông thái, 
hoặc bậc thượng sư để bạn phải nghe theo họ. 
Lủi trỗn nhanh chóng khi bạn phát hiện ra thủ 
đoạn này. 

Chúng ta thường khâm phục, thậm chí 
ghen tị, với người có khả năng siêu linh đồng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cốt, nhưng chúng ta không nên đánh mất mục 
đích thực trong cuộc đời mình. Chúng ta học 
hỏi để phát triển thành những sinh vật tâm 
linh, để yêu thương nhiều hơn, lòng từ bi phát 
triển nhiều hơn, đề đạt được sự hòa hợp trong 
cuộc đời, để đạt được nội tâm thanh tịnh. 
Chúng ta không có mặt trên thế gian này chỉ 
để biểu hiện những năng lực khác thường và 
trở thành nhà đồng cốt. 

Có một câu chuyện vẻ đức Phật và các đệ 
tử của Người như sau: 

Một hôm, đức Phật và các đệ tử đang thiền 
định trong một khu vườn yên tĩnh, lúc đó có 
một vị đệ tử, trong trạng thái thiền định rất 
sâu, bắt đầu bay lên. Ông cảm thấy thân thể 
mình bay khỏi mặt đất, ông rất phân khích, và 
hãnh diện với thành quả của mình. Ông lay 
chuyền thân thê khỏi thiền định và cảm thấy 
mình trở về ngôi lại trên mặt đất. Ông đứng 
chờ đức Phật để tuyên bố với Người rằng sự tu 
tập của ông đã thành tựu. Đức Phật trả lời 
răng: “Ô, tốt quá. Nhưng đừng để điều đó làm 
xao lãng đến việc thiên định của ngươi!” 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Một bệnh nhân của tôi chìm sâu trong nỗi 
buôn vì cái chết của đứa con trai. Đứa bé chết 
đột ngột vì bệnh tim phình lớn mà không chân 
đoán ra lúc mới mười ba tuổi, vào năm 1994. 
Lúc thằng bé chết, có cô em gái bên cạnh. 

Gia đình đến gặp tôi nhờ giúp để đương 
đầu với bi kịch của họ. Bây giờ đã là hai năm 
trôi qua. Người mẹ đến cùng với người chồng, 
cô con gái mười hai tuổi, và cô con gái mới 
sinh. Người mẹ bước ra ngoài để cho con bú, 
còn hai người kia ngồi đợi trong phòng với tôi. 

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về lái xe, 
khuôn mặt người cha bỗng nhiên chùng 
xuống. 

Tôi hỏi: 

- Chuyện øì vậy? 

Anh buôn bã trả lời: 

- Con trai tôi nếu còn sống thì được mười 
lăm tuôi rồi. Tôi có thể dạy nó lái xe... tôi luôn 
mong muốn lái xe với nó. Giờ thì tôi chăng 
còn cơ hội... 

Chúng tôi nói chuyện về nỗi buồn của anh 
một lát rồi đôi chủ đề. Khi người mẹ và đứa bé 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bước vào, tôi bắt đầu hướng dẫn người mẹ và 
cô chị thực hành cách tưởng tượng, còn người 
cha bông đứa con nhỏ ra phía sau ru ngủ. Tôi 
hướng dẫn hai người dùng sức quán tưởng để 
nhìn một cái rương đựng vàng và chất đầy vào 
đó mọi vật mà họ thật sự cần trong đời sông. 
Thật yên lặng, người mẹ bắt đầu khóc. 

Một lát sau, tôi hỏi cô đã trải nghiệm điều 
øì, cÔ nói: 

- Tôi nhìn thấy con trai tôi. Thăng bé trông 
rất thật và rất rõ ràng. Tôi đặt nó vào trong 
rương đựng vàng, rồi nó nói chuyện với tôi! 

Cô kể lại câu chuyện hai mẹ con cô đã nói 
với nhau. 

Thăng bé nói: 

- Mẹ không nên cất con vào rương đựng 
vàng. 

- Mẹ muốn con luôn ở bên mẹ. 

- Con luôn ở bên mẹ mà. Con yêu thương 
tất cả mọi người trong gia đình mình. Mẹ nói 
với ba răng ba nói đúng, con rất thích lái xe 
với ba, nhất là lúc ba tự lái một mình. 

Cô không hẻ biết gì về sự trao đối giữa tôi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


và chồng cô vừa rồi. Cảnh tưởng đây sức 
mạnh và cuộc nói chuyện của cô và con trai 
giúp cô bắt đầu chữa lành nỗi đau của mình rất 
nhiều. Đây là trải nghiệm của riêng cô, chồng 
và con gái lớn của cô cũng xác nhận chuyện 
này. Cô đã nói chuyện được với con trai mình. 
Cô cảm nhận được điều đó. Gia đình cô liên hệ 
trực tiếp với đứa con trai qua cuộc trải nghiệm 
này. Họ vẫn còn đau buồn, nhưng đã bắt đầu 
từ từ hồi phục lại. 

Chúng ta là những sinh vật có tâm linh. 
Tất cả chúng ta đều có khả năng ngoại cảm, 
như người mẹ nói chuyện với con trai mình. 

Tuy nhiên, phần đông chúng ta dễ nhận 
những lời nhắn từ cõi khác qua cách gián tiếp 
nhiều hơn, thông qua những nhà đồng cốt tải 
năng có trái tim nhân ái. Tác động của những 
lời nhăn nhủ này từ người thân đã mất có thê 
vẫn đây sức mạnh và chuyển hóa được cuộc 
đời. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


(1). 1893-1952, sinh tại Ấn Độ. Ông là 
người khởi xướng việc đem những lời dạy về 
thiền định v Kriya Yoga sang thế giới phương 
Ty. (theo Bách khoa toàn thư) 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mười bdơ 
Lời nhắn gởi lạ thường 


Chính nơi hành tinh này mà nhiêu linh hồn 
được phép hiện thân thành những người phàm 
mắt thịt. Họ được phép quay trở lại... Trên 
hành tính này, sự liên lạc với nhau được cho 
phép. Đây là nơi mà bạn được quyên sử dụng 
khả năng siêu linh của bạn và liên lạc với 
người phàm. Có nhiều cách để thực hiện điều 
này. Vài người được quyền sử dụng uy lực của 
tâm nhìn và có thê trưng bảy bản thân họ với 
người bình thường. Người khác có uy lực dời 
chuyển và được phép dời những đồ vật bằng 
ngoại cảm. Rất. nhiều người thích quay lại đây 
vì họ được quyền nhìn thấy những người phảm 
và rất thân thiết với họ. 

Nhà đồng cốt tài giỏi Char chuyển cho con 
gái tôi, Amy đang vảo tuổi thanh thiếu niên, 
một lời đoán. Ngày hôm trước hai vợ chồng 
tôi có dự lễ tang ông nội của David, bạn thân 
của Amy. Amy chỉ biết tên thường gọi của 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


người mất đó là Buzzy. 

Char nói với con bé: 

- Tôi có lời nhắn cho ai đó tên David. Đó 
là lời nhắn từ ông nội anh ta, tên là Howard 
hay Harold. 

Cô cứ nói những chuyện chính xác lạ kỳ. 
Amy chưa bao giờ biết Buzzy có tên là 
Howard. 

- Nói với mọi người là ông ây yêu thương 
tất cả, ông ấy rất khỏe. Ông đang ở cùng Max 
và Sam. 

Chúng tôi không ai biết Max và Sam cả. 
Ngày hôm sau chúng tôi mới biết Sam là cha 
của Buzzy và Max là bạn thân của Sam, và là 
cộng sự trong hai mươi lăm năm. 

Chúng ta không chết cho dù thân thê vật 
chất của chúng ta chết đi. Một phần trong 
chúng ta cứ tiếp tục. Tinh thần, linh hồn, ý 
thức. Giống như chúng ta đi qua một cánh cửa 
vào phòng khác, một phòng lớn hơn, đẹp hơn, 
sáng hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta không 
nên e ngại. Chúng ta luôn được bao bọc bởi 
tình yêu thương. Những người thân yêu không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta là những 
linh hồn bất diệt, tuyệt vời. Chúng ta chỉ ở lại 
thân xác này một khoảng thời gian mà thôi, 
chứ thần xác này không thực là của chúng ta. 

Khi bệnh nhân của tôi nhận được những 
lời nhắn gởi từ những người thân đã mất, thì 
những lời nhắn này đều giống nhau một cách 
lạ kỳ. Bất kế là du hành về lại quá khứ, trong 
mơ, hay từ những nhà đồng cốt, lời nhăn đều 
cùng một chủ đề: họ yêu thương người thân 
còn lại, họ vẫn khỏe. Hãy tự lo cho mình, đừng 
quá đau buôn vì họ. Họ biết điều gì đó mà 
chúng ta đã quên đi. 

Họ bất diệt và chúng ta cũng vậy. 

Tôi có một trải nghiệm rất mãnh liệt khi 
tôi nhận được lời nhăn gởi trong lúc làm việc 
với Catherine. Đó là lời nhắn từ đứa con trai 
đầu lòng của tôi, tên Adam, thằng bé chết khi 
mới lọt lòng mẹ hai mươi ba ngày. Thăng bé 
bị bệnh mà trong trường hợp hiếm gặp nhất, 
khoảng mười triệu ca sinh mới có một. Các 
tĩnh mạch phôi, được cho rằng mang ôxy trong 
máu trở về tim, bị định tuyến không chính xác. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Như thê trái tim của thăng bé quay vòng, 
ngược lại. Một trường hợp hết sức hiếm hoi. 

Kê cả bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất cũng 
không cứu được thăng bé. 

Vợ chồng tôi đau đớn hàng tháng trời, hy 
vọng và những mơ ước của chúng tôi tan theo 
mây khói. Thằng con Jordan được sinh ra một 
năm sau đó, niềm an ủi cho vết thương lòng 
của chúng tôi. 

Rồi đến cái chết của cha tôi. Ông là người 
rất khỏe cho đến khi cơn đau tim đột ngột xuất 
hiện. Ông chết khoảng chín tháng trước khi tôi 
có lịch hẹn đầu tiên khám bệnh cho Catherine. 
Cô không hè biết gì về gia đình tôi, nhưng lời 
nhăn thông qua cô như thể cô hiểu rất rõ mọi 
VIỆC. 

Bốn tháng sau khi cha tôi chết, con gái tôi 
Amy được sinh ra. Amy là cái tên được đặt 
theo tên cha tôi, Avrom, tên của người Hê-brơ, 
hợp với cha hơn là tên theo tiếng Anh, Alvin. 

Lời nhắn liên quan đến cha và con trai tôi 
đã mở ra cho tôi thấy về khả năng bất diệt và 
hiện tượng siêu linh. Sau chuyện này và những 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trải nghiệm tiếp theo với các bệnh nhân khác, 
nguyên tắc của tôi bắt đầu chuyển hướng đến 
giá trị tâm linh và từ bỏ mặt vật chất, hướng 
đến con người và những mỗi quan hệ nhiều 
hơn, ít hướng đến những tích lũy vật chất. Tôi 
bắt đầu nhận thức nhiều hơn vê điều gì sẽ đi 
cùng với chúng ta, và điều gì mà chúng ta sẽ 
không mang theo. Thực ra, trước khi có những 
trải nghiệm này, tôi không tin rằng một phần 
trong chúng ta vẫn tồn tại trong cái chết vật lý. 

Trong những, lần du lịch đến Brazil, một 
đất nước phát triển nhiều về mặt tâm linh, tôi 
đã gặp gỡ vài nhà đồng cốt, tôi rất ẫn tượng 
với nhà đồng cốt tên Celia. 

Một người bạn hấp tấp đưa tôi đến nhóm 
du hành mà Celia đang hướng dẫn, thuộc vùng 
Rio de Janeiro. Celia không biết gì về tôi, và 
cũng chưa từng đọc sách của tôi. Bà chỉ nói 
tiếng Bỏ Đào Nha, vì vậy người bạn phải 
phiên dịch cho tôi. 

Tôi ngôi gần trước khán đải. Mọi người 
viết tên trên một mâu giấy rôi đặt trong một 
cái giỏ. Celia nhặt những mẫu giấy, vò nát 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chúng, chắng cần nhìn, gọi đúng tên từng 
người. Người nào nghe đúng tên của người 
thân đã mất tiến đến bục nhỏ nơi Celia đang 
ngôi. Có lúc, chỉ vải người bước lên, có lúc cả 
nhà tiễn đến. Cảm xúc trên mặt họ, phản ảnh 
qua cử chỉ, chân thành không hề ngượng ngập. 
Hơn tám trăm con người từ nhiều tầng lớp 
trong xã hội đang tham dự. Không ai biết trước 
khi nào bà ta sẽ gọi tên mình. 

Tôi hiếm khi gặp người nào làm việc 
nhanh như Celia. Một tràng tên chính xác, 
những miêu tả về đặc điểm thân thê và cá tính 
tuôn ra như thác đồ. Bà không những biết 
người đó chết như thế nào mà còn đề cập đến 
những chỉ tiết riêng tư bí mật trong cuộc sống 
của người đã mất, những chỉ tiết mà gia đình 
cảm thấy an ủi vô cùng. Lời nói của bà bật lên 
đây uy lực. Sức mạnh trong lời nói ngược lại 
với thân hình nhỏ thó của một phụ nữ gần bảy 
mươi tuôi. Bả chỉ cao khoảng một mét rưỡi, và 
phải dùng thuốc ngửi vì bệnh suyễn. 

Có hai câu chuyện khiến tôi cảm động vô 
cùng. Celia gọi tên một người đàn ông, rồi cha 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mẹ cùng cô em gái của anh ta bước đến cái 
bục. Tôi thấy cả nhà run lên khi Celia miêu tả 
rất sống động về một tai nạn xe hơi khủng 
khiếp mà người thanh niên đã bị chết. Bà nói 
răng lúc nảy anh ta không sao cả, và còn gởi 
lời yêu thương cho gia đình, anh ta không hề 
cô đơn. Có hai thanh niên cùng chết với anh ta 
trong tai nạn đó. Bà đọc tên hai người nữa, ở 
phía dưới gia đình của hai nạn nhân đó đau 
đớn bước lên. Một người cha trong số người 
đó ở sau lưng những người khác, đứng thăng 
người, có vẻ cách biệt, rõ ràng đang cô găng 
giữ cảm xúc của mình. Những người khác thì 
ôm nhau khóc sướt mướt. Celia quay lại vợ 
của người đàn ông đứng tách rời. 

- Bà không nên cảm thấy tội lỗi nữa. Linh 
hồn chúng nó ổn hết cả rồi. 

Con trai của người đàn bà này là người lái 
chiếc xe đó, hiển nhiên anh ta phải có trách 
nhiệm về vụ tai nạn, và người mẹ cảm thấy 
quá ân hận. Celia nói tiếp: 

- Chúng nó gởi lời yêu thương đến gia 
đình đó. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Bà còn nói thêm nhiều chi tiết riêng tư 
nữa. Rồi bà nhìn người đàn ông đứng bất động 
phía sau những người khác. Bà đứng đó, mặc 
dù bà đang đứng trên bục sau cái bàn, còn 
những người khác đứng dưới sàn run rấy, cái 
đầu của bả vẫn không cao hơn những người 
đó. Bà muốn nhìn ông ta cho rõ hơn. 

- Con trai ông nói với tôi rằng ông đã làm 
việc quá sức để chấp nhận tất cả những điều 
này. Quả là khó khăn cho ông hơn vì ông là kỹ 
SƯ. 

Người đàn ông gật đầu vì lời bình phẩm 
rất chính xác. 

- Nó còn nói là ông đừng gây gồ về chuyện 
tâm thảm nữa. Giờ đây thì chuyện đó chăng 
còn quan trọng gì. 

Đến lúc này, người đàn ông quy xuống. 
Ôm chằm lây vợ, ông khóc nức nở. Chăng aI 
biết được ông và vợ thỉnh thoảng cãi nhau về 
chuyện tắm thảm trong nhà. Ông cứ năng nặc 
cho răng bụi của tắm thảm làm con trai mình 
bị dị ứng và bị suyễn. Còn vợ ông thuyết phục 
chồng mình là tâm thảm vô tội, và không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


muốn đời nó đi chỗ khác. 

Tính chất vô cùng riêng tư trong lời bình 
phẩm chọc thủng trí tuệ của người đàn ông 
này, và đánh gục trái tim ông. Ông không còn 
có thể phủ nhận những gì mà ông đã trải 
nghiệm. Hai vợ chồng ôm nhau khóc thút thít. 
Họ biết rằng linh hôn con trai mình vẫn còn 
sông. 

Và chúng ta cũng biết răng chúng ta không 
phải là những thê xác vô hồn, đúng ra, chúng 
ta không bao giờ thật sự chết đi. 

Sau vài cuộc đối thoại chính xác và cảm 
động với cõi khác, Celia lại gọi tên một người 
đàn ông đã bị bắn chết cách ba tuần trước. Vợ 
và hai đứa con trai là bác sĩ của người bị giết 
bước đến cái bục. 

Lời nhắn thông qua Celia chứa đây chi tiết 
riêng tư. Bà miêu tả việc băn giết và cách chữa 
trị sau đó. Bà dùng những từ y khoa đặc biệt, 
thậm chí còn quanh co vào những tính rắc rối 
của định lượng vật lý học. Tôi không tin Celia 
đã từng được đào tạo về y học hay vật lý học, 
và người phiên dịch xác nhận là không. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Khi người chết truyền lại tình yêu của anh 
với gia đình, ba người ôm nhau chặt lẫy nhau. 
Việc điều trị mà họ đã từng chứng kiến rõ ràng 
xuyên suốt trong phòng. 

Celia vẫn chưa dứt, bà còn lời nhắn tâm 
linh tuyệt vời để nói lại. 

- Ông rất cảm kích lòng cảm thông và tình 
yêu của các người, nhưng ông muôn cả nhà 
cũng cảm thông cho người đã giết ông. Hãy từ 
bỏ thù hận. Vì mức độ của người này rất thấp, 
chưa hiểu được định luật thiêng liêng. Hắn sẽ 
trả giá cho việc làm của mình, tuy nhiên, vì 
hắn ngu sĩ, nên hăn cần sự giúp đỡ. Hắn cần 
mọi người cầu nguyện. Hắn không hiểu biết, 
vì vậy, không nên phán xét hắn. 

Sau khoảng sáu mươi hay bảy mươi lời 
nhăn gởi, Celia nghỉ giải lao. Tôi được đưa 
đến gian phòng nhỏ với khoảng mười người 
khác. Celia đang nghỉ trên ghế, và tôi được 
giới thiệu là bác sĩ nôi tiếng đến từ “Mỹ, người 
đã có nhiều bài giảng về việc đâu thai, và 
nhiều vẫn để tâm linh khác. Celia hỏi tôi về 
công việc, và từ những câu hỏi đó, rõ ràng là 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Celia không hề giống tôi hoặc việc tôi đang 
làm. Bà tôn trọng công việc của tôi, còn tôi ca 
ngợi công việc của bà. Chúng tôi đều đồng ý 
rằng chỉ có tình yêu vô điều kiện mới thật sự 
quan trọng. 

Bỗng nhiên mà không có sự thay đôi thật 
sự nào trong giọng nói hoặc ngữ điệu của bà, 
bà cho tôi lời nhắn. 

- Con trai Adam của ông đang ở đây, cậu 
ta muốn ông. biết răng trái tim cậu ta đã năm 
đúng vị trí rôi. Cậu ta canh chừng và bảo vệ 
thăng em trai Jodan, và đứa em gái có cái tên 
giống như cha ông. Cậu ta gởi lời yêu thương 
đến bà mẹ, Carole (bà phát âm thành Ca- ró- 
lee). Cái chết của cậu ta rất quan trọng để cho 
ông niềm thanh thản sau này, thông qua công 
việc của ông. 

Chỉ có cha và người chú của Carole mới 
kêu tên vợ tôi như vậy. Cả hai đã chết vài năm 
trước. Đó là cái tên cưng mà họ gọi nàng. 

Giọng của Celia thay đổi ngữ điệu một 
chút, bà bắt đầu nói nghiêm túc hơn. 

- Công việc tâm linh của ông hoàn toàn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chính xác. Đó là việc đúng đắn và tốt lành. 
Đừng bao giờ nản chí... hãy tiếp tục. Công 
việc này g1úp ích mọi nơi, thậm chí ở cõi khác. 
Nó sẽ lớn mạnh hơn nữa. 

Từng chữ từng lời của Celia nhập vào tâm 
trí và trái tim làm tôi nhớ lại lời nhắn của 
Catherine đã nhiều năm qua, lời nhắn đã thay 
đôi cuộc đời từ cái chết của cha và con trai tôi. 
Bất chợt, tôi rùng mình. 

Celia chăng biết gì về tôi hay gia đình tôi. 
Bà cũng chưa từng đọc sách của tôi. Lời nói 
chính xác của bà làm tôi nỗi gai óc. 

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa cho điều 
huyền bí là hiển nhiên. 

Celia không biết răng có lúc tôi đã nản 
lòng, bởi vì công việc đòi hỏi tôi phải xa gia 
đình và bạn bè, bởi vì tôi chưa đủ khả năng 
đáp ứng nhiều yêu cầu giúp đỡ, và bởi vì sự 
công kích gay gắt từ những người theo chủ 
nghĩa hoài nghĩ và giới phê bình. Lời nói của 
Celia đã cứu sống trái tim tôi, và làm linh hồn 
tôi hôi sinh. 

Tám trăm con người và tôi cùng chia sẻ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cuộc trải nghiệm khác thường. Khi tôi quay lại 
căn phòng lớn, tôi cảm thấy nguồn năng lực 
yêu thương thanh tịnh tràn ngập cả tòa nhà. 
Tôi nói chuyện với bốn gia đình có lời nhắn, 
không ai đã từng gặp hoặc nói chuyện với 
Celia hoặc nhân viên của bà trước khi họ được 
kêu tên. 

Sáng hôm sau tôi điện thoại cho người bạn 
để cám ơn vì anh đã đưa tôi đến gặp Celia. 
Anh kế rằng sau khi tôi đi rồi, anh có nói 
chuyện với bà. Bà nói với anh có rất nhiều linh 
hồn ở đó chờ tôi khi tôi đang ở trong phòng 
với bà. Nhiều linh hỗn muốn nhắn lời cho tôi, 
nhưng bà không muôn làm tôi mệt mỏi. Và do 
đó, bà dừng lại để lấy lời nhăn của Adam. Một 
chút thất vọng trảo lên trong tôi. Tôi muốn 
nghe thêm và trải nghiệm nhiều hơn nữa. 
Nhưng tôi vui với những gì tôi quan sát và 
nghe được suốt cả ngày hôm ây. Và rồi sự 
chán nản trong lòng tôi dân dần tan biến. 

Vài năm trước, James Van Praagh, nhà 
đồng cốt người Mỹ và là tác giả cuốn sách bán 
chạy khắp thế giới Talking to Heaven và bây 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


giờ là cuỗn Reaching to Heaven, đã đoán rằng 
công việc của tôi càng ngày sẽ có nhiều khán 
thính giả. Anh nói với tôi rằng tôi là một thời 
kỳ chuyền tiếp đến cấp độ ảnh hưởng cao hơn 
trên thế ØIỚI, nƠI mà cần một hướng đi tâm 
linh và sự kết hợp giữa khoa học và tâm linh. 
Tâm trí tôi nghe những lời tiên đoán đó 
nhưng tôi thật sự không tin một chút nào. 
Dường như có quá nhiêu sự chống đối và thái 
độ hoài nghị chặn đường. Chín năm trôi qua, 
tôi đã dốc hết sức mình cô gắng giảng dạy vệ 
chân lý, cuộc sông thực sau khi chết, chuyện 
đầu thai, tình yêu thánh thiện. Chín năm qua, 
tôi luôn bị chế nhạo, cười mũi vì những lời 
giảng về sự bất diệt của tình yêu, rằng chúng ta 
và những người thân yêu không bao giờ chết 
đi khi thân thể vật chất của chúng ta ngừng 
thở, răng chúng ta tiếp tục tồn tại và yêu 
thương trong trạng thái linh hồn, và nếu cân 
thiết chúng ta sẽ quay lại với trạng thái thân 
thể vật chất. Dù tôi biết tôi đang nói về những 
điều có thật, nhưng có quá nhiều người vẫn 
giữ tâm trí hẹp hòi. Làm sao công việc của tôi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


có thê đạt đến cấp độ cao hơn, và tại sao lại 
vào lúc này? 

Trong khoảng thời gian rất ngắn khi tôi rời 
khỏi Brazil, ba điều xảy ra theo tuần tự đã 
đánh thức tôi và báo cho tôi biết về khả năng 
mà Celia và James đã tiên đoán. 

Thứ nhất là quy mô số đông người và phản 
ứng truyền thông về những buôi nói chuyện 
của tôi và các buổi hội thảo tại Brazil. Tại mỗi 
nơi tôi ghé qua, hàng ngàn người đồ về khán 
đài đông như thác nước. Mỗi sự kiện đều bán 
hết vé. Truyền hình, báo chí, tạp chí đều theo 
dõi để lây tin. Việc ký tên sách phải kéo dài 
hàng nhiều giờ vì sô lượng người kiên nhẫn 
đứng xếp hàng quá đông. 

Tuy vậy, tâm trí tôi vẫn chế ngự để xem 
nhẹ sự phản ứng không lỗ này. Tôi tự giải 
thích theo cách duy lý “Đây là đất nước 
Brazil”. Brazil là một nước có nhận thức về 
tâm linh rất mạnh mẽ, một vùng đất có nét đẹp 
về vật chất thật ngoạn mục, đặc biệt vẻ đẹp 
của con người. Một dân tộc có suy nghĩ phóng 
khoáng, đáng yêu, có hiểu biết về tâm linh. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Những linh hồn như Allan Kardec(I) đã mở 
đường sẵn rồi. 

Theo tôi, Brazil là một ngoại lệ giống như 
nhiều nước khác thuộc khối Châu Mỹ La-tin. 
Nơi mà con người tự do bàn luận và chia sẻ 
những trải nghiệm tâm linh của họ. 

Rồi sự kiện thứ hai xảy ra. Nhiều năm qua, 
tôi đã điều trị nhiều nhân vật nỗi tiếng, nhà 
lãnh đạo chính trị, ngôi sao thể thao, và nhiều 
người khác nữa tại phòng khám tư của tôi. 
Nhiều người có những trải nghiệm đây xúc 
động, bất kế thuộc về những kiếp quá khứ hay 
hiện tượng tâm linh. Do quy luật tuyệt mật và 
sự tôn trọng tính riêng tư, tôi không thể nói 
hoặc viết về họ. Dĩ nhiên họ không bị cản trở 
bởi những giới hạn giống nhau. Tuy nhiên, vì 
họ e ngại phản ứng của xã hội, cho nên rất 
hiểm người nỗi tiếng nói về tôi, về những cuốn 
sách của tôi, và công việc chúng tôi cùng làm. 

Trường hợp ngoại lệ là Gloria Estefan. Ca 
sĩ kiêm diễn viên tài năng lạ thường. Cô cũng 
là một người có dũng khí rất mạnh về tinh thần 
lẫn thể xác, và cũng rất tiến bộ về mặt tâm 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


linh. Gloria là người có trái tim tuyệt vời, cô 
đã giúp cho cộng đồng Miami theo nhiều cách 
từ thiện. Do đó, khi cô công khai về tôi, tôi rất 
xúc động, nhưng không hề ngạc nhiên. 

Trong một bài tạp chí tháng sáu năm 1996, 
cô nói: “Tôi tập thiền cả một đời, gân như là 
một hình thức tự thôi miên, nhưng tôi không 
thật sự biết được đó là gì cho đến khi sau tai 
nạn trong chuyến du lịch bằng xe buýt, lúc đó 
người bạn gởi cho tôi cuốn sách của Brian 
Weiss, Tiền Kiếp và Luân Hồi, có thật không? 
Cuốn sách này đã tạo ra một tác động mạnh 
trong tôi và cho tôi nguồn sức lực trong quá 
trình hồi phục. Tôi thường nhờ đến cuốn sách. 
Tôi luôn tò mò về thuật thôi miên mà không 
biết rằng bản thân tôi đã thực hiện một hình 
thái thôi miên nhiều năm rồi. Rồi tôi cũng gặp 
được Brlan Welss, và khi ông thôi miễn tôi, 
ông sử dụng phương pháp giống hệt cách mà 
tôi đã sử dụng từ khi tôi còn nhỏ để thực hiện 
một dạng thiền định nội tâm. Đó cũng là cách 
cầu nguyện của tôi.” 

Nhưng Giloria không phải là sự kiện thứ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hai mà là Sylvester Stallone(2). Trong khi tôi 
đang ở Brazil vào năm 1997, anh kê với báo 
chí Mỹ về cách mà tôi đã giúp anh để chuẩn bị 
cho vai diễn mới trong phim Cop land. 

Giới phê bình đang ca tụng vai diễn của 
Stallone trong Cop Land. Anh không diễn lại 
vai người hùng, mà vai diễn đòi hỏi nhiều bất 
ngờ hơn như một cảnh sát trưởng sức khỏe 
kém chiến đấu chống lại sự thối nát trong một 
thị trần nhỏ. 

Bài báo viết rằng: 

“Stallone cũng đã trải qua cuộc chuẩn bị 
nội tâm, đặc biệt là anh sẽ diễn chung với 
Robert De Niro, Harvey Keitel và Ray Liotta. 

Anh thú nhận với nhiêu lo lắng: 

“Trước đây tôi chưa từng diễn chung với 
những diễn viên gạo cội như vậy, rôi bỗng 
nhiên tôi bị ném vào đấu trường, giống như đi 
từ Sói con (Hướng Đạo Sinh) đến Lực Lượng 
Biệt Kích Mỹ!” 

Một trong những việc mà anh ta thực hiện 
là đến xin tư vẫn với bác sĩ Brian Weiss, ông 
là tác giả cuốn sách rất ăn khách. Tiển Kiếp và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Luân Hồi, có thật không?G) 

Ông là chuyên gia về tâm thần học tại 
Miami. Ông kết hợp thuật thôi miên, tâm lý 
liệu pháp, và những chuyên trở vẻ tiền kiếp 
thành phương pháp chữa trị của ông. Ông đã 
giúp cho Stallone gợi lại những chuyện mà 
hăn anh đã quên. 

Stallone nói răng: 

“Weiss tấn công vào khái niệm dũng khí 
phi vật thể, đó là người can đảm nhất hết thảy: 
một người đản ông bước vào tỉnh huống mà 
biết răng sẽ không có cơ hội sông sót, nhưng 
anh ta sẵn sàng đương đầu vì lý tưởng.) 

Weiss nói rằng: 

“Cuộc gặp gỡ của tôi với Stallone không 
phải về chuyện đào bới những kiếp quá khứ. 
Đó không phải là chuyện giữa bác sĩ với bệnh 
nhân. Nhân vật này là người hùng có dũng khí 
về tỉnh thân lẫn đạo đức rất sâu sắc. Anh lo 
ngại về khả năng biểu lộ điều đó. Án tượng 
của tôi về Stallone là khả năng bẩm sinh của 
anh đã có sẵn. Những øì tôi làm là giúp anh 
loại bỏ đi mọi chướng ngại để anh biểu lộ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


những khả năng của mình. ' 

Đã từ lâu Stallone chưa hề chuẩn bị quy 
mô cho một bộ phim như vậy. Không phải vì 
anh không muốn, mà bởi vì vai diễn của anh 
không đòi hỏi quá nhiều, ngoài việc xuất đầu 
lộ diện, tránh đạn, treo người trên đỉnh núi.” 

Thật ra, việc mà Sylvester Stallone dám 
nói về tôi một cách công khai như vậy có 
nghĩa là hàng triệu con người trở nên có nhận 
thức về việc nảy. 

Sự kiện thứ ba xảy ra chỉ vài ngày 
sau khi Sylvester Stallone phát biểu và Celia 
nhăn gởi. Sự kiện này là một tác động lớn đối 
với bản thân tôi, nhưng có vẻ riêng tư nhiều 
hơn. 

Tôi trở về Miami sau chuyên thăm Brazil 
vào ngày 19/08/1997. Vào ngày 22/08/1997, 
tại phòng khám, tôi nhận được một cuộc điện 
thoại từ cung điện Kensington - London, nhà 
của Công nương Diana. Jacqueline là trợ lý 
riêng của Công nương gọi cho tôi. 

Jacqueline nói với tôi: 

- Công nương rất thích cuốn sách của 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


ông, Chuyện Tình Qua Nhiễu Kiếp Luân Hồi 
(4). Cuốn sách đã mang lại cho Công nương 
lòng thanh thản và niềm an ủi rất lớn. Công 
nương muốn nói chuyện với ông. Vậy ông có 
kế hoạch đi qua nước Anh trong thời gian tới 
đây không? 

Tôi trả lời: 

- Ô không, tôi chưa có lên lịch đi, nhưng 
tôi chắc răng chúng ta có thể sắp xếp. 

- Công nương đang đi du lịch. Công nương 
muốn liên lạc với ông khi Công nương trở về 
Anh. 

- Thật là vinh hạnh cho tôi. Tôi sẽ gởi cho 
Công nương thêm vài cuốn sách và băng đĩa. 

Chiều hôm đó, chúng tôi gởi đi một kiện 
hàng gồm sách và băng đĩa, rồi tôi đợi điện 
thoại của bà. Tôi rất khâm phục lòng can đảm, 
lòng từ ái, và các việc làm từ thiện của bà, nhất 
là cách bà biểu lộ tình yêu đối với những 
người bị nhiễm AIDS. 

Dĩ nhiên, Công nương Diana không bao 
giờ gọi cho tôi. Vào ngày 31/08/1997 trước 
khi bà trở về London, bà và Dodi Fayed bị 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chết vì tai nạn xe hơi thảm khốc trong đường 
hâm tại Paris. 

Tôi không tin đó là sự ngẫu nhiên, và tôi 
viết phần này về Công nương Diana chỉ vải 
ngày sau cái chết của bà. Tôi buồn vô củng, 
mặc dù tôi biết bà sẽ ôn thôi, vì linh hôn trong 
sáng đáng yêu của bả vẫn sống mãi, sẽ được 
bao phủ bởi ánh sáng và tình yêu thương ở 
một cõi khác. Tuy vậy, chúng ta vân đau buồn 
khi có người rời bỏ ta vê mặt thân thê vật chất. 

Tôi tin có hai lý do vì sao tôi có cuộc điện 
thoại từ cung điện Kensington một tuân trước 
khi Công nương mắt. 

Chuyện Tình Qua Nhiễu Kiếp Luân Hồi là 
cuốn sách nói tình yêu và bạn tri kỷ, nói về 
con người có mối liên kết đặc biệt từ kiếp này 
qua kiếp khác, vượt thời gian và không gian, 
nói về con người đã từng chung sông với nhau 
trong những kiếp quá khứ, và những người tìm 
lại được tình yêu của họ trong kiếp hiện tại. 
Họ học hỏi được răng tình yêu là tuyệt đối và 
bất diệt. Tình yêu không bao giờ kết thúc, 
thậm chí con người có chết đi. Chúng ta luôn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


được yêu thương. Chúng ta không bao giờ cô 
đơn, chúng ta luôn được đoàn tụ với những 
người thần yêu của mình. 

Tôi tin răng Công nương Diana cảm nhận 
được mối liên kết trong tình bạn tri kỷ với 
Dodli Fayed, và có lẽ với những người con trai 
của bà, và với những người thân yêu khác. Có 
lẽ Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân Hồi 
giúp bả hiểu về những mối liên kết mãnh liệt 
này. 

Một lý do khác là có lễ con người thường 
có những tiên đoán trước hoặc trực giác 
mạnh mẽ về những sự kiện quan trọng trong 
cuộc đời họ. Những trực giác này thường 
hướng về những cái chết sắp xảy ra, bất kế của 
họ hay của những người gân gũi với họ. Có 
nhiều chuyện kế về những người nói chia chỉ 
vừa trước khi họ chết một cách đột ngột. 

Một bệnh nhân của tôi là một người vợ trẻ 
của một doanh nhân, cô đang mang thai, còn 
chồng bị chết trong một tai nạn máy bay tại 
Colombia. Cô có những giấc mơ luôn tái diễn 
về cái chết vì tai nạn máy bay của chồng mình 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cả tháng trước khi điều đó xảy ra. Làm sao mà 
cô được cảnh báo trước nếu điều nảy đúng là 
một tai nạn bất ngờ? 

Một bệnh nhân khác là người phụ nữ 
Miami. Anh trai cô bị chết trong một tai nạn 
xe hơi tại Michigan. Nhiều tuần trước khi tai 
nạn xảy ra, cô đến viễng thăm nhà tang lễ để 
lây nhiều thông tin hơn. Có lẽ, cùng một cấp 
độ, Công nương Diana cũng biết vẻ điều đó. 

Chuyện Tình Qua Nhiều Kiếp Luân 
Hồi cũng giống như Tiền Kiếp và Luân Hồi, 
Có Thật Không? không chỉ nói về tình bạn tri 
kỷ, những kiếp quá khứ, mà còn nói về tình 
yêu chân thành, thánh thiện. Điều đó nói lên 
răng không có cái chết, chỉ có sự sông; răng 
linh hồn chúng ta bất diệt và không bao giờ bị 
tốn thương: răng chúng ta sẽ luôn luôn gặp lại 
người thân yêu bằng linh hồn hay thê xác vật 
chất. Những cuỗn sách của hy vọng, không 
phải vì đó là nguồn an ủi cho con người, mà 
chính vì sự thật trong những cuốn sách đó. Có 
lẽ Chuyện Tình Qua Nhiêu Kiếp Luân Hỏi đã 
an ủi Công nương Diana về cái chết của người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cha yêu quý. Hăn là bà vẫn còn đau buồn vì 
cái chết của cha mình? Hăn là niềm an ủi 
thanh thản của bà liên quan tới cha mình? 

Công nương đọc sách của tôi chỉ vừa trước 
khi bà chết. Thời gian không phải là tình cờ. 
Bà đã học hỏi được nhiều về tình bạn tri kỷ, và 
bà cũng học hỏi được nhiều hơn về linh hồn. 
Tôi chắc răng sự chào đón bà bên kia thế giới 
rất rực rỡ với nguồn ảnh sáng lộng lẫy, với lời 
chúc mừng nông âm và niềm vui không thê tả 
xiết. 

Tôi sẽ nhớ đến bà. Tôi hy vọng cuốn sách 
của tôi có thê giúp ích cho bà một chút. 

CIan phòng hội nghị nhỏ xíu chật cứng 
người. Một trăm năm mươi con người bám 
vào từng câu từng chữ của nhà đồng cốt James 
Van Praagh, còn tôi thì đang chứng kiến ông 
chuyển tải thông tin từ những người thân yêu 
đã mất. Thậm chí những kẻ hoài nghi trong 
chúng tôi cũng phải kinh ngạc trước chỉ tiết 
nhỏ nhặt có đầy đủ chứng cứ do ông cung cấp 
cho những người khao khát băng chứng mà 
người thân của họ đã từng sống. Những người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


này đều công nhận sự chính xác của ông. Chi 
tiết cảng riêng tư nhiều hơn, tất cả chúng tôi 
đều ngạc nhiên nhiều hơn, xúc động nhiều 
hơn. 

Hai vợ chồng tôi ngồi ở khoảng nửa phía 
sau thính giả. Tôi không hiểu làm sao mà 
James có thể biết được từng sự việc nhỏ nhặt 
này. Câu trả lời thật đơn giản của ông luôn 
luôn là “họ nói với tôi”. 

Ngồi bên trái tôi là người phụ nữ khoảng 
hơn ba mươi tuổi. James gọi tên một người 
đàn ông, thì một người phụ nữ già hơn cô, 
ngôi phía bên kia run rấy đứng lên. “Đó là mẹ 
tôi”, người trẻ hơn tâm sự với tôi. 

Nguồn chi tiết có căn cứ, được cho là dựa 
trên băng chứng, tuôn trào từ James đến người 
phụ nữ khoảng tuổi sáu mươi. Bà ta luôn 
miệng “Dạ... dạ... ồ, dạ!”. Hai tay bà xiết chặt 
vào nhau, đôi chân run rấy. 

James tiếp tục: 

- Ông ta nói cám ơn vì bà đã chăm sóc 
vườn hoa hồng. Ông biết bà làm điều đó vì bà 
yêu ông, ông cũng yêu bà. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Người phụ nữ luống tuổi gật đầu, nước 
mắt tuôn như mưa. 

- Đừng lo lăng về mây con chó. 

James nói có vẻ thần bí pha một chút hài 
hước. Con gái bà quay sang tôi giải thích: 

- Mẹ tôi chăm sóc vườn hoa hồng cho cha 
tôi; dường như bà làm rất cật lực... và cứ hay 
lo mây con chó chạy lung tung phá khu vườn... 
điều này quá sức kinh ngạc! 

Mắt cô cũng ngắn lệ. Tôi quá xúc động bởi 
những điều đang diễn ra, đến nỗi tôi phải cỗ 
găng duy trì tính khách quan và thái độ lạnh 
nhạt. 

Tức thì sau đó James làm cho mọi người 
khóc òa. 

- Ông ta cám ơn bà đã đem cái gì đó cho 
ông... James ngừng lại một lát. 

- Đó là chiếc nhẫn, ông ta nói với tôi. Đó 
là chiếc nhẫn của ông, bà có đem theo và giúp 
ông có cơ hội vượt qua. 

Khi Jamesvừa dứt lời, người phụ nữ luỗng 
tuổi từ từ duỗi cánh tay ra trước mặt và mở 
bàn tay trái, đôi bàn tay suốt từ đầu đan chặt 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


lây nhau. Chiếc nhẫn của chồng bà năm trong 
tay, thậm chí cả tôi ngôi chỉ cách bà hai cái 
chế cũng chắng thấy cho đến lúc đó. Cả gian 
phòng đêu hết sức mũi lòng. Một nụ cười rạng 
rỡ hiện lên khuôn mặt bà. Bà biết người chồng 
đang ở đó nói chuyện với mình. 

Cô con gái trả lời cho cái nhìn khó hiểu 
của tÔI: 

- Mẹ tôi chăng bao giờ đeo chiếc nhẫn đó. 
Bà đem theo với hy vọng nó sẽ giúp ích... tôi 
chắc vậy. 

Nước mắt cô tuôn dài xuống má. 

Nhà đồng cốt không phải là những người 
đọc được tư tưởng. Bất kế cảm nghĩ hay kiến 
thức mà họ nhận được, không phải từ những 
suy nghĩ của thính giả. Một họa tiết khác của 
James Van Praagh là điển hình cho điểm nảy. 

Làm việc với gân sáu trăm thính giả trong 
một phòng khiêu vũ của khách sạn Fort 
Lauderdale, Florida, James lại “được chỉ thị” 
những người đặc biệt trong hàng khán thính 
giả. Tôi chỉ quan sát ông đang giúp đôi vợ 
chồng đau khô bị mất đứa con gái bảy tuổi vừa 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chết vì bệnh bạch cầu. 

- Con bé gởi lời yêu thương cho hai người 
và rất vui vì đã hai người đã giữ kỹ đồ chơi, 
búp bê, con kỳ lân. 

Mặc dù điều này chăng có ý nghĩa gì với 
tôi ngay lúc đó, nhưng đôi vợ chồng đó phản 
ứng tức thì. Với sự xúc động mạnh, họ giải 
thích răng con gái họ đã được hỏa táng. Hủ tro 
cốt đang ở trong phòng con bé, năm giữa 
những món đồ chơi của nó. Tấm trải giường 
và áo gối là những thứ mà con bé rất ưa thích, 
có hình con kỳ lân. 

Trước đây James chưa bao giờ gặp gỡ 
hoặc nói chuyện với cặp vợ chồng này. Ông ta 
cũng chắng nhận ra người đứng kế bên mà ông 
đang nhắn lời là người phụ nữ trẻ tôi quen. 
James vừa từ California đến, ông sống tại đó, 
ông cũng chưa từng nói chuyện với cô ta. 

James bắt đầu: 

- Tôi có David đây... David... con của ai 
đây, người này chết rồi, và đây là linh hồn. 

Vài người phụ nữ đứng lên, vì David là cái 
tên khá phổ biến. Chỉ có người phụ nữ tôi 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


quen thì không đứng lên. Cô không có con. 
Em chồng cô tên David chết đột ngột hai năm 
trước, mà thông tin xa như vậy không cụ thể 
lắm với cô. 

James không có vẻ gì liên quan đến những 
người đã trả lời. Rồi ông hỏi: 

- Ai là phi công. Anh ta nói với tôi về một 
phi công. AI đó có họ hàng với David là phi 
công. 

-Bây giờ những người đã đứng lên liền 
ngôi xuống. Nhưng người phụ nữ trẻ kế bên 
run rây đứng lên. 

Cô nói: 

- Tôi có họ hàng với David. Đó là em 
chồng tôi đã chết cách đây hai năm. Mẹ chồng 
tôi là phi công... Bà lái máy bay. 

James có vẻ đã hài lòng vì đã có sự liên hệ 
hợp lý. James nói thêm: 

- Anh ta muốn tôi gởi lời yêu thương đến 
bà mẹ. Rồi ông nhìn qua phía khác, như thể 
ông đang lắng nghe ai đó. Khi ông quay lại 
người phụ nữ, ông nhìn lên đâu cô và nói: 

- Tôi thây có một con dao màu đỏ trên đầu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cô. Tôi được chỉ cho thấy ai đó... đang nhìn 
con dao và nghĩ đến việc rửa sạch con dao. 

Người phụ nữ không biết gì về con dao 
màu đỏ hoặc chồng cô có con dao đó không, 
nên cô không xác nhận thông tin này. 

- Cứ nhớ lấy. 

Lời James nói có nghĩa là điều nảy nằm 
trong tương lai. Rôi ông quay sang “người lạ” 
khác, bởi vì mỗi người trong phòng đều là 
người mới đối với ông. 

Vài ngày sau tôi nói chuyện với người phụ 
nữ đó, cô ta nói với tôi răng: 

- Ông sẽ không thê tin được điều này. 

Sau khi cô về nhà, cô liền điện thoại cho 
bà mẹ chồng, mẹ của David, bà đang sông ở 
vùng ngoại ô Pennsylvania. Cô không kế cho 
bà nghe về James hay buổi lên đồng. Cô chỉ 
hỏi một câu duy nhất: 

- Cái con dao màu đỏ có nghĩa gì với mẹ 
không vậy? 

Bà mẹ chồng trả lời: 

- Lạ quá sao con hỏi điều đó. Hôm qua 
(một ngày trước buổi lên đồng) mẹ xuống tầng 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


hầm dọn đẹp, và di chuyển vài dụng cụ câu cá. 
Mẹ nhìn thây con dao quân đội Thụy Sĩ cũ của 
David, mẹ nhặt lên và mẹ nghĩ nên rửa sạch 
nó. 

James cảm nhận được tư tưởng của mẹ 
David. Sự suy nghĩ về con dao xảy ra một 
ngày trước đó. Người phụ nữ trẻ trong hàng 
thính giả cũng không biết gì về con dao hay 
dòng suy nghĩ xảy ra tại tầng hầm trong căn 
nhà cách xa hàng ngàn cây số. Chỉ tiết về con 
dao của quân đội Thụy Sĩ, phi công, con kỳ lần 
và vân vân quá rõ ràng để loại riêng ra các 
hạng mục giữa sự trùng hợp ngẫu nhiên và 
tính tổng quát. 

Tất cả chúng ta đều có thê học hỏi để thực 
hiện việc James thực hiện, như khi bạn đọc 
xuyên suốt cuốn sách này, nhưng chúng ta 
thiêu tự tin và rèn luyện để nhận ra điều này. 
Tôi thích dùng sự tương tự như đánh đàn piano 
khi ta nói về việc học hỏi để sử dụng khả năng 
siêu linh. Không có người nào sinh ra đã có tài 
năng để trở thành nghệ sĩ bậc thầy đàn piano. 
Tuy nhiên, với những bài học, sự tập luyện, và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


làm việc cật lực, tất cả chúng ta đều có thể học 
hỏi để gõ vài nốt nhạc. Quá trình trực giác 
cũng sẽ phát triển giống hệt như vậy. 

Dân dà chúng ta sẽ hiểu răng tất cả sự sáng 
suốt nằm bên trong chúng ta, và khi chúng ta 
nhớ lại, tập luyện, và truy cập sự sáng suốt 
này, chúng ta sẽ chính là thầy giáo giỏi nhất 
của mình. Lúc đó, chúng ta sẽ tìm thấy niềm 
thanh thản, hân hoan ngay giây phút hiện tại, 
bởi vì vẫn đề thực sự là chúng ta sẽ sông như 
thế nảo ngay bây giờ, bằng chính tâm linh, 
điều gì mà chúng ta được chỉ dẫn để tin tưởng 
không còn quan trọng. 

Ngay khi chúng ta thức tỉnh, linh hồn sẽ ca 
bài ca tình yêu rót vào bên tai ta. 

Ấn mình trong hàng khán thính giả tại 
chương trình Maury Povich vào cuối tháng 
Tám năm 1997, tôi quan sát thây chữa bệnh 
nồi tiếng và là bà đồng người Anh, Rosemary 
Altea đang đưa những chỉ tiết đặc thù, riêng tư 
cho một người trong nhóm kiệt sức vì đau 
buồn do mất đi người thân yêu. Hai vợ chồng 
tôi đã đến thành phố New York, và có ghé 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thăm Joni Evans, đại diện bản quyên của tôi, 
một ngày trước chương trình. JonIi cũng là đại 
diện của Rosemary. Cô lật đật mời chúng tôi 
đến buổi trình diễn. Rosemary không biết 
chúng tôi có mặt. 

Giống như Celia và James Van Praaph, 
Rosemary, tác giả của nhiễu cuốn sách nói về 
tâm linh, rất lão luyện trong việc chuyến tải 
những lời nhắn gởi từ cõi khác. Để sử dụng tải 
năng làm tốt đẹp thế giới, cô thành lập hội 
RAAH - Rosemary Altea Assoclatlon of 
Healer, một tô chức phi lợi nhuận đặt tại nước 
Anh. Mặc dù tôi thích đọc sách của cô và đã 
xem cô trên chương trình truyền hình, nhưng 
đây là cơ hội đầu tiên tận mắt nhìn thấy việc 
Rosemary thực hiện. Có rất nhiều nhà ngoại 
cảm, ông đồng bà cốt, những người thật sự 
thông thạo và đúng đăn trong công việc, và tôi 
không ngại chớp lây cơ hội gặp gỡ. 

Thật không may! Mọi thứ trên truyền hình 
Mỹ đều phải được thử nghiệm. Rosemary 
được đề nghị cung cấp những chi tiết chính 
xác về những người thân đã mất của người mà 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


cô gặp lần đầu và về cuộc sống của họ mà cô 
chăng biết gì. Tất cả điều này đều được truyền 
hình trực tiếp. 

Cô phải gặp riêng họ mà không có một 
chút. bối Tôi. Rosemary có vẻ binh thường với 
sự sắp xếp này. Tôi biết răng truyền hình phất 
lên là nhờ thu hút được sự phản ứng tự nhiên 
của khán giả. Tôi ước gì cô bất chấp mọi trở 
ngại, và biết răng đây không phải là sự đánh 
giá khoa học một cách công băng đối với khả 
năng của cô. 

Rosemary vượt qua tất cả mọi chướng ngại 
này, với sự chính xác đáng kinh ngạc, cô cung 
cấp sự việc này đến sự việc khác cho các gia 
đình đang đau khổ. Cô cung cấp rõ ràng cho 
họ niềm an ủi, hy vọng, và thanh thản. Cả 
khán phòng cùng chia sẻ sự trải nghiệm đây 
kịch tính và cảm động này. 

Không ai biết đến tôi, nhưng tôi biết hai 
người trên khán đài với Rosemary. Ralp và 
Kathy Robinson đã từng tham dự buổi diễn 
thuyết của tôi một năm trước, và chúng tôi trao 
đối rất nhiều về cái chết đầy bi kịch của người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


con trai họ, Ryan, thằng bé bị người bạn vô 
tình băn chết. 

Ryan và người bạn đi dự tiệc tự do của 
tuôi “teen”, lúc đó hai đứa trẻ phát hiện một 
cây súng ngăn của Nga. Chúng nghĩ rằng cây 
súng không lên nòng, vì chốt an toản vẫn 
khóa. Chúng kéo cò mây lần mà không có viên 
đạn nào nố. Nhưng bằng cách nào đó, chốt an 
toàn vô tình bị mở. Một viên đạn duy nhất 
trong phòng, vào một đêm tháng Mười lạnh 
giá, ngay sau đêm sinh nhật thứ mười sáu của 
thằng bé. 

Thế giới vỡ tan thành từng mảnh vụn trước 
mắt Robinson. Họ héo hon vì đau buôn. 

Tôi biết được nhiều chỉ tiết về cái chết của 
Ryan và cả những chi tiết trong cuộc sống 
ngăn ngủi của thăng bé. Rosemary không biết 
øì về chuyện nảy, quay sang họ, cô kêu lớn: 

- Bùm. Thăng bé cứ nói liên tục bùm bùm! 

Thậm chí cô còn miêu tả hơi hám chung 
quanh tai nạn khủng khiếp ấy, cô còn nói thêm 
nhiều chỉ tiết nữa. 

Cha mẹ của Ryan rất xúc động, họ đều là 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


người rất tỉnh tế. Tôi biết cuộc chạm trán với 
Rosemary sẽ giúp họ chữa lành vết thương 
lòng, thậm chí ngoải những gì mà tôi có thê 
làm cho họ. 

Rosemary nói thêm, miêu tả Ryan hết sức 
chính xác: 

- Thăng nhóc thật láu cá. 

Vài ngày sau, Ralph viết thư cho tôi: 

“Thật lạ, hoặc nhóm sản xuất cung cấp 
thông tin cho Rosemary về cái chết của Ryan 
hoặc cô ta quá lạ thường. Cô ta rất tốt với 
chúng tôi. Cô bước vào phòng chờ trước buôi 
diễn đê giao lưu với từng người chúng tôi và 
nói về cách cô sẽ thực hiện. Sau buổi diễn cô 
lại dành thời gian cho nhóm chúng tôi để bảo 
đảm mỗi người đều cảm thấy trọn vẹn...... 
Nhìn chung, đó là một trải nghiệm rất bồ ích. 
Hai vợ chông tôi rất vui là đã tham dự.” 

Cái chết của Ryan và những trải nghiệm 
của họ sau đó đã mang đến cho Robinson sự 
phát triển về mặt tâm linh rất đáng kể. Cô mở 
rộn kế hoạch để giúp đỡ tổ chức 
Comapassionate Friends, một tô chức quốc gia 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


chuyên giúp những gia đình có người thân bị 
mất. 

Với tôi, không hề có một sự trùng hợp 
ngẫu nhiên nào cả. Gia đình Robinson hết lòng 
giúp người khác, và giờ đây, Rosemary giúp 
lại họ. Và tôi, một dạng mẫu số chung, đã 
chứng kiến toàn bộ quá trình. 

Trong thư, Ralph kết luận bằng một bài 
thơ mà Ryan đã sáng tác. 

“Chúng tôi không hề biết thăng bé sáng tác 
bài thơ nào cả cho đến khi chúng tôi phát hiện 
ra những tập san của nó sau khi nó đã ra đi.” 


Hãy theo những cơn gió 
Hãy theo những cơn gió 
Đi vào thể giới bên kia 
Lời gọi vậy chào bạn 
Bạn có thể giành lấy 
cuộc sống chưa từng tôn tại 
Linh hôn nhơ nhuốc 
có thể gỘt sạch 
bằng thời gian và đức tin. 
Ryan J. Robinson 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Trong một lá thư khác, Ralph viết: 

“Tôi đã học được cách nói với người mình 
yêu quý, bởi vì điều đó rất quan trọng, bởi vì 
ngày mai chỉ là một khái niệm trong tâm trí 
bạn.” 

Trong buổi biểu diễn giống như vậy, 
Rosemary đã đưa ra lời bình phẩm sâu sắc vệ 
sự lắng nghe. Cô nói răng chúng ta cứ hỏi, rồi 
hỏi về những lời nhắn gởi, dấu hiệu, liên lạc, 
mà không dành thời gian để lắng nghe. Làm 
sao chúng ta có thể nghe được nếu không chịu 
lắng nghe? Và lăng nghe có thể bị mất thời 
gian. Chúng ta phải kiên nhãn. Chúng ta phải 
hết sức cân thận lắng nghe lời nhăn nhủ của 

“sự ngẫu nhiên”. 

Con người tự nhiên và bình thường luôn 
mong mỏi dấu hiệu, mong mỏi lời nhãn gởi 
ngay tức thì. Tuy nhiên, lắng nghe là một kỹ 
năng và phát triển kỹ năng này đòi hỏi phải tốn 
thời g1an. 

Khi bạn thực hành tĩnh lặng bên trong nội 
tâm, dành thời gian lắng nghe, tạo ra không 
gian để lắng nghe, thì bạn sẽ được chữa lành. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Rồi khi đó, bạn sẽ nhìn thấy dấu hiệu, sẽ nhận 
được lời nhăn. Cùng lúc đó, bạn sẽ phát triên 
được nghệ thuật kiên nhân. 


(1). Là bút danh của nhà giáo dục người 
Pháp tên Hippolyte Léon Denizard Rivall 
(1804 — 1869). Ngày nay ông được biết đến 
như một người hệ thông hóa thuyết tâm linh, 
ông đã có năm cuôn sách biên soạn về hệ 
thống tâm linh. 

(2). Diễn viên Hollywood nổi tiếng, nhiều 
người biết đến anh qua vai diễn chính, John 
Rambo, trong những bộ phim Rambo. 

(3). Sách do cty Phát Quang phát hành. 

(4). Sách đã xuất bản tại VN và phát hành 
rộng rãi trên toàn quốc. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mười bốn 
Vượt qua chính mình 


Thiền định và quán tưởng luôn giúp bạn 
không còn nghĩ ngợi lung tung, sẽ giúp bạn bắt 
đầu một chuyến du hành trở về, sẽ chữa lành 
mọi vết thương. Bạn sẽ bắt đầu sử dụng tâm trí 
bị bỏ quên. Bạn sẽ nhìn thấy, sẽ thấu hiểu, và 
sẽ thông thái hơn. Lúc đó, bạn sẽ tìm thấy 
niềm thanh thản. 

Trái tim chúng ta biết con đường đi đến 
hạnh phúc, và nội tâm thanh tịnh. Thực hành 
tâm linh như là thiền định, hay cầu nguyện sẽ 
nhắc nhở chúng ta về những điều chúng đã 
biết từ trước. Khi chúng ta quên lãng những 
lời nhăn trong tim và vấp ngã vảo những VỰC 
thăm của cuộc đời, chúng ta sẽ cảm thấy. bất 
an, và đau khô. Chúng ta thất vọng và lo lăng. 
Viễn cảnh của chúng ta mờ nhạt, những bức 
tranh vĩ đại mắt hút, và chúng ta lạc lồi. 

Phương thuốc cứu chữa thật đơn giản. Hãy 
dành thời gian nhớ lại tính thánh thiện trong 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bạn, bản chất tâm linh trong con người bạn. 
Hãy nhớ lý do vì sao bạn có mặt trên thế gian 
nảy. Thiền định là một nghệ thuật hoặc 
phương pháp khiến tâm trí tĩnh lặng, để lăng 
vên mọi vọng tưởng. Trong tâm trí tĩnh lặng, 
người tham thiền bắt đầu trở thành người quan 
sát, đạt đến một mức độ buông bỏ tham chấp, 
và dần dần tỉnh thức sẽ đạt đến trạng thái cao 
hơn. 

Bằng cách loại bỏ mọi vọng tưởng, thiền 
định nhắc nhở về những giá trị tâm linh cao 
hơn mà chúng ta đã học hỏi. Thiền định đều 
đặn đê nhớ lại đều đặn. Chúng ta được nhắc 
nhở về bức tranh vĩ đại, về những điều quan 
trọng và không quan trọng đối với cuộc sống 
của chúng ta. 

Cần rèn luyện và thực hành để loại bỏ khỏi 
tâm trí mọi vọng tưởng. Tôi phải thiền định 
mỗi ngày trong ba tháng ròng rã mới có khả 
năng đạt được tâm thức sâu lắng. Kiên nhẫn 
rất quan trọng, phải cô gắng tập 4rung khi bạn 
thực hành. Thành công trong thiền định không 
phải là chuyện trong chớp mắt. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Bạn không cần phải ngồi tòa sen mới thiền 
định được. Bạn có thể thiên bất kê lúc đi đứng 
năm ngôi. Mục đích là để ngừng vọng tưởng, 
để quan sát và buông bỏ tham chấp, để có sức 
niệm và tỉnh thức. 

Khi bạn tự tập tham thiền, bạn có thê khám 
phá ra sự hữu ích trong việc cô găng quán 
tưởng cũng như thuật thôi miên. Trong cả hai 
phương pháp này, bạn đang lắng nghe giọng 
nói của người hướng dẫn, điều này giúp bạn dễ 
tập trung hơn. 

Bất kế thiền định, quán tưởng hay bị thôi 
miên, bạn không bao giờ bị người nào khác 
điều khiến. Không có một sức mạnh nảo thông 
trị được tâm trí hay cơ thể bạn. Bạn không 
phải bước vào cỗ máy thời gian. Bạn chỉ đơn 
thuần tập trung sâu lắng, và không hề có bất cứ 
nguy hiểm gì. Trong trạng thái nảy, bạn có thể 
chạm đến cấp độ cao hơn trong tỉnh thức, bạn 
có thể đánh thức bản chất thánh thiện trong 
con người bạn. 

Đây là bản chất của thiền định. Mỗi bước 
bạn nhận được rất thiêng liêng, mỗi hơi thở 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


bạn thở rất thánh thiện. Nếu bạn hiểu và thực 
hành những quy tắc này, bạn sẽ đạt được sức 
niệm, tỉnh thức của bạn sẽ thay đối từ thấp đến 
viễn cảnh “khác” cao hơn. Bạn sẽ trở thành 
người biết quan sát, buông bỏ tham chấp, thoát 
khỏi sự phản xét. 

Đó là những con đường đi đến giác ngộ. 

Tôi thường thực hành bài tập gọi là “Đối 
mặt” trong các buổi hội thảo. Trong một gian 
phòng mờ tối, chỉ vừa đủ sáng, tôi cho mọi 
người ngôi từng cặp. Tôi đưa họ đi vào trạng 
thái thiền định thư giãn, rồi họ nhẹ nhàng nhìn 
vào mặt và cử chỉ của người đồng hành. Việc 
nảy mất khoảng năm, mười phút. Người thực 
hành bài tập này thường nhận được thông tin 
theo trực giác hoặc siêu linh về người khác. 
Những chuyện khác lạ xuất hiện. 

Kết quả được nhiều hơn sự vặn vẹo của tri 
giác. Thông tin chính xác luôn được thu nhận. 

Nếu bạn thử làm bạn sẽ thấy điều gì xảy 
Ta. 

Một buổi thực hành tại Boston, có hai phụ 
nữ ngôi thành đôi với nhau, một người ở 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Boston và người kia ở Milwaukee. Trước đây 
họ chưa từng gặp nhau, có vẻ họ ngẫu nhiên 
bắt đôi với nhau từ bảy trăm người tham dự. 

Họ ngôi gần phía trước, cho nên tôi có thê 
nhìn thấy khuôn mặt họ vì mắt tôi quen nhìn 
dưới ánh sáng mờ tối. Vài giọt lệ chạy quanh 
đôi mắt người phụ nữ Boston. 

Sau khi bài tập kết thúc, và sau khi từng 
nhóm nhỏ hai ba người rảnh rỗi xử lý cuộc trải 
nghiệm, chia sẻ cảm giác và sự quan sát của 
họ, tôi liên hỏi người phụ nữ đó liệu cô có thể 
kế cho chúng tôi nghe về cuộc trải nghiệm của 
cô không. Cô đồng ý. 

- Tôi khóc vì vui mừng. Tôi nhìn thấy 
khuôn mặt anh trai tôi. Lâu lắm rồi tôi không 
còn gặp anh ấy. 

Anh trai cô là lính, bị giết tại Pháp trong 
Thế Chiến thứ hai, lúc mới mười chín tuổi 
rưỡi. Người phụ nữ Milwaukee ngôi cặp với 
cô giành lây micro: 

- Hôm qua trong lúc ông đưa mọi người 
cùng du hành đi về quá khứ, tôi đã nhìn thấy 
mình là người lính mười chín tuổi rưỡi, bị chết 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tại Pháp trong Thế Chiến thứ hai. 

Rồi cô miêu tả chính xác về cái chết, và về 
người anh trai của người ngôi cặp với mình. 
Nhiều người nổi da gà ngay lúc đó. 

Sau này tôi biết răng người phụ nữ 
Milwaukee được sinh ra cùng ngày với người 
lính chết tại Pháp. 

Không hè có sự trùng hợp ngẫu nhiên thật 
SỰ. 

Trong một buổi thực hành bài tập Đối Mặt 
tại New York, một người đàn ông Ấn Độ lớn 
tuôi bỗng dưng khóc vì hạnh phúc. Ông chợt 
nhìn thấy khuôn mặt Phật Bà trong khuôn mặt 
của người ngồi cặp, một thiểu nữ New 
England, người mả ông chưa từng gặp cho đến 
cách mười phút vừa rôi. Ông giải thích: 

- Phật Bà cực kỳ hiếm có! 

Rồi cô gái kế với chúng tôi rằng nhiều 
năm nay cô là thành viên trong một nhóm Phật 
tử thờ cúng Phật Bà. 

Ý nghĩa của từ “trùng hợp ngẫu nhiên” có 
thể giúp chúng ta định hướng lại con đường 
của cuộc đời, một con đường mà ta đã chọn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trước khi được sinh ra. 

Tôi không biết lý do gì mà những buổi hội 
thảo tại Puerto Rico lúc nào cũng có sức lôi 
cuốn lạ lùng và rất nhiều những trải nghiệm 
huyền bí. Có lẽ, con người ở đó rất nhiệt tình, 
có tư tưởng phóng khoáng và sống thiên về 
tâm linh. Trong khán phòng chật cứng tại 
khách sạn Condado Plaza ở San luan vào 
tháng Ba năm 1998, những điều huyền bí lại 
Xảy Ta. 

Hai ngày trước buổi hội thảo, một phụ nữ 
trung niên, mà tôi không quen biết, đeo sợi dây 
chuyên có mặt hình con bướm rất đẹp, và luôn 
cầu nguyện cho đứa con trai đã chết cách đây 
mấy tháng. 

Người mẹ đau khô lâm bẩm: 

- Hãy cho mẹ một dấu hiệu, một lời nhắn. 
Mẹ sẽ biết đó là con nếu con cho mẹ dấu hiệu 
của con bướm. 

Chỉ một thoáng trước khi chúng tôi bắt đầu 
buổi thực hành bài tập Đối Mặt, tôi kế cho 
khán giả nghe vài câu chuyện cảm động về 
con bướm, như một biểu hiện của linh hôn, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


biểu tượng mà trẻ em sắp chết, hoặc chúng biết 
mình sắp chết vẽ ra, (chẳng hạn như vô số bức 
ảnh con bướm trong Trại Tập Trung ở 
Holocaust được các trẻ em đã chết vẽ ra), và 
những câu chuyện về bướm bay lượn lờ tại các 
đám tang. Tôi không hề có ý định kế những 
câu chuyện này trước đó. Ý tưởng nói chuyện 
về con bướm chọt nảy lên trong trí tôi và tôi 
bắt đầu nói về chúng. 

Người mẹ đau khô mỉm cười. Con trai bà 
đã gởi đến bà một lời nhắn. Tuy nhiên, điều 
hay nhất vẫn chưa xuất hiện. 

Trong gian phòng hơi tối, chúng tôi bắt 
đâu bài tập. Tôi hướng dẫn từng nhóm chọn 
đối tác cho mình, người mà họ chưa từng gặp 
trước đây. Người ngôi cặp với bả mẹ đau khổ 
cũng là một phụ nữ trung niên, bà không hê tin 
răng mình sở hữu khả năng siêu linh, bắt đầu 
nhận ra một linh hồn người thanh niên đứng 
phía sau mẹ anh ta. Bà miêu tả cho bà mẹ nghe 
vê người thanh niên, đặc biệt những chi tiết vê 
cuộc sông của anh ta, về cá nhân và những mối 
quan hệ. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Bà mẹ sững sờ, kích động, và thích thú. Bà 
tuyên bố: 

- Tất cả những điều cô ấy nói đều đúng 
hoàn toàn! Cô ấy miêu tả thằng bé rất chính 
xác! 

Gương mặt bà lúc này trông rất hớn hở. 
Tôi có thể nhìn thấy hơi thở của bà đã thay 
đối, và đôi vai nhẹ tênh, như thể gánh nặng 
buôn đau đã nhẹ nhàng nhấc ra khỏi lưng. 

Khi tôi hướng dẫn nhóm này theo nhiều 
cách để mở ra cho họ con đường đi đến khả 
năng trực giác và siêu linh, thì có rất nhiều 
cuộc trải nghiệm lạ thường xuất hiện khắp 
phòng. Người trong từng nhóm nhỏ bên phía 
khán đài bắt đầu rút tỉa và chia sẻ những kinh 
nghiệm của nhóm xa hơn ở phía bên kia căn 
phòng. “Sự trùng hợp ngẫu nhiên” rất khó tin 
và những sự kiện đồng bộ cùng lúc xuất hiện 
giữa những nhóm riêng rẽ theo từng khu vực 
trong phòng. Nhiều người trước đây chưa hề 
biết gì về quá trình siêu linh lại miêu tả chính 
xác bệnh sử của những người hoàn toàn xa lạ. 
Nhiều người chưa từng gặp nhau trước giây 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phút đó lại biết về nhau quá rõ còn hơn là họ 
đang trong trạng thái ý thức bình thường. 

Khi quan sát những mối tương tác lạ 
thường này, tôi lặng lẽ tự hỏi làm sao mà tâm 
trí chúng ta mạnh mẽ đến vậy, tinh tế đến vậy, 
và ý thức cao hơn những øì chúng ta biết hoặc 
suy nghĩ. Chúng ta thật lạ thường. 

Siêu linh, đồng cốt hay thượng sư có thể 
đối với chúng ta đều có tầm quan trọng, nhưng 
chỉ trong nhất thời. Họ có thê giúp ta nhìn thấy 
và hiểu ra răng cuộc sống của chúng ta có rất 
nhiều thứ mà thông thường chúng ta chưa 
nhận thức được hết. Giống như tôi đã chứng 
kiến tại Puerto Rico, tất cả chúng ta đều là 
những nhà tâm linh, nhà đồng cốt, hoặc bậc 
thượng sư. Khi chúng ta học hỏi, chúng ta sẽ 
mở ra và làm mạnh thêm khả năng trực giác 
của mình, và chúng ta sẽ đạt được trí tuệ cao 
hơn. 

Bất kê ân tượng hay cảm giác bật lên trong 
ý thức của bạn đều có giá trị. Trong bải tập 
quét hình này, bạn hãy để trí tưởng tượng tự 
do bay nhảy. Điều này dành cho cả học hỏi và 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


phát triên. 

Trước khi cùng làm việc trong nhóm hai 
người, những người tham dự trở nên có ý thức 
vê lĩnh vực năng lực riêng của họ. Với những 
đôi mắt khép hờ và trong trạng thái thư giãn, 
họ nắm lấy tay nhau, đôi lòng bàn tay đối 
nhau, cánh tay tách rời khoảng vài tắc. Khi 
cánh tay họ kéo lại, họ thường nhận ra cảm 
giác nhoI nhói nhẹ trong lòng bàn tay, cảm 
thấy sức nóng tăng dần hoặc luồng không khí 
nóng thay đối, một chút đối kháng tinh tế, 
giống như người ta cảm thấy có một chướng 
ngại nhỏ trước khi đôi tay thật sự năm chặt. 
Bài tập bắt đầu được lặp đi lặp lại nhiều lần. 

“Người nhận” từ từ quét hình thân thể đối 
tác. Việc quét hình này được thực hiện 
bằng tay, ngay khoảng cách vài tắc từ thân 
hình của đối tác. Việc quét hình không thật sự 
chạm vào đối tác. 

Toản bộ cơ thể được quét từ nhiều phía, 
người quét hình nên nhận ra nhiệt độ thay đôi, 
như vùng nào nóng, vùng nào lạnh. Bất cứ ý 
nghĩ nào, cảm giác nào, hoặc ân tượng nào đều 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


được ghi nhớ. Bất cứ sự biến đổi nào trong 
lĩnh vực năng lượng cũng nên được nhận biết. 

Sau vài phút, vai trò sẽ đảo ngược. Người 
quét hình trở thành “đối tượng” yên lặng và 
người yên lặng trước trở thành người quét hình 
hoặc người nhận. Sau khi lặp lại quá trình, 
từng cặp đối tác dành vài phút chia sẻ toàn bộ 
cuộc trải nghiệm với tất cả những người quan 
sát. 

Sự chấn đoán y học cực kỳ chính xác 
thường xuất hiện trong bài tập thực hành này. 
Thông tin tuyệt mật, theo cách nào đó, có thê 
được chuyên giao đến người quét hình. Trực 
giác của chúng ta có thể hoạt động lại trong 
khoảng thời gian thực hành bài tập trải nghiệm 
ngăn này. 

Hơn hai trăm năm qua với sự nôi bật lên 
và lan rộng của thời đại ánh sáng, con người 
đã nhẫn mạnh thái quá vai trò của khoa học và 
lý lẽ vào các môi quan hệ giữa loài người, văn 
hóa, sức khỏe, và triết lý. Chúng ta cho răng 
khoa học có khả năng chữa trị tất cả mọi bệnh 
tật và những rắc rối. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Thật ra, chúng ta bị mất thăng bằng bởi 
những suy nghĩ này. Chúng ta bỏ lơ trí tuệ trực 
giác, trái tim nhân ái, sự thôi thúc đây cảm 
hứng và sáng tạo. Chúng ta có kỹ thuật đáng 
ca ngợi, nhưng phẩm chất đạo đức của chúng 
ta, và cả sự phát triển về tâm linh không tiễn 
bộ theo cùng nhịp bước. GIờ đây, chúng ta tìm 
lại chính mình trong vị trí, nơi mà kỹ thuật đủ 
tiến bộ để phá hủy cà hành tinh này, và con 
người, những ai không đủ khôn ngoan, sáng 
suốt sẵn sàng đặt ngón tay lên nhân nút. 

Kỹ thuật khoa học là vô tính, do chính con 
người thực hiện, chúng được áp dụng như thế 
nào, tỉnh huống nào được sử dụng, và giá trị 
nào được xác định. Chúng ta biết răng khoa 
học không thể chữa trị mọi bệnh tật của loài 
người. Chỉ những nhà lãnh đạo có trí tuệ, có 
lòng nhân ái, biết thương cảm và có trách 
nhiệm mới có thể hoàn thành mục đích nảy. 

Vì vậy, quả lắc phải lắc ngược lại. Không 
phải mọi con đường đều quay vệ với sự mê tín 
và nỗi sợ hãi, mà quay về với trung điểm, một 
điểm hài hòa và cân bằng. Hãy quay về vị trí, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nơi đó, khoa học và trực giác được pha trộn 
một cách hoàn hảo, nơi đó, trái tim và trí tuệ là 
một, thực hiện theo cách cân đối để mang lại 
hạnh phúc và sức khỏe cho con người. 

Rất quan trọng để biết trực giác làm việc 
làm thế nào. 

Ngay trước khi tôi chứng kiến James đưa 
ra lời nhắn chữa lành cho người phụ nữ đeo 
chiếc nhẫn của chồng bà ta, tôi có dịp quan sát 
James tại buổi hội thảo ở New Orleans. Ông 
cung cấp nhiều chỉ tiết chính xác về những 
người thân yêu đã mất cho các gia đình và bạn 
bè còn sông. Bốn trăm con người chật ních 
gian phòng. James đã nhận được một hình ảnh 
hoặc lời nhắn, chuyền tải lời nhăn đó đến cả 
một nhóm lớn, và nhiều chỉ tiết khác, ai đó sẽ 
đứng lên, xác nhận chính xác lời nhắn đó. 

Tôi ngồi phía sau, lặng lẽ cố làm những 
điều James đang làm. Tôi cố găng đoán trước 
câu hỏi của ông, lời dẫn giải, và lời nhắn gởi, 
nhưng sự chính xác của tôi rất hạn chế. Phải 
chăng băng cách nào đó ông đang dẫn dắt mọi 
người? Phải chăng ông đang phô biến vừa đủ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


để một người nào đó trong nhóm chắc chắn 
thích hợp với lời dẫn giải của ông? Phải chăng 
ông quá sức thông thạo đọc được ngôn ngữ cử 
chỉ? 

Ông đang nhận thông tin, kiến thức từ nơi 
khác chứ không phải từ hàng khán giả, và ông 
đang giúp họ chữa lành những vết đau. Ô! Tôi 
nghĩ răng có rất ít người tài giỏ1 trên thế gian 
nảy, người mà có thể sử dụng cái dạng này 
theo một cách nào đó. Tôi không phải là một 
trong số người đó. 

Hai tuần sau tôi đang hướng dẫn buổi hội 
thảo dựa trên kinh nghiệm về tâm linh và liệu 
pháp chữa trị băng cách du hành về quá khứ 
cho một nhóm bảy trăm người tại West Palm 
Beach, Florida. Để trả lời cho một người trong 
hàng khán giả, tôi cô gắng giải thích cách mà 
nhà đồng cốt thực hiện, bằng một ví dụ được 
trình bày rõ ràng chính xác. 

Nghĩ ra một cảnh tượng, tôi nói: 

- Công việc giống như thế này. Ông đồng 
có thể nói răng “ôi nhận ra một người thanh 
niên tên Robert. Anh ấy chừng mười chín, hai 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


mươi tuổi, bị chết trong một tai nạn xe hơi. 
Anh ấy muốn cho bạn biết rằng anh Ấy. rất 
khỏe, rằng anh ấy yêu quý bạn TÂt nhiễu, rằng 
bạn đừng quá đau buôn vì anh â ây nữa. Anh ây 
vẫn luôn ở bên bạn. Anh ấy cũng muốn bạn 
tặng cái áo khoác da màu đen treo trong buồng 
anh ấy cho Gary.” 

Tôi đã tạo ra toàn bộ cảnh tượng này. 

Rồi tôi chuyển qua nói về đề tài khác. 

Tôi không biết Carole, vợ tôi đang ngôi 
phía sau căn phòng. Cô ấy nghĩ rằng “Tôi hy 
vọng chôồng tôi nghe được James Van Praagh 
kế câu chuyện đó, bởi vì nó có ý nghĩa nào đó 
với một người trong phòng.” 

Sau khi hội thảo kết thúc, tôi đang ngôi ký 
tặng vài cuốn sách, thì có hai phụ nữ, một 
người có đôi mắt nhòa lệ, tiễn đến. 

- Ông lấy đâu ra câu chuyện về Robert và 
cái chết vì tai nạn xe hơi. 

Người đang khóc nói. 

Tôi nói với cô ta rằng tôi đã bịa ra toàn bộ 
câu chuyện. Cô khắng định: 

- Không, ông không hề bịa. Anh trai tôi, 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Robert bị chết trong tai nạn xe hơi khi mới hai 
mươi tuổi. Chúng tôi đều rất nhớ anh ấy. Tôi 
vừa tặng cái áo khoác da màu đen treo trong 
buông anh ấy cho Gary, đứa em trai của chúng 
tôi. Tôi có cảm giác anh ấy muốn tôi làm điều 
này. 

Chúng ta đều là những sinh vật tâm linh 
năm trong hình thái con người. Phần tâm linh 
của chúng ta không bao giờ chết đi. Chúng ta 
không bao giờ thật sự bị mất người thân yêu. 
Vì vậy mọi người đều có thê thực hiện việc tôi 
đang thực hiện, bởi vì chúng ta đều gắn kết với 
nhau. 

Trong trạng thái thiền định và trong những 
giấc mơ, tôi vẫn thường trải nghiệm hình ảnh 
ân dụ đầy sống động và trực cảm những suy 
nghĩ sáng suốt sâu sắc nảy sinh. Tôi thường 
nhận được những câu trả lời cho những vẫn để 
rắc rôi hoặc trường hợp nan giải, những điều 
giống như viên ngọc trai nằm trong hình thái 
con sò, làm dây lên phần sâu thăm trong tâm 
trí tÔI. 

Trong một hình ảnh mãnh liệt như vậy 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhưng có vẻ thật đơn giản, tôi nhìn thấy cách 
thức con người quan sát bản thân họ như 
những thực thê riêng rẽ, còn trong thực tế, 
chúng ta đều mãi mãi gắn kết với nhau. Tôi 
thoáng thấy biến rộng mênh mông, ngập đây 
những viên đá lạnh. Mỗi viên đá đều riêng 
biệt, đông cứng và có ranh giới, nhưng tất cả 
đều lướt trên cùng mặt nước lạnh ngắt. Ngay 
sau đó, nước âm dân lên, và những viên đá này 
tan chảy. Tất cả đều thành nước. Từng viên đá 
nối kết lại với nhau tan trong biên rộng. Rồi 
sức nóng tăng lên, nước bắt đầu đun sôi, 
chuyển thành hơi nước. Tức thì, tất cả đều 
thành hơi nước, lặng lẽ và vô hình. Nhưng hơi 
nước vẫn còn chứa những gì đã từng là nước 
và đá viên. Sự khác biệt duy nhất giữa tình 
trạng đá lạnh, nước, và hơi nước là năng lực 
rung động của phân tử. 

Loài người tự nghĩ mình khác nhau theo 
quy luật tự nhiên, giống như những viên đá 
lạnh. Tuy nhiên trong thực tế, chúng ta đều là 
một thực thê có mối liên hệ với nhau. 

Có thể bạn đã từng trở về kiếp quá khứ 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


băng những phương pháp khác hơn là bằng 
thuật thôi miên. Hai chuyến du hành quay về 
quá khứ đầu tiên của tôi xảy ra thông qua cách 
điều trị bằng phương pháp xoa bóp, và trong 
giấc mơ. 

Chuyến du hành đầu tiên cùng xảy ra trong 
lúc đang được ân huyệt. Trong hoạt cảnh rõ 
ràng sông động này, tôi nhìn thấy chính mình 
là một thây tu thời cỗ xưa, cao hơn, ôm hơn 
con người hiện tại của tôi. Tôi đang đứng 
trong một tòa nhà có dạng hình học lạ lùng, 
tầng trên cao có các cạnh nghiêng. Trong tâm 
trí, tôi cứ nghe liên tục từ “zIigguranf” nhưng 
lúc đó tôi không hiểu đó là nghĩa gì. 

Vị thầy tu này có rất nhiều quyền lực, 
nhưng thay vì sử dụng vị trí của mình dạy dỗ 
sự thật về tâm linh, ông ta tập trung vào việc 
chiếm hữu nhiều quyền lực hơn, giàu có hơn. 
Khi tôi đăm chiêu nhìn về tương lai của ông, 
tôi có thê thấy răng nguyên tắc của ông không 
bao giờ chuyên sang tâm linh, thậm chí nhiều 
người tu hành được tự do dạy dỗ sự thật về 
tâm linh miễn là nhu cầu của những người 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trong hoàng gia cũng được đáp ứng. 

Tôi tỉnh dậy, dân dần quay về với tỉnh 
thức. Vào buổi chiêu tối ngày hôm đó, ở nhà 
tôi nhìn thấy chữ “ziggurat”, nằm ngay trong 
bộ sách giáo khoa. Theo lịch sử, trong thời đại 
Babylomian, cách cả thiên niên kỷ trước khi 
Chúa Giê-su được sinh ra, những ngôi đến thờ 
đều mang dáng hình học giống như tôi đã nhìn 
thấy, trong cảnh tượng mờ ảo tôi nghe thấy từ 

“Z1ppurat”. 

Vài năm sau, tôi có cuộc trải nghiệm lần 
thứ hai, lần này là trong giấc mơ. Nó xuất hiện 
vào đêm thứ hai trong năm ngày huấn luyện 
cho các chuyên gia mà tôi đang hướng dẫn. 
Tất cả những người tham dự đều ở cùng một 
khách sạn. Cường độ của những buổi này làm 
kiệt sức. 

Trong giấc mơ, đó là một trong những giác 
mơ sông động mà tôi nhớ từng chỉ tiết, tôi 
cũng là một thây tu, lần nảy là thầy dòng đạo 
Cơ Đốc, tại một nơi nào đó của Châu Âu cách 
đây vài thế kỷ. Tôi đang ở trong ngục tối. Một 
cánh tay bị xích trong tường sau lưng. Tôi bị 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


tra tấn và bị giết vì đã giảng dạy những điều dị 
giáo, cắm ky. 

Tôi thức dậy, những vận trong trạng thái bị 
mơ màng, và giâc mơ vẫn tiếp diễn một lúc 
nữa. Tôi vẫn có thể nhìn và cảm nhận hình ảnh 
khi tôi nằm trong phòng tối om. Rồi tôi bắt 
đầu nhận ra giọng nói từ bên trong hoặc lời 
nhăn gởi. 

- Khi anh có cơ hội để giảng dạy về chân 
lý thì anh không làm. 

Tôi biết điều này nói đến vị thầy tu của 
thời Babylonian, người không hề giảng dạy về 
sự thật của tâm linh. 

- Khi không có cơ hội, anh lại làm... anh... 
thúc đây hậu quả. 

Tôi biết ông thầy dòng Cơ Đốc có thể đã 
an toàn hơn nếu giảng dạy về tình yêu và lòng 
thương cảm. 

Ông ta không nhất thiết để bị giết bằng 
cách thách thức chính quyền tàn ác trong thời 
đại đó. 

Giọng nói nhẹ nhàng kết luận: 

- Lần này phải làm cho đúng. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Tôi không thê ngủ lại được nữa. Rồi sau 
đó tôi xuống ăn sáng. Một trong những sinh 
viên tham gia khóa học là một giáo sư tâm 
thần học nỗi tiếng tại một trường đại học danh 
giá. Cô quan sát khi đứng kế bên tôi. 

- Thầy có vẻ mệt mỏi quá. 

- Tôi biết, đêm qua tôi không ngủ được. 

- Em biết điều đó, em nhìn thấy giấc mơ 
của thầy! 

Tôi không tin điều này, và cảm nhận được 
sự nghi hoặc của tôi, cô giải thích: 

- Gia đình em có khả năng về đồng cốt 
theo họ bên mẹ em, và truyền sang từ nhiều 
thế hệ. Em cũng có khả năng này. 

Cô làm tôi ngạc nhiên, vì vậy tôi hỏi cô đã 
thấy những gì. 

- Em nhìn thấy thầy là thây dòng đạo Cơ 
Đốc tại Scotland cách đây nhiều thế kỷ. Thầy 
ở trong tù. Tay phải bị xích trong tường sau 
lưng thây, thầy bị tra tấn và giết chết vì giảng 
dạy về chuyện đầu thai. 

Quả thật, cô còn đặc biệt hơn tôi nhiều. 
Còn nữa. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


- Thầy nên cần thận. Nhiều người đó bây 
giờ đã quay lại. 

Cô nói thêm như vậy, cho nên tôi luôn cô 
cảnh giác. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mười lũm 
Thượng đế và tôn giáo 


Họ nói với tôi có rất nhiều Thượng đề, vì 
Thượng đề luôn ở trong mỗi người chúng ta. 

Chỉ có một tôn giáo duy nhất và đó là tình 
yêu. 

Chúng ta cũng nên nhớ rằng đẳng Tối cao 
là nguyên cớ, là đắng cha lành, là đâng tạo hóa 
của vũ trụ. Rằng Người phủ đây vạn vật, 
không chỉ với tư tưởng của Người mà còn với 
bản chất của Người. 

Bản chất của Người không hề cạn kiệt. 
Người ở trên cao và khỏi tầm tay với. 

Chúng ta có thể nói rằng duy chỉ sức mạnh 
của Người nằm trong vũ trụ. Nhưng ngay khi 
Người ở trên mọi sức mạnh, Người vẫn bao 
phủ chúng. 

Những gì sức mạnh của Người thực hiện, 
là do chính Người thực hiện. 

Thỉnh thoảng, trong những lá thư, tại các 
buổi hội thảo, hoặc những cuộc gọi trực tiếp 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trên đài trong những buổi trình chiếu, người ta 
thường hỏi tôi Thượng để ở nơi nào trong bài 
viết của tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên, bởi vì 
Thượng đề ở khắp mọi nơi trong các bài viết, 
không chỉ được nhận dạng băng tên Thượng 
đế, nhưng theo nhiều cách khác nhau. Mỗi lần 
bạn tìm thấy chữ tình yêu, có nghĩa là tôi đang 
nói đến Thượng đề. Chúng ta đều có Thượng 
đề năm trong trái tim mình. 

Dường như rất lạ khi nghe nhà tâm thân 
học nói vê Thượng đề và tình yêu. Tuy vậy, tôi 
vẫn phải nói, bởi vi nên tảng của tâm lý liệu 
pháp vê mặt tâm linh đòi hỏi sự nhận dạng tính 
thánh thiện của chúng ta, bản chất thật của linh 
hồn chúng ta, và mục đích đúng đắn của sự tồn 
tại trong hình thái con người năm ở đây. Chỉ 
trong cách này, chúng ta mới nhìn thấy một 
hình ảnh lớn hơn. 

Không có tình yêu thương và không có 
Thượng để thì chăng có gì tồn tại. 

Thượng đế không yêu cầu chúng ta tôn 
sùng Người. Chúng ta cứ khăng khăng nhân 
cách hóa Thượng đế cho dù chúng ta biết 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Người ở rất xa, thậm chí vượt khỏi những khái 
niệm của chúng ta. 

Thượng để không có giới tính. Một hiện 
thân khác. 

Thượng đề không có tôn giáo. Trong trái 
tim, tất cả chúng ta đều biết rõ như vậy. 

Thượng để không có giai cấp, dòng dõi. 

Thượng để là tất cả, năng lực yêu thương, 
trí tuệ vượt trội, quyền năng và phẩm chất 
không thê biết được. Chúng ta do Thượng để 
cấu thành, bởi vì Thượng đề hiện hữu trong 
mỗi chúng ta, thực chất trong sự tồn tại của 
chúng ta. 

Thượng đề nằm ngoài hơi nước, một loại 
bao gồm tiêm lực của nước, một loại bao gồm 
cả nước đả. 

Thượng đế không thể nhìn thấy được, 
không thể nhận ra được còn bao hàm cả tiềm 
lực của mọi thứ. 

Có một câu chuyện khôi hài về người đản 
ông mộ đạo, cuộc sông của anh ta đang bị đe 
dọa trong trận lụt. Nước luôn dâng cao rất 
nhanh, anh ta phải trỗn tránh trên mái nhà. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Nước vẫn cứ dâng cao. 

Cuối cùng thì thuyên cứu hộ cũng đến cứu 
anh ta khỏi mái nhà. Cảnh sát cứu hộ la lớn: 

- Nhảy lên thuyên nhanh lên. 

- Không. Cả đời tôi sống là người nhân 
đức, mộ đạo. Thượng đề sẽ bảo vệ tôi. 

Viên cảnh sát nói: 

- Đừng có ngớ ngắn nữa. Nhảy lên thuyền 
nhanh lên. Nước đang dâng cao kìa, ông sẽ 
gặp nguy hiểm đó. 

Người đàn ông cứ từ chối, rồi thuyền rời 
đ1. 

Nước tiếp tục dâng. Lân thứ hai thuyền 
cứu hộ lại đến, lần thứ hai người mộ đạo từ 
chối. Anh ta khăng khăng, nói rất tự tin: 

- Thượng đề sẽ bảo vệ tôi. 

Thuyên thứ ba cũng lại phải bỏ đi, lo cứu 
người khác. 

Rất nhanh sau đó, nước lũ nhẫn chìm toàn 
bộ ngôi nhà, và dĩ nhiên cả mái nhà. Người mộ 
đạo chết chìm. 

Trên thiên đường anh ta đối diện với 
Thượng đề. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Thắc mặc tại sao Thượng đế không cứu 
mình, anh ta lớn tiếng than trách: 

- Cả cuộc đời con luôn tôn thờ, sùng bái. 
Con luôn làm theo mọi điều răn. Con đã dâng 
cúng rất nhiều. Và chỉ một lần duy nhất con 
yêu cầu, sao Người lại bỏ rơi con! 

Thượng để giải thích: 

- Nhưng ta đã gởi ba chiếc thuyền cứu hộ 
đến, tại sao con không chịu lên thuyền? 

Hàng thiên niên kỷ qua, Thượng đề và tôn 
giáo luôn bị loài người hiểu lầm, xuyên tạc, và 
nhảo nặn có chủ ý. Tên của Thượng đề có lẽ là 
biểu tượng tối thượng của hòa bình, yêu 
thương, từ bi đã bị kêu gọi cho các cuộc chiến 
vô tận, những cuộc tàn sát khủng bố, diệt 
chủng. Thậm chí giờ đây, một thê kỷ hai mươi 
mốt đã mở ra, những cuộc “thánh” chiến vẫn 
còn làm nhiễm độc hành tinh của chúng ta như 
bệnh dịch thời Trung cô. Làm sao mà chiến 
tranh lại có thể gọi là thánh chiến? Đây là một 
từ ngữ nghịch lý, một phép nghịch hợp ghê 
rợn, một tội lỗi thuần chất, được che đậy ngụy 
tạo bởi một sự hợp lý hóa hấp dẫn. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Thượng để là hòa bình, là lòng nhân ái. 
Chúng ta quên đi điều đó, bởi vì chúng ta được 
tạo ra trong một hình ảnh thánh thiện, Thượng 
đến năm trong tim ta, và vì vậy, chúng ta cũng 
là những sinh vật của hòa bình, của yêu 
thương, và của sự thánh thiện. Chỉ có một tôn 
giáo duy nhất, vì chỉ có một Thượng đề duy 
nhất, Thượng để trong tất cả chúng ta. Chúng 
ta phải biết yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu là 
con đường trở về nhà. Nếu không, giống như 
những đứa học trò ngỗ nghịch, chúng ta sẽ 
phải ở lại lớp, cho đến khi nào chúng ta thuộc 
lòng bài học yêu thương. 

Chỉ băng cách loại bỏ nỗi sợ, bằng cách 
nhìn con người khác tôn giáo bình đẳng như 
chúng ta, như những linh hồn đồng hành trên 
con đường đến thiên đàng, thì lúc đó chúng ta 
mới có thể yêu thương thật lòng với một tình 
yêu vô điều kiện. Chúng ta đều giống nhau, 
đều cùng ngôi trên một con thuyền. Trong 
nhiều kiếp đầu thai trở lại, bản thân chúng ta 
luôn tôn thờ mọi tôn giáo, luôn được sinh ra 
trong tất cả mọi tầng lớp, dòng dõi. Linh hồn 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


không có tôn giáo, dòng dõi. Linh hồn chỉ biết 
có tình yêu và lòng từ bi. 

Khi chúng ta biết rằng con người đều như 
nhau, rằng chỉ có sự khác biệt bên ngoài không 
đáng kế giữa chúng ta, nhưng không có sự 
khác biệt nào thật sự quan trọng, thì chúng ta 
sẽ quay lại giúp đỡ mọi người dọc theo con 
đường phát triển tâm linh, bất kê họ có giông 
chúng ta hay không. 

Nếu bạn đào sâu dưới bề mặt trong các 
nghi thức lễ bái của nhiều tôn giáo khác nhau, 
bạn sẽ phát hiện ra điều tương tự đáng ngạc 
nhiên về tư tưởng, khái niệm, lời khuyên răn. 
Thậm chí ngay cả từ ngữ cũng giống nhau đến 
khó tin. Chúng ta giết lẫn nhau do cái tên gọi 
của tôn giáo, trong khi mà, tại những mức độ 
sâu hơn, nhiều người mộ đạo nhất thật sự tin 
răng tất cả đều giống nhau. 

Tất cả các tôn giáo lớn đều nhấn mạnh đến 
tầm quan trọng của người lãnh đạo tinh thần, 
của việc hiểu biết về sự hiện hữu của thần 
thánh trong và ngoài tất cả mọi sinh vật và vạn 
vật, của việc làm tốt và giúp ích, của tình yêu 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


thương và lòng nhân ái, của niềm tin và hy 
vọng. Những điều này miêu tả một cuộc sông 
sau khi chết và sự bất tử của linh hồn. Tất cả 
những điều này nhân mạnh vào lòng nhân từ, 
tha thứ, và an bình. 

Khi nói đến tôn giáo, tôi muốn nói đến 
những truyền thống và trí tuệ tâm linh tuyệt 
vời, chứ không phải nói đến sắc lệnh, quy luật 
do con người tạo ra. Những điều được truyền 
bá vì mục đích chính trị, và những điều có lợi 
cho việc chia rẽ con người, hơn là hợp nhất lại 
với nhau. Chúng ta nên cân thận phân biệt bản 
chất sự thật của tâm linh với những quy luật có 
động cơ chính trị. Những quy luật như vậy là 
rào cản, nắm giữ chúng ta trong nỗi sợ hãi và 
chia cách. 

Giờ đây, chúng ta bắt đầu chấp nhận khái 
niệm về sự hiện hữu của thần thánh khắp mọi 
nơi, khái niệm về sự bắt diệt của linh hồn, khái 
niệm về sự tái sinh, về sự tôn tại sau khi chết, 
dựa theo số liệu, dữ kiện, chứ không dựa theo 
đức tin. 

Tại sao chúng ta lại quá ngây thơ, không 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


biết gì về bản chất tôn giáo của chính mình, 
với những truyền thống giàu tính tâm linh, nói 
gì đến tôn giáo của bạn bè, hàng xóm? Tại sao 
chúng ta cứ khăng khăng chỉ nhìn thấy sự khác 
biệt, trong khi sự tương tự tràn ngập? Tại sao 
chúng ta lại lờ đi lời giảng dạy, những điều 
răn, những giới luật, và những nguyên tắc chỉ 
đạo quá rực rỡ và đáng yêu mà các bậc đại sư 
chỉ dạy? 

Tôi cho rằng chúng ta quên đi những gì 
chúng ta biết. Lăng xăng đuổi bắt những 
chuyện vần vơ hàng ngày, chúng ta bị tiêu hao 
quá nhiễu với những sự quấy rây, lo âu, quá 
quan tâm đến địa vị, dáng vẻ bên ngoài, đến 
người khác sẽ nghĩ gì vê chúng ta, mà lại quên 
đi bản chất tâm linh của mình. Chúng ta sợ 
chết vì quên đi bản chất chân thật. Chúng ta 
quá lo lăng về danh tiếng và địa vị, sợ DỊ người 
khác thao túng vì sự được mất trong cuộc đời, 
chúng ta quá kinh hãi nếu bị coi là ngu ngốc, 
vì vậy mà chúng ta mất hết can đảm sống theo 
bản chất tâm linh. 

Tuy nhiên, khoa học và tâm linh sẽ tiễn lại 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


với nhau, sau một thời gian dài suy xét đối 
nghịch nhau. Các nhà vật lý và bác sĩ tâm thần 
trở nên nhà huyền bí trong thời đại tiên tiến. 
Chúng ta đang xác định điều gì mà các nhà 
thần bí xa xưa biết theo trực giác. Tất cả chúng 
ta đều là con người thánh thiện. Chúng ta đã 
biết điều này từ hàng ngàn năm trước nhưng 
chúng ta quên lãng. Và khi trở về nhà, chúng 
ta phải nhớ lại đường đi. 

Nếu chỉ có duy nhất một Thượng đế, duy 
nhất một tôn giáo, đó là tình yêu, thì tại sao 
chúng ta phải tích cực hành lễ theo tôn giáo 
riêng của chúng ta, hoặc chọn bất cứ niềm tin 
riêng lẻ nào khác? 

Cuối cùng rồi cũng chăng có gì quan trọng 
cả nếu chúng ta dự lễ tại nhà thờ hay đến chùa. 
Giống như những cây căm xe đạp, mọi con 
đường do những tôn giáo lớn kêu gọi đều dẫn 
đến cùng một trung tâm: đạo đức và giác ngộ. 
Con đường này không tốt hoặc xấu hơn con 
đường kia. Tất cả đều ngang băng. 

Tuy nhiên, bị thấm sâu vào tri thức và 
chân lý của tôn giáo riêng từ khi bạn còn rất 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


nhỏ không chỉ là một sự khởi đầu quan trọng 
đáng kể, mà còn là sự thân thiết dễ chịu, do 
bạn đã tích lũy quá nhiều kiến thức và kinh 
nghiệm trong tôn giáo riêng của bạn. Sự quen 
thuộc mang đến một cảm giác an lành. Tâm trí 
bạn thư thái, và hầu như không cần cô găng 
nhiều, bạn cũng dễ dàng đi sâu vào thiền định. 
Thân thuộc và thoải mái làm giảm bớt sự quân 
trí, giúp tâm trí bạn tập trung và lướt nhanh 
hơn vào thiền định, câu nguyện và quán tưởng. 
Trong trạng thái sâu thăm này, bạn có thể trải 
qua những mức độ siêu việt trong tỉnh thức. 

Có những chân lý, vẻ đẹp, và trí tuệ trong 
các truyền thống tôn giáo lớn. Bạn có thể thử 
thực hành tất cả, như một người học trò, bởi vì 
sự sáng suốt tôi ưu có thể làm tăng nhanh quá 
trình tâm linh của bạn. Sự sáng suốt này cũng 
có thê thay đổi trong viễn cảnh tâm linh. Xét 
cho cùng, người này thích hoa hồng, người nọ 
thích hoa lan, người kia thích hoa huệ hoặc 
hoa dại hoặc hoa hướng dương. Nhưng tất cả 
các loài hoa đều có nét đẹp theo cách riêng của 
từng loài, và Thượng để tạo ra cùng một mặt 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trời chiếu sáng lên tất cả, tạo ra mưa để tưới 
cho tất cả. Các loài hoa khác nhau nhưng đều 
đặc biệt. 

Để diễn giải một lời dạy dựa theo tất cả 
những nguyên tắc tâm linh, như những trận 
mưa đồ xuống cánh đồng cỏ dại cũng như đồ 
xuống những vườn hoa, và mặt trời chiếu sáng 
lên ngục tối cũng chiếu sáng lên nhà thờ. 

Ánh sáng của Thượng để không hề phân 
biệt, và ánh sáng của chúng ta cũng vậy. 

Không phải chỉ có một con đường, một 
phương pháp, một nhà thờ, một hệ tư tưởng. 

Nhưng chỉ có một nguồn ánh sáng duy 
nhất. 

Khi hàng rào đồ sụp, tất cả các loài hoa sẽ 
cùng nhau đua nở trong một khu vườn đẹp 
lộng lẫy không gì sánh bằng, một cõi cực lạc 
trên thế gian. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Chương mười sáu 
Tìm đường về nhà 


Kiên nhẫn và sự chọn lựa đúng lúc... mọi 
thứ sẽ đên khi phải đến. Cuộc đời không thê bị 
xô đây, không thể thực hiện theo lịch trình như 
nhiều người mong muốn. Chúng ta phải chấp 
nhận điều gì đến với chúng ta ngay thời điểm 
được ấn định, không thể đòi hỏi nhiều hơn. 
Nhưng cuộc đời không bao giờ chấm dứt, vì 
vậy chúng ta không bao giờ chết đi; chúng ta 
cũng không thật sự được sinh ra. Chúng ta chỉ 
đi qua nhiều giai đoạn. Không có kết cuộc. 
Con người còn có nhiều cõi khác nhau. Nhưng 
thời gian thì không giống như chúng ta nhìn 
thấy, đúng hơn là trong những bài học phải 
được học. 

Khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này, có 
nhiều người cứ hỏi tôi liệu tôi còn liên lạc với 
các bậc thầy nữa không. Cho đến thời điểm 
này, bạn có thể nhìn thấy lời nhắn của các bậc 
thầy đến từ khắp nơi. Nhiều lời nhắn gởi đến 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


trong lúc tôi thiền định, nhiều thông tin đến 
xuyên qua cảm giác, ngay mức độ hiểu biết, 
mà rất khó để diễn dịch từng lời. Nhiều khái 
niệm không hè có từ ngữ. 

Đa số kiến thức thông qua những ví dụ và 
kinh nghiệm, như tôi đã diễn tả trong nhiều 
cuốn sách trước. 

Có một triết lý tâm linh mạch lạc hoàn hảo 
trong những lời trích dẫn, trong từ ngữ, trong 
những câu chuyện, và những câu châm ngôn. 
Câu trả lời cũng đã có sẵn ở đó, nhưng chúng 
ta thường không nhìn thấy đúng lúc, thấu triệt 
đúng lúc, lĩnh hội đúng lúc. 

Chỉ có tình yêu là điều có thật. Tình yêu là 
nguồn năng lượng mãnh liệt, mạnh mẽ không 
thể tượng tưởng được. Tất cả chúng ta đều 
được tạo ra bằng nguồn năng lượng đó. 

Tình yêu là tối thượng, không bao giờ kết 
thúc, không bao giờ ngừng nghỉ. Hình thức 
thuần khiết nhất là tình yêu vô điều kiện, cho 
đi mà không mong mỏi nhận lại điều gì. Bằng 
cách ban tặng tình yêu càng nhiều, bạn sẽ trở 
thành triệu phú tâm linh. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Hãy nhớ lắng nghe trực giác của bạn, cố 
găng đừng để nỗi sợ hãi thầm thì len lén vào 
tm bạn. Cảm nhận tự do yêu thương mà 
không nắm giữ, không để dành, không điều 
kiện. Bởi vi cuộc sông trên hành tĩnh này đều 
bị hạn chế. Đơn thuân là chúng ta đang còn 
học trong trường. Khi chúng ta quay về nhà, 
chúng ta chỉ mang theo tư tưởng, hành vị, và 
tình yêu mà thôi. 

Cuối cùng, chúng ta không nên sợ hãi. 
Chúng ta là những linh hồn bất diệt, chúng ta 
luôn được yêu thương. Thực tế, chúng ta là 
tình yêu. 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Bản dịch được hoàn thành vào Lập Đông 
năm 2010. 

Người dịch: Vương Thị Minh Tâm 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công 
Oánh 

Biên tập: Đỗ Thị Quỳnh 

Thiết kế: Phat Quang Design Dept. 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
ĐT: 04.37822844 _- FAX: 04.37822841 


Liên kết xuất bản: 

CTY TNHH VĂN HÓA PHÁT QUANG 
ĐT: 06.38.114.009 — 38.110.211 

Fax: 08.62.938.562 —- DĐ: 0903.310.145 
Email: phatquangco@®gmaIl.com 


In 1.000 bản tại Xí Nghiệp In FAHASA 
Giấy phép số 1171-2010/CXB/03-248/TG Cấp 
ngày 14/12/2010 

In xong và nộp lưu chiêu quý 2 năm 201 I 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Đủ xuốt bởn: 

- Lời ngỏ từ cõi tâm lĩnh, (tắc giả Brian L. 
WeIss) NXB Tôn Giáo — 2011 

-Một linh hôn, nhiều thể xác (tái bản), 
(tác giả Brian L. Welss) NXB Tôn Giáo — 
2011 

- Chuyện tình qua nhiều kiếp luân hồi, 
(tái bản) (tác giả Brian L. Weiss) NXB Tôn 
Giáo — 2011 

- Tự duy Phật giáo về xã hội được thể 
hiện trong kinh tạng Pali, (tác giả Thích 
Hạnh Đức) NXB Văn Hóa Sài Gòn — 2010 

- Những quan điểm khác nhau trong đạo 
Phật vào thời Ân Độ cổ xưa. (tác giả Thích 
Nghiêm Quang) NXB Văn Hóa Sài Gòn — 
2008 

-Cười trong nỗi đau (Laughing through 
the tears), NXB Văn Hóa Sài Gòn — 2008 

- Những mảnh vỡ của nỗi đau (Every 
fraement of severe pain), NXB Văn Hóa Sài 
Gòn — 2008 

- Nhân cách con người trong triết lÿ Phật 
giáo (Self-development through the Eightfold 





Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 


Path), NXB Văn Hóa Sài Gòn (tái bản 2010) 

-A history 0ƒ Xa Loi pagoda (tắc giả 
Thích Đồng Bồn), NXB Tôn Giáo — 2006 

-S0uthern ƒolk tradiHons Influenced by 
Mahayana, (tác giả Thích Đồng Bồn) NXB 
Tôn Giáo — 2007 

- The Sangha?s poliical role in Ly — Tran 
dynasfies, (tác giả Thích Đồng Bốn) NXB Tôn 
Giáo — 2006 


Lời ngỏ từ cõi tâm linh - Bác sĩ Brian L. WelIss 





